BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


GIÁO TRÌNH 


- HOHSÙ - 
ĐÁNG CỘNG SẢN 
VIỆT NAM 


Dùng trong các trường đại học, cao đẳng 
(Tái bản lân thứ nhất) 


Ñ NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


GIÁO TRÌNH 
_ LICHSỦ 
ĐANG CỘNG SẢAN 
VIỆT NAM 


(Dùng trong các trường đại học, cao đẳng) 
(Tái bản lần thứ nhất) 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HÀ NỘI - 2005 


ĐỒNG CHỦ BIÊN 
PGS, NGND. Lê Mậu Hãn - PGS,TS. Trình Mưu 


Tập thể tác giả: 
PGS, NGND. Lê Mậu Hãn: Bài mở đầu, Chương I 


TS. Vũ Quang Hiển: Chương II 
TS. Lê Văn Thai: Chương IHI 
TS. Ngô Quang Định: Chương IV 
TS. Phạm Xuân Mỹ: Chương V 
PGS, TS. Trình Mưu: Chương VI 


Cộng tác uiên: 
Vũ Thanh Bình 
Nguyễn Xuân Hà 


CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUẤT BẢN 


Được sự đồng ý của Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Tư 
tưởng - Văn hóa Trung ương tại Công văn số 3327/TB-TTVH ngày 
16-02-2002, sau khi được cấp trên thẩm định bằng Công văn số 
1578-CVIKGTW ngày 14-6-2004 và Công văn số 4678-CV/TTVH 
ngày 28-5-2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản Giáo trình Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam (dùng trong các trường đại học, 


cao đẳng). 


Tham gia biên soạn giáo trình là tập thể các nhà khoa học 
của một số trường Đại học và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 
Chí Minh trên cơ sở quán triệt nội dụng, quan điểm các văn 
kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam của Hội đồng Trung ương chỉ 
đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong một số chương có kế thừa 
trực tiếp một số phần của giáo trình quốc gia. 

Tuy nhiên, do những hạn chế khách quan và chủ quan nên 
khó tránh khỏi những nội dung cần tiếp tục được bổ sung và 
sửa đổi. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia rất mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng của đông 
đảo bạn đọc để giáo trình này được hoàn thiện hơn sau mỗi lần 


tái bản. 


Thư góp ý xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Đại học và 
Sau Đại học), 49 Đại Cổ Việt - Hà Nội hoặc Nhà xuất bản Chính 
trị quốc gia, 24 Quang Trung - Hà Nội. 


Tháng 1 năm 2005 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


BÀI MỞ ĐẦU 


NHẬP MÔN LỊCH SỬ 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong cách mạng, bộ 
tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và dân tộc 
Việt Nam. 

Kể từ khi ra đời, Đẳng là người nắm ngọn cờ lãnh đạo 
duy nhất và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt 
qua mợi khó khăn gian khổ và hy sinh ác Hệt, giành nhiều 
thắng lợi có ý nghĩa chiến lược và mang tính thời đại sâu 
sắc, làm cho đất nước, xã hội và con người Việt Nam ngày 
càng đổi mới sâu sắc. Lịch sử của Đảng là một pho lịch sử 
bằng vàng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Với tất cả tính 
thân khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có 
quyền nói rằng: Đảng £a thật là oĩ đạt". 

Đảng Cộng sản Việt Nam rất coi trọng công tác nghiên 
cứu lịch sử Đảng và tổng kết những bài học lịch sử trong 
từng thời kỳ cũng như trong toàn bộ tiến trình đấu tranh 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, 
t.10, tr. 2. 


cách mạng của Đảng. Những bài học đó đã và sẽ được vận 
dụng và phát huy trong điều kiện mới hiện nay nhằm đưa 
nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi vẻ vang trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Nghiên cứu và tổng kết các bài học lịch sử của Đảng là 
một phương pháp tốt để nâng cao trình độ lý luận của cán 
bộ, đẳng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, góp 
phần khắc phục những xu hướng giáo điều và kinh 
nghiệm chủ nghĩa trong Đảng. Nếu không chú ý nghiên 
cứu và khái quát sâu sắc, toàn điện kinh nghiệm lịch sử 
đã tích lũy được trong cuộc đấu tranh cách mạng của 
Đảng, nếu không hiểu được mối liên hệ lịch sử tất yếu và 
qua đó hiểu tiến trình phát triển có thể có của các sự kiện, 
thì Đẳng khó có thể có một đường lối chính trị hoàn chỉnh. 

Lách sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một chuyên ngành 
của khoa học lịch sử, có quan hệ mật thiết với các khoa 
học về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Ở nước ta, lịch sử Đảng đã được nghiên cứu từ 
rất sớm. Song, trong thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 và thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954), 
công tác nghiên cứu lịch sử Đảng chỉ là một bộ phận đặc 
biệt trong hoạt động lý luận - chính trị của Đẳng. Từ năm 
1954, sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, công tác 
nghiên cứu lịch sử Đảng được đẩy mạnh và lịch sử Đẳng 
đã phát triển thành một ngành khoa học độc lập, được đưa 
vào giảng dạy chính thức trong các trường đại học và cao 
đẳng. 


1. Đối tượng nghiên cứu 


Khoa học lịch sử nghiên cứu về xã hội và con người xã 


hội, nghiên cứu về cuộc sống đã qua của nhân loại một 
cách toàn diện trong sự vận động phát triển, với những 
quy luật phổ biến và đặc thù của nó. 


Lịch sử Việt Nam từ nắm 19380 là lịch sử đấu tranh 
cách mạng kiên cường và anh đũng của nhân đân ta dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm xóa bỏ 
chế độ thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, xây 
dựng chế độ cộng hoà dân chủ; tiến lên chế độ cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh 
đạo và tế chức mọi thắng lợi của nhân dân ta. Do đó, lịch 
sử Việt Nam đừ năm 1930 trở đi) và lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam gắn bó hữu cơ với nhau. Song đây là hai 
ngành khoa học khác nhau, có đối tượng, nhiệm vụ 
khác nhau. 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một hệ thống tri 
thức về quá trình hoạt động đa dạng và phong phú của 
Đảng, có mối liên hệ biện chứng với nhau, tồn tại và phát 
triển một cách khách quan khoa học. 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách là một 
khoa học có đối tượng nghiên cứu là tổ chức uà hoạt động 
của Đảng uù các phong trào cách mạng của quần chúng 
diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng. 


2. Mục đích, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ 
3.1. Mục đích, yêu cầu: 


Mục đích của khoa học lịch sử Đảng là làm sáng tỏ toàn 
bộ quá trình hình thành, phát triển của tổ chức đảng và 
những hoạt động toàn diện của Đảng; khẳng định sự lãnh 
đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đấm bảo mọi thắng lợi 


9 


của cách mạng Việt Nam; làm rõ những vấn đề có tính 
quy luật của cách mạng Việt Nam; góp phần tổng kết 
những kinh nghiệm lịch sử phục vụ sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời giáo dục 
niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách 
mạng Hồ Chí Minh. 

Để đạt mục đích đó, yêu cầu của việc nghiên cứu, biên 
soạn và giảng dạy lịch sử Đảng là trình bày khách quan, 
toàn diện và có hệ thống các sự kiện cơ bản về lịch sử 
Đảng qua từng giai đoạn và thời kỳ cách mạng trong sự 
vận động, phát triển và những mối liên hệ nội tại của nó, 
thưởng xuyên cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới; 
trên cơ sở đó so sánh với yêu cầu thực tiễn để phân tích, 
đánh giá các hoạt động của Đảng; khẳng định được những 
thắng lợi, thành tựu và những sai lầm, khuyết điểm trong 
quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; khái quát 
được các sự kiện và biến cố lịch sử, vạch ra bản chất, 
khuynh hướng chung và những quy luật khách quan chi 
phối sự vận động lịch sử. 

Yêu cầu quan trọng trong việc nghiên cứu, biên soạn 
giáo trình và giảng dạy lịch sử Đảng là phải căn cứ vào 
các nguồn sử liệu của Đảng, nhất là Văn kiện Đảng Toờn 
tập và Hồ Chí Minh Toàn tộp. "Với bộ Văn hiện Đảng 
Toờn tập, tất cả những người cần nghiên cứu và sử dụng 
văn kiện Đảng đều có thể dễ đàng tìm thấy những tài liệu 
chính thức và xác thực". "Việc xuất bản Văn kiện Đẳng 
Toàn tập nhằm cung cấp những tư liệu lịch sử xác thực, có 
hệ thống cho công tác nghiên cứu lý luận, nghiên ^#u và 
biên soạn lịch sử Đảng". "Công bố các văn kiện Đảng cũng 


10 


là để cung cấp một nguồn tư liệu chứa đựng những thông 
tin chân thực, chống lại những luận điệu xuyên tạc, làm cơ 
sở cho cán bộ, đẳng viên và nhân dân hiểu rõ hơn hoạt 
động của Đảng và phong trào cách mạng của nhân dân, 
đồng thời cũng giới thiệu với bạn bè quốc tế về lịch sử vẻ 
vang và những bài học kinh nghiệm của Đảng ta"!. 

Yêu cầu cụ thể đối với thây giáo và sinh viên khi 
nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn lịch sử Đẳng là phải 
chú ý sử dụng phương pháp tích hợp, sử dụng những kiến 
thức đã biết từ các môn học khác nhau để tiếp tục giảng 
đạy và học tập môn lịch sử Đảng. Đây là môn học có quan 
hệ mật thiết với nhiều môn khác trong trường đại học, 
nhất là các môn thuộc khoa học lịch sử, các môn lý luận 
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhiều khái niệm, 
phạm trù, nhiều sự kiện lịch sử đã được đề cập trong các 
môn học trước. Không nên và không cần phải giảng lại 
những kiến thức đã được đề cập ở các môn học trước, 
tránh trùng lặp và tiết kiệm thời gian. Phương pháp giảng 
dạy và học tập ở bậc đại học cần không ngừng phát huy 
tính chủ đạo của thầy và tính chủ động của trò. Điều đáng 
chú ý là sinh viên có khả năng tự nghiên cứu theo sự 
hướng dẫn của giảng viên, có yêu cầu kiểm tra tính đúng 
. đắn của các thông tin và khả năng cung cấp cho nhau các 
tri thức trong quá trình học tập. Trong sự nghiệp đổi mới, 
việc giảng dạy và học tập môn lịch sử Đảng cần đổi mới 
mạnh mẽ về phương pháp để đáp ứng lợi ích tối đa của 
người học là thu được nhiều tri thức. 


1, Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đảng Toàn tốp, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1998, t.1, tr. VII. 


11 


2.2. Chức năng 

Với tư cách là khoa học về những quy luật phát triển và 
hoạt động lãnh đạo của Đảng, lịch sử Đảng có hai chức 
năng: chức năng nhận thức khoa học và chức năng giáo 
dục tư tưởng chính trị. 

Chức năng nhận thức khoa học lịch sử có mục đích 
trước hết là để phục vụ việc cải tạo xã hội theo đúng quy 
luật phát triển của xã hội Việt Nam như một quá trình 
lịch sử - tự nhiên. Việc hiểu biết thấu đáo những kiến thức 
và kình nghiệm lịch sử Đảng là cơ sở khoa học để có thể 
dự kiến những xu hướng phát triển chủ yếu của xã hội và 
những điều kiện lịch sử cụ thể có tác động đến những xu 
hướng đó. Bằng cách đó, khoa học lịch sử Đảng cùng với 
các môn khoa học lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh góp phần tích cực tạo cơ sở lý luận để vạch ra đường 
lối, chủ trương, chính sách của Đảng. 

Mặt khác, lịch sử Đảng có chức năng giáo dục tư tưởng 
chính trị, tham gia vào việc giải quyết những nhiệm vụ 
giáo dục niềm tin vào tính tất yếu lịch sử cho cán bộ, đẳng 
viên và quần chúng. Những kiến thức khoa học về các quy 
luật khách quan của sự phát triển lịch sử cách mạng Việt 
Nam có tác dụng quan trọng đối với việc trau dồi thế giới 
quan, phương pháp luận khoa học, xây dựng niềm tin vào 
thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Từ đó có quyết tâm phấn đấu thực hiện đường lối, 
chủ trương chính sách của Đảng. Giá trị giáo dục tư tưởng 
chính trị của lịch sử Đẳng thông qua nội dung chuyên 
môn của nó. 


12 


2.3. Nhiệm uụ 

Lịch sử Việt Nam (từ năm 1930 trở đi) có nhiệm vụ 
nghiên cứu, trình bày một cách toàn diện sự biến chuyển 
về các phương diện kinh tế - xã hội, chính trị, tư tưởng, 
văn hóa của nước Việt Nam từ một nước thuộc địa, qua 
chế độ cộng hoà dân chủ, tiến lên chế độ cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa, trong đó động lực phát triển là phong trào đấu 
tranh cách mạng của nhân đân ta dưới sự lãnh đạo của 
Đăng. 

Lịch sử Đãng Cộng sản Việt Nam có nhiệm vụ làm rõ 
những quy luật của cách mạng Việt Nam, nghiên cứu, 
trình bày các điều kiện lịch sử, các sự kiện và quá trình 
lịch sử hình thành, phát triển và hoạt động của Đảng, nổi 
bật lên những nhiệm vụ chính sau đây: 

- hàm sáng tỏ điều kiện lịch sử, quá trình ra đời tất yếu 
của Đảng Cộng sản Việt Nam - bộ tham mưu chiến đấu 
của giai cấp công nhân uà dân tộc Việt Nam. 

Theo Lênin: "Đẳng dân chủ xã hội là sự kết hợp phong 
trào công nhân với chủ nghĩa xã hội". Tuy nhiên, trong 
thời gian đầu không phải là toàn bộ giai cấp công nhân đã 
tiếp thu được chủ nghĩa Mác - Lênin, mà chỉ có một bộ 
phận tiên tiến nhất tiếp thu được lý luận đó. Bộ phận này 
đứng ra thành lập đẳng cộng sản, do vậy đảng cộng sản là 
một bộ phận của giai cấp công nhân và gia1 cấp công nhân 
thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng thông qua đẳng 
cộng sản là đội tiền phong của mình. 


1. V.L. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ Mátxcơva, 1976, t.6, tr. 471. 


13 


Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công 
nhân là quy luật chung cho sự ra đời của các đảng cộng 
sẳn trên thế giới. Nhưng sự kết hợp đó không theo một 
khuôn mẫu giáo điều, cứng nhắc, mà nó được thực hiện 
bằng con đường riêng biệt, tuỳ theo điều kiện cụ thể về 
không gian và thời gian. 

Yêu cầu của cách mạng thuộc địa khác với yêu cầu của 
cách mạng ở các nước tư bản chủ nghĩa. Đẳng cộng sản ở 
các nước tư bản chủ nghĩa phải lãnh đạo cuộc đấu tranh 
của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản, còn đảng cộng 
sản ở thuộc địa trước hết phải lãnh đạo cuộc đấu tranh 
dân tộc chống chủ nghĩa thực dân. Vấn để giai cấp ở thuộc 
địa phải đặt trong vấn đề dân tộc, đòi hỏi sự vận dụng và 
phát triển sáng tạo lý luận Mác - Lênin về đẳng cộng sản 
trong điều kiện một nước thuộc địa. 

- Làm rõ quá trình trưởng thành, phát triển của Đảng 
gắn liên uới hoạt động xây dựng một chính đảng cách 
mạng theo chủ nghĩa Mác - Lênin uà tử tưởng Hồ Chí Minh. 

Khoa học xây dựng Đảng có nhiệm vụ nghiên cứu 
những quy luật xây dựng đảng, xác định những nguyên 
tắc, mục đích, yêu cầu; những nguyên lý và hệ thống các 
biện pháp phải tuân theo để xây dựng một chính đảng 
cách mạng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hình thành 
nên lý luận về xây dựng đảng. 

Lịch sử Đẳng có nhiệm vụ làm rõ những hoạt động cụ 
thể của Đảng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mạng. Đó là sự 
thực hiện các nguyên lý, vận dụng những nguyên tắc, tiến 
hành các biện pháp để làm cho Đẳng trong sạch, vững 


14 


mạnh, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đương nhiên giữa hai 
ngành khoa học đó có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đó 
là quan hệ giữa lý luận và thực tiễn. 

- Trình bày quá trình hoạt động lãnh đạo cách mạng 
của Đảng qua các thời kỳ, các giai đoạn cách mạng trong 
những bối cảnh lịch sử cụ thể. 

6 là quá trình đi sâu nắm vững phương pháp biện chứng 
của chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng và phát triển sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù 
hợp với bối cảnh quốc tế và thực tiễn của xã hội Việt Nam, 
để định ra cương lĩnh, vạch ra đường lối, xác định những 
chủ trương và biện pháp cụ thể cho mỗi giai đoạn cách 
mạng. 

Đó là quá trình đấu tranh về quan điểm tư tưởng trong 
nội bộ Đẳng để xác định một đường lối đúng đắn, đấu 
tranh bảo vệ đường lối cách mạng của Đảng, chống mọi 
biểu hiện của tư tưởng hữu khuynh và "tả" khuynh, chống 
mọi ảnh hưởng của tư tưởng duy ý chí, chủ quan, giáo điều 
và các loại tư tưởng phi vô sẵn khác. 

Đó cũng là quá trình chỉ đạo và tổ chức quân chúng 
hành động thực tiễn, giành thắng lợi từng bước tiến lên 
giành thắng lợi hoàn toàn, thực hiện triệt để các mục tiêu 
cơ bản của cách mạng Việt Nam do Đẳng vạch ra. 

- Trình bày các phong trào cách mạng của quần chúng 
do Đảng tổ chức uà lãnh đạo. 

Nhằm theo những phương hướng cơ bản do Đảng xác 
định, phong trào cách mạng của quần chúng diễn ra một 
cách tự giác, hết sức sinh động, phong phú và sáng tạo. 
Sức sáng tạo của các tổ chức đảng và quần chúng rất lớn. 


15 


Nó làm cho quyết tâm của Đảng trở thành hành động cách 
mạng, làm cho chủ trương đường lối cách mạng của Đảng 
trở thành thực tiễn, và do đó, tạo cơ sở cho việc bổ sung, 
phát triển và hoàn chỉnh đường lối cách mạng của Đảng. 
Một đường lối cách mạng đúng sẽ được quần chúng nhân 
dân ủng hộ và quyết tâm thực hiện. 

- Tổng kết những bài học lịch sử Đẳng 

Khoa học lịch sử Đẳng có nhiệm vụ góp phần tổng kết 
những kinh nghiệm từ những thành công và không thành 
công của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng, góp 
phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của Đẳng. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu phải xuất phát từ bản thân 
đối tượng nghiên cứu. 

Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền 
tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. 
Đường lối chính trị, hoạt động của Đảng là sự biểu hiện cụ 
thể lý luận đó trong hoàn cảnh Việt Nam với tất cả đặc 
điểm vốn có của nó. Chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ 
nghĩa duy vật lịch sử và tư tưởng Hỗ Chí Minh có ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng đối với khoa học lịch sử nói chung và 
khoa học lịch sử Đảng nói riêng. Đó là những cơ sở phương 
pháp luận thực sự khoa học để nghiên cứu lịch sử Đảng. 

Đảng Cộng sản Việt Nam nhờ có hoạt động lý luận dựa 
vào chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật 
lịch sử đã đi đến nhận thức được những điều kiện khách 
quan và sự chín muồi của những nhân tố chủ quan của sự 
phát triển xã hội thông qua hệ thống công tác tổ chức và 


16 


tư tưởng của Đảng đối với quần chúng. Khoa học lịch sử 
Đảng dựa vào phép biện chứng duy vật và quan niệm duy 
vật về lịch sử để nghiên cứu và phản ánh một cách khoa 
học cái biện chứng khách quan sự phát triển lịch sử của 
Đảng. Không những thế, nó còn phản ánh được một cách 
khoa học cái lôgích biện chứng của quá trình nhận thức lý 
luận của Đảng thông qua việc Đảng nghiên cứu để đưa ra 
những đường lối chủ trương cách mạng phù hợp với yêu 
cầu và nhiệm vụ của từng giai đoạn, từng thời lsỳ lịch sử. 

Đối với khoa học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 
quan niệm duy vật về lịch sử là chìa khóa để lý giải sự 
xuất hiện và phát triển của Đảng như là một kết quả tất 
yếu của lịch sử đấu tranh của nhân đấn Việt Nam. Chỉ có 
đứng trên quan điểm lịch sử mới có thể đánh giá được một 
cách khoa học các giai đoạn phát triển của Đảng trên cơ sở 
làm sáng tỏ địa vị khách quan và vai trò lịch sử của Đảng 
trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam, cũng như mới lý giải được rằng 
lý tưởng cách mạng và những mục tiêu cao cả xuất phát từ 
lý tưởng đó mà Đảng đã kiên trì theo đuổi từ ngày mới ra 
đời không phải là do ý muốn chủ quan của một cá nhân 
hoặc của một nhóm người tài ba lỗi lạc nào, cũng không 
phải đo "nhập cảng" từ bên ngoài vào, mà xét cho cùng là 
sự phản ánh khách quan của sự phát triển lịch sử - tự 
nhiên trong những điều kiện lịch sử nhất định. 

Với phương pháp luận khoa học, các nhà sử học chân 
chính có thể nhận thức được lịch sử một cách chính xác, 
khoa học. Họ có thể nhận thức và phản ánh đúng hiện 
thực khách quan khi nghiên cứu bất kỳ một hiện tượng, 
một quá trình lịch sử nào. 


2-LSĐCSVN 17 


Nghiên cứu lịch sử Đẳng đòi hỏi phải quán triệt quan 
điểm lịch sử cụ thể. Quan điểm đó đòi hỏi phải xem xét các 
sự kiện lịch sử trong những điều kiện và thời điểm cụ thể 
và trong mối quan hệ giữa chúng với nhau. Việc nắm vững 
và vận dụng quan điểm lịch sử trong khoa học lịch sử 
Đảng cho phép lý giải được tính sáng tạo cách mạng trong 
đường lối chủ trương của Đảng, cũng như làm rõ được cơ 
sở phương pháp luận của hoạt động lý luận của Đảng 
trong quá trình nghiên cứu để quyết định những đường lối 
chủ trương, "nếu quán triệt đầy đủ quan điểm lịch sử cụ 
thể, xuất phát đây đủ từ đặc điểm mỗi nước thì sự hiểu 
biết kinh nghiệm cách mạng các nước càng phong phú bao 
nhiêu, càng đem lại khả năng to lớn bấy nhiêu cho sự sáng 
tạo cách mạng ở chính nước mình"!, 

Khoa học lịch sử Đảng sử dụng những phương pháp 
nghiên cứu cụ thể của khoa học lịch sử nói chung, như các 
phương pháp lịch sử và lôgích, đồng đại và lịch đại, phân 
tích và tổng hợp, quy nạp và diễn dịch, cụ thể hóa và trừu 
tượng hóa... 

Hai phương pháp rất quan trọng là phương pháp lịch 
sử và phương pháp lôgích. Đó là những phương pháp có 
mối quan hệ luôn luôn gắn bó với nhau, bổ sung và hỗ trợ 
cho nhau. 

Nhiệm vụ đầu tiên của khoa học lịch sử Đảng là phải 
làm sắng tỏ nội dung các giai đoạn lịch sử đấu tranh của 


1. Lê Duẩn: Đưới ?á cờ uê bang của Đảng, uì độc lập tự do, uà chủ 
nghĩa xã hội tiến lên giành những thống lợi mới, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 
1975, tr. 35, 


18 


Đảng với những sự kiện cụ thể sinh động và trong mối liên 
hệ có tính nhân quả giữa chúng với nhau, cho nên phương 
pháp được đặt lên hàng đầu trong khoa học lịch sử Đảng 
là phương pháp lịch sử. 

Song nếu phương pháp lịch sử không có sự kết hợp với 

_ phương pháp lôgích thì sẽ giảm đi tính chất khái quát của 
nó, không thể vạch ra được bản chất, khuynh hướng chung 
và những quy luật khách quan chỉ phối sự vận động lịch sử. 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiến 

Nghiên cứu, học tập, nắm vững trị thức khoa học về 
lịch sử Đẳng có ý nghĩa rất to lớn trong việc giáo dục 
phẩm chất chính trị, lòng trung thành với lợi ích của giai 
cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, 
tính kiên định cách mạng trước tình hình chính trị quốc tế 
có những điễn biến phức tạp; giáo dục đạo đức cách mạng, 
mà Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đẳng Cộng 
sản Việt Nam là một mẫu mực tuyệt vời. 

Việc nghiên cứu học tập lịch sử Đảng cũng có ý nghĩa to 
lớn trong việc giáo dục về truyền thống cách mạng, về chủ 
nghĩa yêu nước và tình thân dân tộc chân chính, về lòng 
tự hào đối với Đảng và đối với dân tộc Việt Nam. 

Việc nghiên cứu học tập lịch sử Đảng còn có tác dụng 
bồi đưỡng ý chí chiến đấu cách mạng, thôi thúc ở người 
học ý thức biết noi gương những người đã đi trước, tiếp tục 
cuộc chiến đấu đũng cảm ngoan cường, thông mỉnh, sáng 
tạo để bảo vệ và phát triển những thành quả cách mạng 
mà Đảng và nhân dân ta đã tốn biết bao xương mắu để 
giành được, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 


19 


CHƯƠNG I 


SỰ RA ĐỜI CỦA 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
(1920 - 1930) 


1- TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 
CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THỂ KỶ XX 


1. Tình hình thế giới 

Từ nửa sau thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản phương Tây 
chuyển nhanh từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai 
đoạn độc quyền (giai đoạn đế quốc chủ nghĩa). Nền kinh tế 
bàng hóa phát triển mạnh, đặt ra yêu cầu bức thiết về thị 
trường. Đó chính là nguyên nhân sâu xa dẫn tới những 
cuộc chiến tranh xâm lược các quốc gia phong kiến phương 
Đông, biến các quốc gia này thành thị trường tiêu thụ sản 
phẩm hàng hóa, mua bán nguyên vật liệu, khai thác sức 
lao động và xuất khẩu tư bản của các nước đế quốc. Đến 
năm 1914, các nước đế quốc Anh, Nga, Pháp, Đức, Mỹ, 
Nhật chiếm một khu vực thuộc địa rộng 6ð triệu km” với 
số đân 523,4 triệu người (so với diện tích các nước đó là 
16,5 triệu km” và dân số 437,2 triệu). Riêng diện tích các 
thuộc địa của Pháp là 10,6 triệu km” với số dân ð5,ð triệu 


20 


(so với diện tích nước Pháp là 0,ð triệu km” và dân số 39,6 
triệu người)'. 

Chủ nghĩa đế quốc xuất khẩu tư bản, đầu tư khai thác 
thuộc địa đem lại lợi nhuận tối đa cho tư bản chính quốc, 
trước hết là tư bản lũng đoạn; làm cho quan hệ xã hội của 
các nước thuộc địa biến đổi một cách căn bản. Các nước 
thuộc địa bị lôi cuốn vào con đường tư bản thực dân. Sự áp 
bức và thôn tính đân tộc của chủ nghĩa đế quốc càng tăng 
thì mâu thuẫn giữa dân tộc thuộc địa thực dân càng gay 
gắt, sự phản ứng dân tộc của nhân dân các thuộc địa càng 
quyết liệt. Và chính bản thân chủ nghĩa đế quốc xâm lược, 
thống trị các thuộc địa lại tạo cho các dân tộc bị chỉnh 
phục những phương tiện và phương pháp để tự giải phóng. 
Sự thức tỉnh về ý thức đân tộc và phong trào đấu tranh 
dân tộc để tự giải phóng khỏi ách thực dân, lập lại các 
quốc gia dân tộc độc lập trên thế giới chịu tác động sâu sắc 
của chính sách xâm lược, thống trị của chủ nghĩa đế quốc 
thực dân. 

Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của 
các dân tộc châu Á cùng với phong trào dân chủ tư sản ở 
Đông Âu bắt đầu từ Cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành 
một cao trào thức tỉnh của các dân tộc phương Đông. Hàng 
trăm triệu người hướng về một cuộc sống mới với ánh sáng 
tự do. 

Năm 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công. 
Đối với nước Nga, đó là cuộc cách mạng vô sắn, nhưng đối 


1. V.I. Lênìn: Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư 
bản, Nxb. Tiến bộ, Mátxcdva, 1975, tr. 200. 


21 


với các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga thì đó còn là 
một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, bởi vì trước cách 
mạng "nước Nga là nhà tù của các dân tộc". Cuộc cách 
mạng vô sản ở nước Nga thành công mà các dân tộc thuộc 
địa của đế quốc Nga được giải phóng và được hưởng quyền 
dân tộc tự quyết, kể cả quyền phân lập, hình thành nên 
các quốc gia độc lập và quyền liên hợp, dẫn đến sự ra đời 
của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xôviết (1922). 
Cách mạng Tháng Mười đã nêu tấm gương sáng về sự giải 
phóng dân tộc bị áp bức đã "mở ra trước mắt họ thời đại 
cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”. 
Nó làm cho phong trào cách mạng vô sản ở các nước tư 
bản chủ nghĩa phương Tây và phong trào giải phóng dân 
tộc ở các nước thuộc địa phương Đông cố quan hệ mật 
thiết với nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là 
chủ nghĩa đế quốc. 

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa 
Mác - Lênin trở thành hiện thực và được truyền bá rộng 
rãi khắp nơi, dẫn đến sự ra đời của các đẳng cộng sản ở 
nhiều nước tư bản chủ nghĩa và thuộc địa: Đẳng Cộng sản 
Đức, Đảng Cộng sản Hunggari (1918), Đẳng Cộng sản Mỹ 
(1919), Đảng Cộng sản Anh, Đảng Cộng sản Pháp (1920), 
Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Mông Cổ 
(1921), Đảng Cộng sản Nhật Bản (1922). 

Tháng 3-1919, Quốc tế Cộng sản được thành lập. Tại 
Đại hội II của Quốc tế Cộng sản (1920), Sơ ¿hảo lân thứ 
nhất những luận cương uê uấn đề dân tộc uà uấn đề thuộc 


1. Hồ Chí Minh: Toân tập, Sđd, 2002, t.8, tr. 562. 


22 


địa của Lênin được công bố. Luận cương nổi tiếng này đã 
chỉ ra phương hướng đấu tranh giải phóng các dân tộc bị 
áp bức. 

Tình hình thế giới đầy biến động đó đã ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến Việt Nam. 


3. Sự chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam 

Trong trào lưu xâm lược thuộc địa của chủ nghĩa tư bản 
phương Tây, từ năm 1858 thực dân Pháp bắt đầu tiến 
công quân sự để chiếm Việt Nam. Sau khi đánh chiếm 
được nước ta, thực dân Pháp thiết lập bộ máy thống trị 
thực dân và tiến hành những cuộc khai thác nhằm cướp 
đoạt tài nguyên, bóc lột nhân công rẻ mạt và mở rộng thị 
trường tiêu thụ hàng hóa. 

Từ năm 1897, thực dân Pháp tiến hành chương trình 
khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Sau Chiến tranh thế giới 
thứ nhất (1914-1918), để bù đắp những tổn thất do chiến 
tranh gây ra, thực dân Pháp vừa tăng cường bóc lột trong 
nước, vừa đẩy mạnh khai thác thuộc địa. Ở Đông Dương, 
chúng tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 
hai với số vốn đầu tư trên quy mô lớn, tốc độ nhanh. 
Những năm 1924-1928, số vốn đầu tư tăng gấp 6 lần so 
với những năm 1897-1918. Trong chương trình này, chúng 
nhằm vào hai trọng tâm là khai thác mỏ (chủ yếu là mỏ 
than) và đồn điền (chủ yếu là đồn điển cao su); phát triển 
một số ngành công nghiệp với nguyên tắc không cạnh 
tranh với công nghiệp chính quốc; ra sức phát triển giao 
thông vận tải, kể cả đường sắt, đường bộ và đường thuỷ để 
phục vụ các mục tiêu kinh tế và chính trị. Chúng tăng 
cường các ngân hàng cũ, lập nhiều ngân hàng mới để cho 


23 


vay lấy lãi cao, thông qua Ngân hàng Đông Dương để thâu 
tóm và kiểm soát mọi hoạt động kinh tế ở Đông Dương. 
Chúng thi hành chính sách độc chiếm thị trường, đùng 
hàng rào thuế quan để ngăn chặn hàng nhập từ nước 
khác. Các thứ thuế đều tăng hai, ba lần so với trước. 
Chính sách độc quyền rượu, thuốc phiện, muối tạo một 
nguồn thu lớn cho thực dân Pháp. Chúng thực hiện chế độ 
mộ phu cực kỳ man rợ và ra sức chiếm đoạt ruộng đất của 
nông dân. 

Do sự du nhập của phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, tình hình kinh tế Việt Nam có sự biến đối: quan hệ 
kinh tế nông thôn bị phá vỡ, hình thành nên những đô thị 
mới, những trung tâm kinh tế và tụ điểm cư dân mới. 
Nhưng thực dân Pháp không du nhập một cách hoàn 
chỉnh phương thức tư bản chủ nghĩa vào nước ta, mà vẫn 
đuy trì quan hệ kinh tế phong kiến. Chúng kết hợp hai 
phương thức bóc lột tư bản và phong kiến để thu lợi nhuận 
siêu ngạch. Chính vì thế, nước Việt Nam không thể phát 
triển lên chủ nghĩa tư bản một cách bình thường được, 
nền kinh tế Việt Nam bị kìm hãm trong vòng lạc hậu và 
phụ thuộc nặng nề vào kinh tế Pháp. 

Về chính trị, chúng tiếp tục thi hành chính sách chuyên 
chế với bộ máy đàn áp nặng nề. Mọi quyền hành đều thâu 
tốm trong tay các viên quan cai trị người Pháp, từ toàn 
quyền Đông Dương, thống đốc Nam Kỳ, khâm sứ Trung 
Kỳ, thống sứ Bắc Kỳ, công sứ các tỉnh, đến các bộ máy 
quân đội, cảnh sát, toà án...; biến vua quan Nam triểu 
thành bù nhìn, tay sai. Chúng bóp nghẹt tự do, dân chủ, 
thẳng tay đàn áp, khủng bố, dìm các cuộc đấu tranh của 


24 


dân ta trong biển máu. Chúng tiếp tục thi hành chính 
sách chia để trị rất thâm độc, chia nước ta làm ba kỳ, mỗi 
_ kỳ đặt một chế độ cai trị riêng và nhập ba kỳ đó với nước 
Lào và nước Campuchia để lập ra liên bang Đông Dương 
thuộc Pháp, xóa tên nước ta trên bản đồ thế giới. Chúng 
gây chia rẽ và thù hận giữa Bắc, Trung, Nam, giữa các tôn 
giáo, các dân tộc, các địa phương, thậm chí là giữa các 
đòng họ; giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên bắn 
đão Đông Dương. 

Về uăn hóơ, chúng thì hành triệt để chính sách văn hóa 
nô dịch, gây tâm lý tự tí, vong bản, khuyến khích các hoạt 
động mê tín dị đoan, đổi phong bại tục. Mọi hoạt động 
yêu nước của nhân dân ta đều bị cấm đoán. Chúng tìm 
mọi cách bưng bít và ngăn chặn ảnh hưởng của nền văn 
hóa tiến bộ trên thế giới vào Việt Nam và thi hành chính 
sách ngu dân để dễ bể thống trị. Tuy nhiên, chúng không 
thể hoàn toàn ngăn chặn được trào lưu tư tưởng tiến 
bộ và những tri thức khoa học - kỹ thuật mới trần vào 
Việt Nam. 

Các cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến tình hình xã hội Việt Nam. Sự phân 
hoá giai cấp điễn ra ngày càng sâu sắc hơn. 

Giai cấp địa chủ phong kiến đã tồn tại hơn ngần năm. 
Chủ nghĩa tư bản thực dân được đưa vào Việt Nam và trở 
thành yếu tố bao trùm, song vẫn không xóa bỏ mà vẫn bảo 
tôn và duy trì giai cấp địa chủ để làm cơ sở cho chế độ 
thuộc địa. Tuy nhiên, do chính sách kinh tế và chính trị 
phần động của thực dân Pháp, giai cấp địa chủ càng bị 
phân hóa thành ba bộ phận khá rõ rệt: tiểu, trung và đại 


25 


địa chủ. Có một số địa chủ bị phá sản. Vốn sinh ra và lớn 
lên trong một quốc gia dân tộc có truyền thống yêu nước 
chống ngoại xâm, lại bị chính sách thống trị tàn bạo về 
chính trị, chèn ép về kinh tế, nên một bộ phận không nhỏ. 
tiểu và trung địa chủ không chịu nỗi nhục mất nước, có 
mâu thuẫn với đế quốc về quyển lợi đân tộc nên đã tham 
gia đấu tranh chống thực dân và bọn phản động tay sai. 

Giai cấp nông dân chiếm khoảng 90% dân số. Họ bị đế 
quốc, phong kiến địa chủ và tư sản áp bức, bóc lột rất 
nặng nề. Ruộng đất của nông dân đã bị bọn tư bản thực 
dân chiếm đoạt. Chính sách độc quyền kinh tế, mua rẻ 
bán đắt, tô cao, thuế nặng, chế độ cho vay nặng lãi... của 
đế quốc và phong kiến đã đẩy nông dân vào con đường bần 
cùng hóa không lối thoát. Một số ít bán sức lao động, làm 
thuê trong các nhà máy, hầm mỏ, đồn điển hoặc bị bắt đi 
làm phu tại các thuộc địa khác của đế quốc Pháp. Còn số 
đông vẫn phải gắn vào đông ruộng và gánh chịu sự bốc lột 
vô cùng nặng nề ngay trên mảnh đất mà trước đây là sở 
hữu của chính họ. 

Vì bị mất nước và mất ruộng đất nên nông dân có mâu 
thuẫn với đế quốc và phong kiến, đặc biệt sâu sắc nhất với 
đế quốc và bợn tay sai phản động. Họ vừa có yêu cầu độc 
lập dân tộc, lại vừa có yêu cầu ruộng đất, song yêu cầu về 
độc lập dân tộc là bức thiết nhất. Giai cấp nông dân cố 
truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất là lực lượng 
to lớn nhất, một động lực cách mạng mạnh mẽ. Giai cấp 
nông dân khi được tổ chức lại và có sự lãnh đạo của một 
đội tiên phong cách mạng, sẽ phát huy vai trò cực kỳ quan 
trọng của mình trong sự nghiệp đấu tranh vì đâ^ 'ậ> tự do 
của dân tộc Việt Nam. 


26 


Giai cấp tư sản hình thành trong quá trình khai thác 
thuộc địa của thực dân Pháp. Trước Chiến tranh thế giới 
thứ nhất, tư sản Việt Nam mới chỉ là một tầng lớp nhỏ bé. 
Sau chiến tranh, tư sản Việt Nam đã hình thành giai cấp 
rõ rệt. Ra đời trong điểu kiện bị tư bản Pháp chèn ép, 
cạnh tranh rất gay gắt, nên số lượng tư sản Việt Nam 
kbông nhiều, thế lực kinh tế nhỏ bé, thế lực chính trị 
yếu đuối. 

Trong quá trình phát triển, giai cấp tư sản Việt Nam 
phân thành hai bộ phận: 

Tự sản mại bản là những tư sản lớn, hợp tác kinh 
doanh với đế quốc, bao thầu những công trình xây dựng 
của chúng ở nước ta. Nhiều tư sản mại bản có đồn điển lớn 
hoặc có nhiều ruộng đất cho phát canh, thu tô. Vì có quyền 
lợi kinh tế và chính trị gắn liền với đế quốc thực dân, nên 
tư sẵn mại bản là tầng lớp đối lập với dân tộc. 

Tư sản đân tộc là bộ phận đông nhất trong giai cấp tư 
sản, bao gồm những tư sản loại vừa và nhỏ, thường hoạt 
động trong các ngành thương nghiệp, công nghiệp và cả 
tiểu thủ công nghiệp. Họ muốn phát triển chủ nghĩa tư 
bắn của dân tộc Việt Nam, nhưng do chính sách độc quyền 
và chèn ép của tư bản Pháp nên không thể phát triển 
được. Xét về mặt quan hệ với đế quốc Pháp, tư sản dân tộc . 
phải chịu số phận mất nước, có mâu thuẫn về quyển lợi 
với bọn đế quốc thực dân và phong kiến, nên họ có tỉnh 
thân chống đế quốc và phong kiến. Giai cấp tư sản đân tộc 
là một lực lượng cách mạng không thể thiếu trong phong 
trào cách mạng giải phóng dân tộc. 


Giai cấp tiểu tư sản bao gồm nhiều bộ phận khác nhau: 


27 


tiểu thương, tiểu chủ, thợ thủ công, viên chức, trí thức, học 
sinh, sinh viên và những người làm nghề tự do. Giữa 
những bộ phận đó có sự khác nhau về kinh tế và cách sinh 
hoạt, nhưng nhìn chung, địa vị kinh tế của họ rất bấp 
bênh, luôn luôn bị đe đọa phá sản, thất nghiệp. Họ có tính 
thần yêu nước nồng nàn, lại bị đế quốc và phong kiến áp 
bức, bóc lột và khinh rẻ nên rất hãng hái cách mạng. Đặc 
biệt là tầng lớp trí thức là tầng lớp rất nhạy cảm với thời 
cuộc, dễ tiếp xúc với những tư tưởng tiến bộ và canh tân 
đất nước, tha thiết bảo vệ những giá trị tình thần truyền 
thống của dân tộc. Khi phong trào quần chúng công nông 
đã thức tỉnh, họ bước vào trận chiến đấu dân tộc ngày một 
đông đảo và đóng một vai trò quan trọng trong phong trào 
đấu tranh của quần chúng, nhất là ở đô thị. Giai cấp tiểu 
tư sản là một lực lượng cách mạng quan trọng trong cuộc 
đấu tranh + độc lập tự do của dân tộc. 

Giai cốp công nhân là sản phẩm trực tiếp của chính 
sách khai thác thuộc địa của Pháp và nằm trong những 
mạch máu kinh tế quan trọng do chúng nắm giữ. Lớp công 
nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân 
Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp và thành phố 
phục vụ cho việc xâm lược và bình định của chúng ở nước 
ta. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của đế 
quốc Pháp, giai cấp công nhân đã hình thành. Đến cuộc 
khai thác thuộc địa lần thứ bai, giai cấp công nhân đã 
phát triển nhanh chóng về số lượng, từ 10 vạn (1914) tăng 
lên hơn 22 vạn (1929), trong đó có hơn 53.000 công nhân mỗ 
(60% là công nhân mỏ than), và 81.200 công nhân đồn điền. 


Giai cấp công nhân Việt Nam tuy còn non trẻ, số lượng 


28 


chỉ chiếm khoảng 1% số dân, trình độ học vấn, kỹ thuật 
thấp, nhưng sống khá tập trung tại các thành phố, các 
trung tâm công nghiệp và các đồn điền. 

Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm chung 
của giai cấp công nhân quốc tế, đồng thời còn có những 
điểm riêng của mình như: phải chịu ba tầng lớp áp bức bóc 
lột (đế quốc, phong kiến và tư sẵn bản xứ); phần lớn vừa 
mới từ nông dân bị bần cùng hóa mà ra, nên có mối quan 
hệ gần gũi nhiều mặt với nông dân. Giai cấp công nhân 
Việt Nam ra đời trước gia cấp tư sản dân tộc, nên nội bộ 
thuần nhất, không bị phân tán về lực lượng và sức mạnh. 
Sinh ra và lớn lên ở một đất nước có nhiều truyền thống 
văn hóa tốt đẹp, nhất là truyền thống yêu nước chống 
ngoại xâm, sớm tiếp thu được tình hoa văn hóa tiên tiến 
trong trào lưu tư tưởng của thời đại cách mạng vô sản để 
bổi dưỡng bản chất cách mạng của mình. 

Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội 

tiên tiến, đại điện cho phương thức sản xuất mới, tiến bộ, 
- có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tỉnh thần cách mạng triệt 
để, lại mang bản chất quốc tế. Họ là một động lực cách 
mạng mạnh mẽ và khi liên minh được với giai cấp nông 
đân và tiểu tư sản sẽ trở thành cơ sở vững chắc cho khối 
đại đoàn kết dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do. 
Khi được tổ chức lại và hình thành được một đảng tiên 
phong cách mạng được vũ trang bằng một học thuyết cách 
mạng triệt để là chủ nghĩa Mác - Lênin thì giai cấp công 
nhân trở thành người lãnh đạo cuộc đấu tranh vì độc lập 
tự do của dân tộc. 


Tóm lại, chính sách thống trị của thực dân Pháp đối với 


29 


Việt Nam và cả Đông Dương nói chung là một chính sách 
thống trị chuyên chế về chính trị, bóc lột nặng nề về kinh 
tế nhằm đem lại lợi nhuận tối đa về kinh tế, kìm hãm và 
nô địch về văn hóa, giáo dục, chứ không phải đem đến cho 
nhân dân một sự "khai hoá văn minh" - một sự khai hoá 
và cải tạo thực sự theo kiểu phương Tây. Bản chất của "sứ 
mạng khai hoá" đó chính là sự khai thác thuộc địa diễn ra 
đưới lưỡi lê, họng súng, máy chém, v.v.. Hồ Chí Minh từng 
nói về "nhà khai hoá" như sau: "Khi người ta đã là một 
nhà khai hoá thì người ta có thể làm những việc dã man 
mà vẫn cứ là người văn minh nhất". Và nếu dân bản xứ 
không chịu nhục được, phải vùng lên, thì các nhà khai 
hoá "điểu quân đội, súng Hiên thanh, súng cối và tàu chiến 
đến, người ta ra lệnh giới nghiêm. Người ta bất bớ và bỏ 
tù hàng loạt. Đấy! Công cuộc khai hoá nhân từ là như 
thế đấy"?. 

Nước Việt Nam đã có những biến chuyển sâu sắc về 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Việt Nam từ một xã hội 
phong kiến thuần tuý đã biến thành một xã hội thuộc địa. 
Mặc dù thực dân còn duy trì một phần tính chất phong 
kiến, song khi đã thành một chế độ thuộc địa thì tất cả các 
mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và giai cấp ở Việt 
Nam đều bị đặt trong quỹ đạo chuyển động của xã hội đó. 

Trong lòng chế độ thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt 
Nam đã hình thành những mâu thuẫn đan xen nhau, song 
mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu là mâu thuẫn giữa dân 
tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai phần động. Sự 


1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, 2002, t.2, tr, 56, 115. 


30 


thống trị, áp bức và bóc lột càng tăng thì mâu thuẫn đó 
càng sâu sắc, sự phản kháng và đấu tranh vì sự tổn vong 
của dân tộc càng phát triển mạnh mẽ, gay gắt về tính 
chất, đa dạng về nội dung và hình thức. Trái lại, sự xung 
đột, đấu tranh về quyền lợi riêng của mỗi giai cấp trong 
nội bộ dân tộc được giảm thiểu và không quyết liệt như 
cuộc đấu tranh dân tộc. Hồ Chí Minh đã vạch rõ vấn đề 
này từ năm 1924 rằng: "Cuộc đấu tranh giai cấp không 
diễn ra giống như ở phương Tây... Sự xung đột về quyền 
lợi của họ được giảm thiểu. Điều đó, không thể chối cãi 
được". 


II- CÁC PHONG TRÀO YÊU. NƯỚC. Ỏ VIỆT NAM 
CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX 


1. Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng 
phong kiến và tư sản 

Cuốt thế kỷ XIX, mặc đù triều đình phong kiến nhà 
Nguyễn ký các Hiệp ước Ácmăng (Harmand) năm 1883 và 
Patơnốt (Patenôtre) năm 1884, đầu bàng thực dân Pháp, 
song phong trào chống thực đân Pháp xâm lược vẫn diễn 
ra. Phong trào Cần Vương (1885-1896), một phong trào đấu 
tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động, 
đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành 
Huế (1885). Việc không thành, Tôn Thất Thuyết đưa Hàm 
Nghỉ chạy ra Tân Sở (Quảng Trị), hạ chiếu Cần Vương. 
Mặc dù sau đó Hàm Nghị bị bắt, nhưng phong trào Cần 
Vương vẫn phát triển, nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ, 


1. Hồ Chí Minh: Toờn tập, Sđd, 2002, t.1, tr. 464. 


31 


tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành 
và Đinh Công Tráng (1881-1887), Bãi Sây của Nguyễn 
Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình 
Phùng (1885-1895). Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc 
khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh 
đạo, kéo đài đến năm 1913. 

Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực 
của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ 
giành độc lập đân tộc do lịch sử đặt ra. 

Đầu thế kỷ XX, Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự 
giúp đỡ bên ngoài, chủ yếu là Nhật Bản, để đánh Pháp 
giành độc lập dân tộc, thiết lập một nhà nước theo mô 
hình quân chủ lập hiến của Nhật. Ông lập ra Hội Duy tân 
(1904), tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). Chủ 
trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp 
không thành, ông về Xiêm nằm chờ thời. Giữa lúc đó Cách 
mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). Ông về Trung 
Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định 
tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động 
đánh Pháp, giải phóng dân tộc, nhưng rổi cũng không 
thành công. 

Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn 
hóa, mở mang dân trí, nâng cao đân khí, phát triển kinh 
tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuên khổ hợp 
pháp, làm cho dân giàu, nước mạnh, buộc thực dân Pháp 
phải trao trả độc lập cho nước Việt Nam. Ở Bắc Kỳ có việc 
mở trường học, giảng dạy và học tập theo những nội dung 
và phương pháp mới, tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa 
thục Hà Nội. Ở Trung Kỳ có cuộc vận động Duy tân, hô 


32 


hào thay đổi phong tục, nếp sống, kết hợp với phong trào 
đấu tranh chống thuế (1908). 

Do những hạn chế về lịch sử, về giai cấp, nên Phan Bội 
Châu, Phan Châu Trinh, cũng như các sĩ phu cấp tiến 
lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể 
tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc 
dấu tranh giải phóng của dân tộc, nên chỉ sau một thời kỳ 
phát triển đã bị kẻ thù dập tất. 

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều 
hạn chế về số lượng, về thế lực kinh tế và chính trị, nhưng 
với tính thần dân tộc, đân chủ, giai cấp tư sản Việt Nam 
đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp 
bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức 
khác nhau. 

- Năm 1919-1923 Phong trào quốc gia cải lương của bộ 
phận tư sản và địa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận 
động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá; chống độc 
quyền thương cảng Sài Gòn; chống độc quyền khai thác 
lúa gạo ở Nam Kỳ; đòi thực dân Pháp phải mở rộng các 
viện đân biểu cho tư sản Việt Nam tham ga. 


Năm 1993 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang 
Chiêu ở Sài Gòn, tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. Hạ 
cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ để lôi kéo 
quần chúng. Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc 
nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con 
đường thỏa hiệp. 

- Năm 1995-1996 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân 
chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. 
Họ lập ra nhiều tổ chức chính trị như: Việi Nam Nghĩa 


3 - LSĐCSVN 33 


đoàn, Phục Việt (1925), Hưng Nam, Thanh niên. co Uọng 
(1926); thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư 
xã (Hà Nội), Cường học thư xã (Sài Gòn), Quan hải tùng 
thư (Huế); ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La 
Cloche felée), Người nhà quê (Le Nhaque), An Nam trẻ (La 
Jeune Annam)... Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị 
gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội 
Châu (1925), lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh, 
đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). 
Cùng với phong trào đấu tranh chính trị, tiểu tư sản 
Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến 
bộ, tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do đân chủ. 
Tuy nhiên, càng về sau, cùng sự thay đổi của điều kiện 
lịch sử, phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh. 
Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị 
tư sản (như Nam Đồng thư xã), có bộ phận chuyển dần 
sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt, 
Hưng Nam). 

- Năm 1997-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư 
sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc 
dân Đảng (25-12-1927). Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng 
thư xã, lãnh tụ là Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, 
Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. Đây là tổ chức 
chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng tư sản ở Việt 
Nam, tập hợp các thành phần tư sản, tiểu tư sản, địa chủ 
và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp. 

Về tư tưởng, Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân 
của Tôn Trung Sơn. Về chính trị, Đảng chủ trương đánh 
đuổi đế quốc, xóa bỏ chế độ vua quan, thành lập dân 


34 


quyển, nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ 
thể, rõ ràng. Về tổ chức, Đẳng chủ trương xây dựng các 
cấp từ Trung ương đến cơ sở, nhưng cũng chưa bao giờ có 
một hệ thống tổ chức thống nhất. 

Ngày 9-2-1929, một số đẳng viên của Việt Nam Quốc 
dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà 
Nội. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu 
nước. Việt Nam Quốc dân Đẳng bị tổn thất nặng nề nhất. 
Trong tình thế hết sức bị động, các lãnh tụ của Đảng 
quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu 
cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành 
nhân”. 

Ngày 9-2-1930, cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ, trung 
tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của 
quân khởi nghĩa. Ở một số địa phương như Thái Bình, Hải 
Dương... cũng có những hoạt động phối hợp. 

Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ, vì thế nó 
nhanh chóng bị thực đân Pháp đìm trong biển máu. Các 
lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn 
chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. Trước khi 
bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam 
vạn tuế". Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong 
phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất 
bại của khởi nghĩa Yên Bái. 

Nhìn chung, các phong trào yêu nước theo khuynh 
hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục, sôi 
nổi, lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những 
hình thức đấu tranh phong phú, thể hiện ý thức dân tộc, 
tính thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam, 


35 


nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam 
rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức 
giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. 
Mặc dù thất bại nhưng các phong trào yêu nước theo 
khuynh hướng dân chủ tư sản đã góp phần cổ vũ mạnh mẽ 
tình thân yêu nước của nhân dân ta, bồi đắp thêm cho chủ 
nghĩa yêu nước Việt Nam, đặc biệt góp phần thúc đẩy 
những nhà yêu nước, nhất là lớp thanh niên trí thức có 
khuynh hướng dân chủ tư sẵn chọn lựa một con đường 
mới, một giải pháp cứu nước, giải phóng dân tộc theo xu 
thế của thời đại và nhu cầu mới của nhân dân Việt Nam. 


2. Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc 
và phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản 

Trước yêu cầu cấp bách phải tìm một con đường cứu 
nước mới, bằng thiên tài trí tuệ và nhãn quan chính trị 
sắc bén, tháng 6-1911 Nguyễn Ái Quốc đã lên đường sang 
các nước phương Tây, nơi có khoa học - kỹ thuật phát triển 
và những tư tưởng dân chủ tự do, xem họ làm như thế 
nào, để rồi trở về nước giúp đồng bào cởi ách xiểng xích nô 
lệ. 

Với tên gọi Nguyễn Văn Ba, Người đã qua nhiều quốc 
gia trên thế giới, nhất là các nước tư bản phát triển như 
Mỹ, Pháp, Anh. Người nghiên cứu lý luận và khảo sát 
thực tiễn cách mạng đã có trên thế giới như cách mạng 
Mỹ, cách mạng Pháp, đồng thời tham gia lao động và đấu 
tranh trong hàng ngũ giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động thuộc đủ các màu da. Người nhận thấy các cuộc cách 
mạng tư sản Mỹ và Pháp "chưa đến nơi” vì quần chúng 
nhân dân vẫn đói khổ. 


36 


Vào cuối năm 1917, giữa lúc Chiến tranh thế giới thứ 
nhất sắp đến ngày kết thúc, Người trở lại nước Pháp. Tại 
đây, Người lao vào cuộc đấu tranh của gia1 cấp công nhân 
Pháp, tham gia Đẳng Xã hội Pháp, lập ra Hội những 
người Việt Nam yêu nước với tờ báo Việt Nam hồn để 
tuyên truyền giáo dục Việt kiều ở Pháp. Trong những 
ngày hoạt động cách mạng sôi nổi đó, cuộc Cách mạng 
Tháng Mười Nga năm 1917 bùng nổ làm chấn động toàn 
cầu. Với sự nhạy cảm chính trị đặc biệt, Người hướng đến 
ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười và chịu ảnh hưởng 
sâu sắc tư tưởng của cuộc cách mạng vĩ đại đó. 

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước đế quốc 
thắng trận họp Hội nghị Vécxay (1919) để phân chia 
quyền lợi. Thay mặt những người Việt Nam yêu nước sống 
ở Pháp, Người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc đưa đến Hội 
nghị này bản yêu sách đòi các quyền tự do, đân chủ và 
bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Bản yêu sách đó không 
được Hội nghị Vécxay chú ý đến, nhưng được báo chí tiến 
bộ Pháp công bố rộng rãi và gây ảnh hưởng chính trị vang 
đội. Đó là đòn tiến công trực điện đầu tiên của Nguyễn Ái 
Quốc vào bọn trùm đế quốc. Kết luận quan trọng mà 
Nguyễn Ái Quốc rút ra là: Những lời tuyên bố dân tộc tự 
quyết của bọn đế quốc chỉ là trò bịp bợm; các dân tộc bị áp 
bức muốn được độc lập tự do thực sự, trước hết phải dựa 
vào lực lượng của bản thân mình, phải tự mình giải phóng 
cho mình. 

Sau Cách mạng Tháng Mười Nga, phong trào cộng sản 
và công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ. Quốc tế Cộng 
sản do Lênin đứng đầu thành lập (1919) và tuyên bố kiên 


bXi 


quyết ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước 
phương Đông. Tháng 7-1920, N guyễn Ái Quốc được đọc Sơ 
thảo lần thứ nhất những luận cương uê uấn đề dân tộc uà 
oấn đề thuộc địa của Lênin. Bản Luận cương đó đã đáp 
ứng đúng nguyện vọng tha thiết mà Nguyễn Ái Quốc đang 
ấp ủ: độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào. Sau này 
Người viết: "Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm 
động, phấn khởi, sáng tỏ, tìn tưởng biết bao! Tôi vui mừng 
đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói 
to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: "Hõi đẳng 
bào bị đọa đây đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, 
đây là con đường giải phóng chúng ta!" Từ đó tôi hoàn 
toàn tin theo Lênän, tin theo Quốc tế thứ ba", 

Cuộc hành trình dài ngày, qua nhiều đại dương và lục 
địa là một cuộc khảo sát vô cùng phong phú, đã đem lại 
cho Nguyễn Ái Quốc một tình cảm cách mạng sâu sắc, một 
vốn trí thức lớn, làm cơ sở cho Người đi đến một khám 
phá, một sự lựa chọn chính xác con đường giải phóng dân 
tộc trong thời đại mới. 

Tháng 12-1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở 
Tua (Tours) đã nảy ra cuộc tranh luận gay gắt về việc gia 
nhập Quốc tế thứ ba hay ở lại Quốc tế thứ hai. Nguyễn Ái 
Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba và tham 
gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện đó đánh dấu 
bước ngoặt quyết định trong cuộc đời hoạt động của Người, 
từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản; mở đường 
giải quyết đúng đắn về đường lối giải phóng dân tộc của 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđẻd, 2002, t.10, tr. 127. 


38 


Việt Nam. Bằng thiên tài trí tuệ và hoạt động cách mạng 
của mình, Nguyễn Ái Quốc đã kịp thời đáp ứng nhu cầu 
bức thiết của lịch sử. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng của 
các sĩ phu và của các nhà cách mạng có xu hướng tư sản 
đương thời Nguyễn Ái Quốc đã đến với học thuyết cách 
mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin và lựa chọn con đường 
cách mạng vô sản... Người nói: "Äfuốn cứu nước uà giải 
phóng dân tộc không có con đường nào khúc con đường 
cách mạng 0ô sản"), 

Từ khi trở thành người cộng sản, cùng với việc thực 
hiện những nhiệm vụ đối với phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế, Nguyễn Ái Quốc xúc tiến mạnh mẽ việc 
nghiên cứu lý luận giải phóng dân tộc theo học thuyết 
cách mạng vô sản của chủ nghĩa Mác - Lênin để truyền bá 
vào nước ta, từng bước chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và 
tổ chức cho việc thành lập chính đảng cộng sản ở Việt 
Nam. 

Năm 1921, nhờ sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Pháp, 
Nguyễn Ái Quốc cùng một số chiến sĩ cách mạng ở nhiều 
nước thuộc địa của Pháp lập ra Hội liên hiệp thuộc địa 
nhằm tập hợp tất cả những người ở thuộc địa sống trên 
đất Pháp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Hội quyết 
định xuất bản tờ báo Người cùng khổ (Le Paria), do 
Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút... 

Cuối năm 1921, tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng 
Cộng sản Pháp họp ở Mácxây, Nguyễn Ái Quốc trình bày 
dự thảo nghị quyết về vấn đề "Chủ nghĩa cộng sản và các 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, 2009, t.9, tr. 314. 


39 


thuộc địa" và kiến nghị thành lập Ban Nghiên cứu thuộc 
địa trực thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Pháp. 
Kiến nghị đó được Đại hội chấp nhận. Năm 1922, Ban 
Nghiên cứu thuộc địa được thành lập, Nguyễn Ái Quốc 
được cử làm trưởng tiểu ban nghiên cứu về vấn đề Đông 
Dương. 

Nguyễn Ái Quốc viết nhiều bài đăng trên các báo Wgười 
cùng khổ (Le Paria), Nhân đạo (/ Humanité) của Đẳng 
Cộng sản Pháp, Đời sống công nhân (La Vie ouvrière) của 
Tổng Liên đoàn Lao động Pháp. Người viết tác phẩm Bản 
án chế độ thực dân Pháp (Le Procès de la colonisation 
francaise) và được xuất bản lần đầu tiên ở Pari năm 1925. 
Bằng những dẫn chứng cụ thể, sinh động, tác phẩm đã tố 
cáo trước dư luận Pháp và thế giới những tội ác tày trời 
của bọn thực dân Pháp đối với các nước thuộc địa. "Chủ 
nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vỏi bám vào giai 
cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai 
cấp vô sẵn ở các thuộc địa. Nếu người ta muốn giết con vật 
ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ 
cắt một vòi thôi, thì cái vời kia vẫn tiếp tục hút máu của 
giai cấp vô sản; con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt 
đứt lại sẽ mọc ra"'. 

Chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù chung của giai cấp công 
nhân ở "chính quốc” và nhân dân lao động ở các thuộc địa. 
Cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản ở các 
nước "chính quốc" có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Phải 
thực hiện sự hợp tác chặt chẽ với nhau để chống kẻ thù 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđởd, 2002, t.1, tr. 298. 


40 


chung, vì chỉ có sự hợp tác này mới đảm bảo cho giai cấp 
công nhân quếc tế giành được thắng lợi cuối cùng. 

Nhân đân các dân tộc thuộc địa có khả năng cách mạng 
to lớn. Phải "làm cho các dân tộc thuộc địa, từ trước đến 
nay vẫn cách biệt nhau, hiểu biết nhau hơn và đoàn kết 
lại để đặt cơ sở cho một Liên minh phương Đông tương lai, 
khối liên minh này sẽ là một trong những cái cánh của 
cách mạng vô sẵn"!, 

Các dân tộc thuộc địa có sẵn trong bản thân mình một 
sức mạnh vô cùng to lớn. Khi hàng triệu quần chúng ở các 
nước thuộc địa đã hiểu được giá trị của đoàn kết đân tộc 
và đoàn kết quốc tế và quyết tâm vừng lên chiến đấu thì 
chủ nghĩa đế quốc nhất định bị đánh đổ. 

Bản án chế độ thực dân Pháp đã vạch trần bản chất 
phản động của đế quốc Pháp đối với các nước thuộc địa, 
thức tỉnh tỉnh thần dân tộc, hướng nhân dân các nước 
thuộc địa tới con đường giải phóng dân tộc của thời đại 
cách mạng vô sản. Vận dụng công thức của C. Mác: Công 
cuộc giải phóng của anh em (thuộc địa) chỉ có thể thực 
hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em, và góp 
phần vào việc thực hiện sự liên minh giữa giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động Pháp với các dân tộc thuộc địa 
nhằm đánh đổ kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc Pháp. 

Nhân dân ta, trước hết là những tiểu tư sản trí thức 
yêu nước, tiến bộ, nhờ tác phẩm đó và các bài viết khác 
của Nguyễn Ái Quốc trong thời kỳ ấy mà hướng tới con 
đường cách mạng của Người để đấu tranh cho sự nghiệp 
giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. 


1. Hỗ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, 2002, t.2, tr. 124. 


41 


Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp đi Mátxcdva 
để tham dự Hội nghị Quốc tế nông dân, đồng thời trực 
tiếp học tập nghiên cứu kinh nghiệm Cách mạng Tháng 
Mười và chủ nghĩa Lênin. Người viết nhiều bài cho báo 
Sự thật của Đảng Cộng sản Liên Xô và tạp chí Thư tín 
quốc tế của Quốc tế Cộng sản. Năm 1924, Người tham gia 
Đại hội V của Quốc tế Cộng sản và các đại hội của Quốc 
tế Công hội đỏ, Quốc tế Phụ nữ, Quốc tế Thanh niên, 
Quốc tế Cứu tế đỏ. Trong hai bản tham luận quan trọng 
đọc tại Hội nghị Quốc tế nông dân và Đại hội lần thứ V 
của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã đề cập hai vấn 
đề lớn sau: 

1. Tăng cường mối quan hệ giữa phong trào công nhân 
ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước 
thuộc địa. 

2. Vấn đề nông dân ở các nước thuộc địa. 

Người thẳng thắn phê bình một số đẳng cộng sản ở các 
nước tư bản chủ nghĩa đã coi nhẹ vấn đề thuộc địa, chưa 
biết kết hợp phong trào cách mạng ở chính quốc và cách 
mạng ở các nước thuộc địa để thành lập một mặt trận đấu 
tranh chung. Đối với vấn đề nông dân, Người chỉ rõ rằng: 
Nông dân bị áp bức bóc lột nặng nề, nạn đói luôn luôn xây 
ra, sự phẫn uất ngày càng lên cao. "Sự nổi dậy của nông 
dân bản xứ đã chín muổi. Trong nhiều nước thuộc địa, họ 
đã vài lần nổi dậy, nhưng lần nào cũng bị đìm trong mắu. 
Nếu hiện nay nông dân vẫn còn ở trong tình trạng tiêu 
cực, thì nguyên nhân là vì họ còn thiếu tổ chức, thiếu 
người lãnh đạo. Quốc tế Cộng sản cần phải giúp đỡ họ tổ 


42 


chức lại, cần phải cung cấp cán bộ lãnh đạo cho họ và chỉ 
cho họ con đường đi tới cách mạng và giải phóng"! 

Ngày 11-11-1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu 
(Trung Quốc). Tại đây Người cùng các nhà cách mạng 
Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Thái Lan, Inđônêxia, 
Malaixia, v.v., thành lập Hội Lên hiệp các dân tộc bt áp bức. 

Tháng 6-1925, Người sáng lập Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên, hạt nhân là Cộng sởn đoàn. Cø quan 
tuyên truyền của Hội là tuần báo Tơønh niên. Đây là một 
bước chuẩn bị có ý nghĩa quyết định về mặt tổ chức cho sự 
ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1925-1927, 
Người mở nhiều lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu, 
đào tạo một đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Sau 
các khoá học một số được chọn đi học ở trường Đại học 
Phương Đông của Quốc tế Cộng sản, một số được cử đi học 
trường quân sự Hoàng Phố, còn phần lớn trở về nước để 
"truyền bá lý luận giải phóng đân tộc và tổ chức nhân 
dân"”. 

Đầu năm 1927, những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc 
cho các lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu được Bộ Tuyên 
truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản 
thành sách với tên gọi là Đường hkách mệnh. Trong tác 
phẩm này, Nguyễn Ái Quốc vạch ra những phương hướng 
cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng giải 
phóng dân tộc ở Việt Nam. 


1. Hỗ Chí Minh: Toàn :ấp, Sảđd, 2002, t.1, tr, 289. 


9. Trần Dân Tiên: Những mầu chuyện uê đời hoạt động của Hồ Chủ 
tịch, Nxb. Văn nghệ, Hà Nội, 1956, tr. 71, 


43 


Người nêu chân lý "muốn sống, phải làm cách mệnh", 
"cách mệnh là việc chung của cả dân chúng chứ không 
phải là việc của một hai người". Việc giải phóng dân tộc, 
chủ yếu là do nhân dân ta tự làm lấy, vì vậy phải làm cho 
mọi người Việt Nam hiểu rõ "vì sao làm cách mệnh", 
"không làm không được”. Đường kách mệnh giới thiệu tính 
chất. và kinh nghiệm các cuộc cách mạng Mỹ (1776), cách 
mạng Pháp (1789), Cách mạng Tháng Mười Nga (1917), 
và khẳng định rằng chỉ có Cách mạng Tháng Mười Nga là 
triệt để nhất, vì thế cách mạng Việt Nam cần phải đi theo 
con đường cách mạng của học thuyết Mác - Lênin mới 
thành công. Đường bách mệnh nhấn mạnh tính chất và 
nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là cách mạng giải 
phóng dân tộc; lực lượng cách mạng bao gồm "sỹ, nông, 
công, thương", trong đố công nông là "chủ cách mệnh", là 
"gốc cách mệnh", còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ 
cũng bị đế quốc áp bức, song không cực khổ bằng công 
nông nên ba hạng ấy chỉ là "bầu bạn cách mệnh của công 
nông". 

Đường kách mệnh đã chỉ ra rằng cách mạng là sự 
nghiệp của quần chúng, vì vậy phải động viên, tổ chức và 
lãnh đạo đông đảo quần chúng vùng lên "đánh đuổi tụi áp 
bức mình đi". Người phê phán hành động ám sát cá nhân 
và những khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa khác chỉ "xúi 
dân bạo động mà không biết cách tổ chức, làm cho dân 
quen thói ÿ lại mà quên tính tự cường". Quần chúng một 
khi được giác ngộ, có tổ chức và lãnh đạo sẽ là lực lượng 
cách mạng vô địch. 


Đường bách mệnh cũng còn chỉ rõ rằng cách mạng Việt Nam 


44 


là một bộ phận của cách mạng thế giới, cần được sự 
giúp đỡ quốc tế, nhưng "muốn người ta giúp cho thì trước 
hết mình phải tự giúp lấy mình đã". Cách mạng vô sẵn ở 
chính quốc và cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước 
thuộc địa quan hệ mật thiết với nhau và ảnh hưởng thúc 
đẩy nhau trong quan hệ bình đẳng. "Việt Nam dân tộc 
cách mệnh thành công thì tư bản Pháp yếu, tư bản Pháp 
yếu thì công nông Pháp làm giai cấp cách mệnh cũng dễ". 

Đường bách mệnh khẳng định: muốn đưa cách mạng 
đến thắng lợi, "trước hết phải có đẳng cách mệnh. Đảng có 
vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái 
có vững thuyền mới chạy. Trong đẳng phải có chủ nghĩa 
làm cốt, ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo. Đảng thiếu 
chủ nghĩa như người không có trí khôn, tàu không có bàn 
chỉ nam”. "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều 
nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách 
mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin"!. 

Đường kách mệnh dành một phần thích đáng để giới 
thiệu các tổ chức chính trị của Quốc tế Cộng sản như công 
hội, nông hội, phụ nữ, thanh niên... và hướng dẫn nhân 
dân Việt Nam tham gia các tổ chức đó. 

Đường kách mệnh đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng 
chính trị cho việc thành lập chính đảng của giai cấp công 
nhân Việt Nam. 

Tháng 4-1927, Tưởng Giới Thạch phẩn'bội cách mạng 
Trung Quốc, đàn áp những đẳng viên cộng sản và những 


1. Đường Kách mệnh - Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2000, t.2. tr. 257. 


45 


người cách mạng. Nguyễn Ái Quốc phải rời Quảng Châu 
sang Liên Xô. Mùa thu năm 1928, Người về Thái Lan tiếp 
tục công việc chuẩn bị thành lập Đảng. 

Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào cách 
mạng trong nước, làm cho khuynh hướng cứu nước giải 
phóng dân tộc theo con đường cách mệnh của Nguyễn Ái 
Quốc ngày càng chiếm ưu thế. 

Năm 1998, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực 
hiện chủ trương "Vô sản hóa”, đưa hội viên của mình vào 
các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền trong nước, cùng sống và 
làm việc với công nhân, đồng thời cũng là phương thức 
truyền bá lý luận giải phóng dân tộc, tổ chức và lãnh đạo 
quần chúng đấu tranh 

Việc truyền bá lý luận giải phóng dân tộc theo con 
đường cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã 
phải "chọc thủng lưới sắt của bọn thực đân Pháp” mới đến 
được với nhân dân Việt Nam ta. 

Cùng với cuộc đấu tranh chống lại chính sách khủng bố 
của bọn đế quốc, những người theo con đường cách mạng 
Hê Chí Minh, con đường cách mạng của học thuyết Mác- 
Lênin còn phải đấu tranh với các để xướng và vận động 
thành lập các chính đẳng quốc gia, thành lập "khối dân 
tộc". Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cũng kiên 
quyết đấu tranh chống lại quan điểm lập hiến của Bùi 
Quang Chiêu, Phạm Quỳnh, thuyết "trực trị" của Nguyễn 
Văn Vĩnh. Cuộc đấu tranh chống lại đường lối của Việt 
Nam Quốc dân Đảng, một đường lối dân tộc chủ nghĩa hẹp 
hồi tiểu tư sản không kém phần gay gắt. 


46 


Lập trường giải phóng dân tộc đúng đắn của Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên đã thắng lập trường giải 
phóng đân tộc tư sản. Nó đã giáo dục, giác ngộ nhiều 
người yêu nước chân chính theo con đường cách mạng Hồ 
Chí Minh, đào tạo và rèn luyện họ thành những chiến sĩ 
cách mạng trung thành làm nòng cốt cho việc thành lập 
đẳng cộng sản. 

Sự truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng cách 
mạng Hồ Chí Minh vào phong trào công nhân và phong 
trào yêu nước gắn liền với việc xây dựng các tổ chức cơ sở 
của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở nhiều trung 
tâm kinh tế, chính trị quan trọng. Số hội viên của Hội 
tăng nhanh. Năm 1928 có 300 hội viên, năm 1929 có 1.700 
hội viên. Tổ chức công hội cũng đã được xây đựng trong 
nhiều nhà máy, hầm mỏ. Một số đảng viên tiên tiến trong 
Tân Việt cũng ngã theo Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên. Nhiều người đã trở thành hội viên của Hội. 

Việc truyền bá lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức, 
vận động nhân dân đấu tranh đã dấy lên một phong trào 
dân tộc dân chủ ở Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt 
là phong trào công nhân. 

Cuộc đấu tranh của công nhân xuất hiện ngay từ khi 
gìai cấp công nhân ra đời. Trước Chiến tranh thế giới thứ 
nhất phong trào đã diễn ra với những hình thức sơ khai 
như bỏ trốn tập thể, phá giao kèo, đốt lán trại, đánh cai 
ký, đưa đơn phản kháng, rỗi tiến dần lên những hình thức 
đấu tranh đặc thù của giai cấp mình như bãi công. Năm 
1907, đã nổ ra cuộc bãi công đầu tiên của 200 công nhân 
viên chức hãng Liên hiệp Thương mại Đông Dương (LUUC]) 


47 


ở Hà Nội. Năm 1912, có cuộc bãi công của công nhân Ba 
Son và cuộc bãi khóa của học sinh trường Bách nghệ Bài 
Gòn... Ngoài ra, công nhân còn tham gia các phong trào 
yêu nước khác: công nhân mỏ than Đông Triều tham gia 
đội nghĩa quân của lãnh binh Pha và lãnh binh Hy (1892); 
công nhân làm đường Phủ Lạng Thương - Lạng Sơn tham 
gia phong trào khởi nghĩa Yên Thế, tập kích các đạo quân 
đóng đọc đường sắt và nhà ga (1894); những bồi bếp và 
công nhân làm trong quân đội Pháp tham gia vụ đầu độc 
bình lính và sĩ quan Pháp ở Hà Nội (1908); công nhân 
tham gia khởi nghĩa Duy Tân ở Huế (1916); trong cuộc 
binh biến ở Thái Nguyên, công nhân tham gia trực tiếp: 
chiến đấu, hoặc rèn vũ khí cho nghĩa quân (1917). 

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp công nhân ở 
nước ta ngày càng đông đảo và tập trung hơn. Trong 
những năm 1919-1925 đã nổ ra 25 cuộc bãi công, tiêu biểu 
là các cuộc bãi công của công nhân viên chức các sở công 
thương tư nhân Bắc Kỳ, công nhân các lò nhuộm ở Sài 
Gòn, Chợ Lớn (1922), các nhà máy đệt, rượu, xay xát ở 
Nam Định, Hà Nội, Hải Dương (1994). Đáng chú ý nhất là 
cuộc bãi công của hơn 1.000 công nhân Xưởng sửa chữa 
tàu thuỷ Ba Son, Sài Gòn (8-1995) do Tôn Đức Thắng tổ 
chức, không chịu chữa chiến hạm Misơlê (Michelet) để 
thực dân Pháp chở quân đi đàn áp phong trào nổi dậy 
chống xâm lược của nhân dân Trung Quốc tại các thành 
phố có tô giới của đế quốc. Cuộc bãi công nổ ra với yêu 
sách đòi tăng lương 20%, thu nhận những công nhân bị sa 
thải được trở lại làm việc. Cuộc bãi công được công nhân 
nhiều xưởng ở Sài Gòn - Chợ Lớn ủng hộ. Chủ hung hãn 


48 


đe dọa, nhưng không khuất phục được, cuối cùng chúng 
phải nhượng bộ, chịu tăng 10% lương cho công nhân. Mặc 
dù vậy, sau khi trở lại làm việc công nhân Ba Son còn tìm 
cách lãn công, kéo dài thời hạn sửa chữa, làm cho chiến 
hạm Misơlê phải nằm chờ 4 tháng trời mới nhổ neo đi lên 
hướng Bắc được. Ngoài ra, trong phong trào đân chủ những 
năm 1925-1926, công nhân đã tham gia các cuộc mít tỉnh, 
biểu tình, đòi thực dân Pháp thả Phan Bội Châu, để tang 
Phan Châu Trinh, v.v.. 

Nhìn chung, phong trào công nhân những năm 1919-1925 
đã có bước phát triển mới so với trước chiến tranh. Hình 
thức bãi công đã trở nên phổ biến, diễn ra trên quy mô lớn 
hơn và thời gian dài hơn. 

''ữ năm 1926 đến năm 1929, phong trào công nhân 
ngày càng phát triển với sự ra đời và hoạt động của Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Trong những năm 
1926-1927, mỗi năm có hàng chục cuộc bãi công. Trong 
hai năm 1928-1929 nổ ra hơn 40 cuộc đấu tranh, tiêu biểu 
là các cuộc bãi công ở Nhà máy xi măng Hải Phòng, Nhà 
máy sợi Nam Định, Nhà máy diêm và Nhà máy cưa Bến 
Thủy, Xưởng sửa chữa ô tô Avia Hà Nội, Nhà máy sợi Hải 
Phòng, Mỏ than Hồng Gai, Nhà máy xe lửa Trường Thi 
(Vinh), Xưởng sửa chữa tàu thuỷ Ba Son (Sài Gòn), Đần 
điển cao su Phú Riềng, v.v.. Các cuộc đấu tranh đó đã kết 
hợp những khẩu hiệu kinh tế với những khẩu hiệu chính 
trị, vượt ra ngoài phạm vi một nhà máy, đồn điển, bước 
đầu có sự liên kết nhiều ngành, nhiều địa phương. Điều 
đó chứng tỏ trình độ giác ngộ của công nhân đã nâng 
lên rõ rệt tuy chưa được đều khắp. Phong trào phát triển 


4-LSĐCSVN 49 


mạnh mẽ, có sức quy tụ và đẫn đầu phong trào yêu nước 
nói chung. 

3. Các tổ chức cộng sản ở Việt Nam 

Đến năm 1929, phong trào công nhân và phong trào 
yêu nước Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có 
sự lãnh đạo thống nhất của một đảng cách mạng. Yêu cầu 
khách quan đó tác động vào các tổ chức tiền cộng sản, dẫn 
đến cuộc đấu tranh nội bộ và sự phân hoá tích cực trong 
các tổ chức này, hình thành nên các tổ chức cộng sản ở 
Việt Nam. 

Phong trào Vô sốn hoá (1928) của Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên diễn ra mạnh nhất là ở Bắc Kỳ, làm cho 
phong trào cách mạng ở đây phát triển sôi nổi hơn, yêu 
cầu thành lập đảng cộng sản cũng xuất hiện sớm hơn. 
Cuối tháng 3-1929, một số phần tử tiên tiến họp ở nhà số 
5 Ð, phố Hàm Long (Hà Nội) để thành lập chi bộ cộng sản 
đầu tiên, gồm 7 đẳng viên", do Trần Văn Cung làm Bí thư. 
Chi bộ tích cực chuẩn bị để đi đến thành lập một đẳng 
cộng sản thay thế cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

Tháng 5-1929, tại Đại hội đại biểu của Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên họp tại Hương Cảng đã xảy ra sự 
bất đồng giữa các đoàn đại biểu xung quanh việc xúc tiến 
thành lập đẳng cộng sản. Đoàn đại biểu Bắc Kỳ do Ngô 
Gia Tự dẫn đầu kiên quyết đấu tranh đòi thành lập ngay 
một đẳng cộng sản. Yêu cầu đó không được chấp nhận, 
đoàn đại biểu Bắc Kỹ liền rút khỏi Đại hội về nước. 


* Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Đã Ngọc Du, Trịnh Đình Cửu, Trần 
Văn Cung, Dương Hạc Đính, Em Tôn. 


50 


Ngày 17-6-1929, tại nhà số 312 Khâm Thiên, Hà Nội, đại 
biểu các tổ chức cơ sở cộng sản ở miền Bắc họp Đại hội, quyết 
định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, thông qua 
Tuyên ngôn, Điều lệ, quyết định xuất bản báo Búa liểm và 
củ ra Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng. 

Trước nhu cầu của phong trào cách mạng và với sự ra 
đời của Đông Dương Cộng sản Đảng, một số hội viên tiên 
tiến trong bộ phận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên ở Trung Kỳ và Nam Kỳ vạch ra kế hoạch tổ chức 
đẳng cộng sản. Ngày 25-7- 1929, các đồng chí trong bộ 
phận Việt Nam Cách mạng Thanh niên hoạt động ở Trung 
Quốc gửi Đông Dương Cộng sân Đảng một bức thư thông 
báo rằng họ quyết định lập một đảng cộng sản bí mật, còn 
“Thanh niên... giữ nguyên để cải tổ dần..."'. Một số hội 
viên giác ngộ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên hoạt động ở Trung Quốc được tô tổ chức thành một chỉ 
bộ với danh nghĩa chi bộ của An Nam Cộng sản Đảng. Một 
số chi bộ cộng sản lần lượt thành lập ở Nam Kỳ. Theo 
Hồng Thế Công?, An Nam Cộng sản Đảng ra đời vào tháng 
8 năm 1929 và khoảng tháng 11-1929, Ấn Nam Cộng sản 
Đẳng họp Đại hội tại Sài Gòn để thông qua đường lối chính 
trị, Điều lệ Đảng và lập Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Tuy hai tổ chức cộng sẵn trên hoạt động riêng rẽ, thậm 
chí còn công kích lẫn nhau, song từ sự ra đời Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên đến sự xuất hiện các tổ chức 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn hiện Đảng Toàn tập, Sđở, 1998, t.1, 
tr. 536. 
2. Đồng chí Hà Huy Tập. 


51 


cộng sản là một xu thế phát triển khách quan của phong 
trào cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ. 

Cùng với sự phân hoá trong Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên, Tân Việt cách mạng Đảng cũng có sự chuyển 
biến mạnh mẽ. 

Tân Việt cách mạng Đẳng ra đời là kết quả của sự phân 
hoá nội bộ các nhóm tiểu tư sản yêu nước trong cuộc đấu 
tranh giữa hai đường lối cách mạng vô sản và tư sản trong 
phong trào dân tộc Việt Nam. Tiền thân của Tân Việt cách 
mạng Đảng là Hội Phục Việt (1925), đổi thành Hội Hưng 
Nam (1996). Để giao thiệp với Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên, tháng 7-1926 Hội Hưng Nam đổi thành Việt 
Nam cách mạng Đảng, rồi Việt Nam cách mạng đồng chí 
Hội (7-1927). Trong khoảng thời gian 1926-1928, nhiều 
lần Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam 
cách mạng Đảng bàn việc hợp nhất nhưng không đi đến kết 
quả. Vì thế, ngày 14-7-1928 Việt Nam cách mạng đồng chí 
Hội họp Đại hội ở Huế, quyết định tổ chức ra một đẳng "tự 
lập" lấy tên là Tân Việt cách mạng Đảng. Tân Việt ra đời 
và hoạt động trong điều kiện Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên ngày càng phát triển, lý luận Mác - Lênin và tư 
tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc có ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến Tân Việt, cuốn hút nhiều đảng viên trẻ, tiên 
tiến đi theo Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Trong 
nội bộ Tân Việt đã điễn ra cuộc đấu tranh giữa hai 
khuynh hướng tư tưởng cách mạng và cải lương, cuối cùng 
xu hướng cách mạng theo quan điểm vô sản chiếm ưu thế. 
Một số đẳng viên tiên tiến của Tân Việt đã ngả sang Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Số tiên tiến còn lại 


52 


chuẩn bị để tiến tới thành lập một chính đảng kiểu mới 
theo chủ nghĩa Mác - Lênin 

Sự ra đời của Đông Dương cộng sản Đảng (6-1929) và 
An Nam cộng sản Đăng (8-1929) tác động mạnh mẽ đến sự 
phân hoá trong Tân Việt, những đảng viên tiên tiến đã 
tách ra thành lập các chi bộ cộng sẵn. 

Tháng 9-1929, họ công bế Tuyên đạt, nêu rõ "những 
người giác ngộ cộng sản chân chính trong Tân Việt Cách 
mệnh Đảng trịnh trọng tuyên ngôn cùng toàn thể đảng 
viên Tân Việt Cách mệnh Đẳng, toàn thể thợ thuyền dân 
cày và lao khổ biết rằng chúng tôi đã chánh thức lập ra 
Đông Dương Cộng sơn Liên đoàn"! Đây là một chính đẳng 
cách mạng vô sản. Mục tiêu của đảng là đấu tranh giành 
độc lập hoàn toàn cho xứ Đông Dương, xóa bỏ nạn người 
bóc lột người, xây dựng chế độ công nông chuyên chính, 
tiến lên chế độ cộng sản chủ nghĩa. Theo kế hoạch, Đông 
Dương Cộng sản Liên đoàn sẽ họp đại hội chính thức vào 
1-1-1930 song trên đường đến địa điểm đại hội, các đại 
biểu đã bị địch bắt, song Đảng vẫn tích cực hoạt động. 

Chỉ trong bốn tháng ở Việt Nam có ba tổ chức cộng sản 
ra đời, điều đó chứng tỏ xu thế thành lập đảng cộng sản đã 
trở thành tất yếu của phong trào dân tộc ở Việt Nam. Các 
tổ chức cộng sản trên đã nhanh chóng xây dựng cơ sở ở 
nhiều địa phương trong cả nước và trực tiếp tổ chức, lãnh 
đạo cuộc đấu tranh của quần chúng. Phong trào công nhân 
kết hợp chặt chẽ với phong trào đấu tranh của nông dân 
chống sưu cao thuế nặng, chống cướp ruộng đất và phong 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đảng Toờn tập, Sđd, 1998, t.1, 
tr. 404, 


bh) 


trào bãi khóa của học sinh, bãi thị của tiểu thương, tạo 
thành một làn sóng đấu tranh cách mạng dân tộc, đân chủ 
khắp cả nước. 


II- HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐANG VÀ 
CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 


1. Hội nghị thành lập Đẳng 

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam phát triển 
mạnh mẽ đồi hỏi phải có sự lãnh đạo của một đẳng cộng 
sản thống nhất. Sự tôn tại và hoạt động riêng rẽ của ba tổ 
chức cộng sản làm cho lực lượng và sức mạnh của phong 
trào cách mạng bị phân tán. Điều đó không phù hợp với lợi ích 
của cách mạng và nguyên tắc tổ chức của đảng cộng sản. 

Ngày 27-10-1929, Quốc tế Cộng sản gửi những người 
cộng sản ở Đông Dương tài liệu Về uiệc thành lập một 
đẳng cộng sản ở Đông Dương, chỉ rõ: "Việc thiếu một Đẳng 
Cộng sản duy nhất trong lúc phong trào quần chúng công 
nhân và nông dân ngày càng phát triển, đã trở thành một 
điều nguy hiểm vô cùng cho tương lai trước mắt của cuộc 
cách mạng ở Đông Dương". Quốc tế Cộng sản nhấn mạnh: 
"Nhiệm vụ quan trọng nhất và cấp bách nhất của tất cả 
những người cộng sản Đông Dương là thành lập một đẳng 
cách mạng có tính chất giai cấp của giai cấp vô sản, nghĩa 
là một Đảng Cộng sản có tính chất quần chúng ở Đông 
Dương. Đảng đó phải chỉ có một và là tổ chức cộng sản duy 
nhất ở Đông Dương". Song, tài liệu này chưa đến tay 
những người cộng sản Việt Nam. Lúc đó Nguyễn Ái Quốc 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sdd, 1998, t.1, 
tr. 614. 


B4. 


đang ở Xiêm tìm đường về nước thì nhận được tin Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên phân liệt, "những người cộng 
sản chia thành nhiều phái", Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm về 
Hương Cảng (Trung Quốc). "Với tư cách là phái viên của 
Quếc tế Cộng sản có đầy đủ quyền quyết định mọi vấn đề 
liên quan đến phong trào cách mạng ở Đông Dương", 
Người chủ động triệu tập "đại biểu của hai nhóm (Đông 
Dương và An Nam)" và chủ trì Hội nghị hợp nhất đẳng tại 
Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc). Hội nghị bắt đầu 
họp ngày 6-1-1930), 

Tham dự Hội nghị có hai đại biểu của Đông Dương 
Cộng sản Đảng (Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh) và 
hai đại biểu của An Nam cộng sản Đảng (Nguyễn Thiệu 
và Châu Văn Liêm). Tổng số đẳng viên của Đông Dương 
cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng cho tới Hội nghị 
hợp nhất là 310 đồng chí (ở Xiêm: 40, Bắc Kỳ: 204, Nam 
Kỳ: 51, Trung Quốc và nơi khác: 15, Trung Kỳ thì ghép 
vào Bắc Kỳ và Nam Kỳ)”. 

Hội nghị hoàn toàn nhất trí, tán thành việc hợp nhất 
hai tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng 
sản Đảng thành một đẳng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng 
sản Việt Nam; thông qua Chính cương uốn tắt, Sách lược 
uắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ uắn tối của Đảng. 
Nhân dịp thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc viết Lời kêu 
gợi công nhân, nông dân, binh lính, học sinh, anh chị em 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đảng Toàn tập, Sđở, 1998, t.2, 
tr. 19. Xem thêm Văn kiện Đảng Toàn tập, 1998, t. 4, tr. 401. (Hiện nay 
Đảng ta lấy ngày 3-2-1930, một ngày trong thởi gian diễn ra Hội nghị 
hợp nhất là ngày kỷ niệm thành lập Đảng). 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, 1998 t.2, tr. 21. 


59 


bị áp bức bóc lột hãy gia nhập Đảng, đi theo Đảng để đánh 
đổ đế quốc Pháp, phong kiến Annam và tư sản phần cách 
mạng "làm cho nước An Nam được độc lập”', 


Hội nghị cũng vạch kế hoạch hợp nhất các tổ chức cộng 
sản trong nước và thành lập Ban Chấp hành Trung ương 
lâm thời. 


Sau Hội nghị hợp nhất, ngày 8-2-1930 các đại biểu về 
nước thực hiện kế hoạch hợp nhất các cơ sở đẳng ở trong 
nước. Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng được 
thành lập gồm có Trịnh Đình Cửu, Trần Văn Lan, N guyễn 
Văn Hới, Nguyễn Phong Sắc, Hoàng Quốc Việt, Phan Hữu 
Lâu, Lưu Lập Đạo, do Trịnh Đình Cửu đứng đầu. Tiếp đến 
các xứ uỷ cũng được thành lập. Đỗ Ngọc Du là Bí thư Xứ 
uỷ Bắc Kỳ, Nguyễn Phong Sắc, Bí thư Xứ uỷ Trung Kỳ, 
Ngô Gia Tự, Bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ. 

Ngày 24-2-1930, theo yêu cầu của Đông Dương Cộng 
sản Liên đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời họp 
và ra Quyết nghị chấp nhận Đông Dương Cộng sản Liên 
đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Ngm?. 


3. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 


Hội nghị thành lập Đẳng đã thông qua Chính Cương 
uốn tắt, Sách lược uốn tắt và Chương trình tóm tắt do 
Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Các văn kiện đó hợp thành 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta - Cương lĩnh Hồ 
Chí Minh. Nội dung cơ bản như sau: 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, 2003, t.3, tr. 10. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, 1998, t.2, 
tr, 26. 


S6 


Xác định phương hướng chiến lược của cách mạng Việt 
Nam là "làm tư sản dân quyển cách mạng và thổ địa cách 
mạng để đi tới xã hội cộng sản”. 

Xác định những nhiệm uụ cụ thể của cách mạng: 

- Về chính trị: đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn 
phong kiến, làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập, 
dựng ra Chính phủ công nông binh và tổ chức quân đội 
công nông. 

Về kinh tế: tịch thu toàn bộ các sản nghiệp lớn của bọn 
đế quốc giao cho Chính phủ công nông bình; tịch thu 
ruộng đất của bọn đế quốc làm của công và chia cho dân 
cày nghèo, mở mang công nghiệp và nông nghiệp; miễn 
thuế cho dân cày nghèo, thi hành luật ngày làm tám giỏ. 

Về uăn hóa xã hội: dân chúng được tự do tổ chức, nam 
nữ bình quyền, phổ thông giáo dục theo hướng công nông 
hoá. 

Những nhiệm vụ trên đây bao gồm cả hai nội dung dân 
tộc và dân chủ, chống đế quốc chống phong kiến, song nổi 
lên hàng đầu là nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập dân 
tộc. 

Về lực lượng cách mạng, Đảng chủ trương tập hợp đại 
bộ phận giai cấp công nhân, nông dân và phải dựa vào 
hạng dân cày nghèo, lãnh đạo nông dân làm cách mạng 
ruộng đất; lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông... đi vào 
phe vô sản giai cấp; đối với phú nông, trung tiểu địa chủ 
và tư bản Việt Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì 
phải lợi dụng, ít hơn mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ 
phận nào đã ra mặt phần cách mạng (như Đảng Lập hiến) 
thì phải đánh để. 


57 


Chủ trương tập hợp lực lượng trên đây phẩn ánh tư 
tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh. "Trong khi 
Hiên lạc với các giai cấp, phải rất cẩn thận, không khi nào 
nhượng một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào đường 
thỏa hiệp"!. 

Lĩnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân thông qua 
Đảng Cộng sản. "Đảng là đội tiền phong của vô sản giai 
cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, 
phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. 

Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng 
thế giới, "liên kết với những dân tộc bị áp bức và quần 
chúng vô sản trên thế giới nhất là với quần chúng vô sản 
Pháp". 

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đẳng là một cương 
lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo theo con 
đường cách mạng Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát 
triển của thời đại mới, đáp ứng yêu cầu khách quan của 
lịch sử, nhuần nhuyễn quan điểm giai cấp và thấm đượm 
tỉnh thần dân tộc vì độc lập tự do, tiến hành cách mạng tư 
sản dân quyển và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội 
cộng sản là tư tưởng cốt lõI của cương lĩnh này. 

Nhờ sự thống nhất về tổ chức và cương lĩnh chính trị 
đúng đắn, ngay từ khi ra đời Đảng đã quy tụ được lực 
lượng và sức mạnh của giai cấp công nhân và của đân tộc 
Việt Nam. Đó là một đặc điểm và đồng thời là một ưu 
điểm của Đảng, làm cho Đảng trở thành lực lượng lãnh 


1. Những đoạn trích nội dung Cương lĩnh chính trị đầu uien của Đẳng 
đều căn cứ theo Văn biện Đảng Toàn tập, Sđđ, 1998, t.2, từ tr. 4 đến tr. 7. 


õ8 


đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam, sớm được nhân 
dân thừa nhận là đội tiển phong của mình, tiêu biểu cho 
lợi ích, danh dự, lương tâm và trí tuệ của dân tộc. 

3. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 là kết 
quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai 
cấp ở Việt Nam trong thời đại mới, Hồ Chí Minh nói: Đẳng 
Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa 
Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu 
nước Việt Nam. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cũng 
là lúc Việt Nam Quốc dân Đảng hoàn toàn tan rã với thất 
bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930). Cuộc đấu tranh 
giành bá quyền lãnh đạo cách mạng kết thúc mà thắng lợi 
nằm trọn trong tay giai cấp công nhân Việt Nam. Đẳng 
Cộng sản Việt Nam được lịch sử giao cho sứ mệnh nắm 
quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam. 

Sự ra đời của Đảng với hệ thống tổ chức chặt chẽ và 
cương lĩnh cách mạng đúng đắn đã chấm dứt tình trạng 
khủng hoảng về lãnh đạo cách mạng kéo dài mấy chục 
năm đầu thế kỷ XX. "Việc thành lập Đảng là một bước 
ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt 
Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng 
thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng"1, 

Đẳng ra đời làm cho cách mạng Việt Nam trở thành 
một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Từ đây 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam tham 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđở, 2009, t.10, tr, 8. 


59 


gia một cách tự giác vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng 
của nhân dân thế giới. 

Sự ra đời của Đảng là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có 
tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt 
trong tiến trình lịch sử tiến hoá của dân tộc Việt Nam, 
được mở đầu bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 
1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 


Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, người Việt Nam yêu 
nước tiên tiến đã tìm được con đường giải phóng dân tộc 
đúng đắn, phù hợp với nhu cầu phát triển của dân tộc Việt 
Nam và xu thế của thời đại. Người đã tiếp thu và phát 
triển học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin về cách mạng 
thuộc địa, xây dựng hệ thống lý luận về cách mạng giải 
phóng đân tộc và tổ chức truyền bá lý luận đó vào Việt 
Nam, ra sức chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức, 
sáng lập Đáng Cộng sản Việt Nam, vạch ra cương lĩnh 
chính trị đúng đấn nhằm dẫn đường cho dân tộc ta tiến 
lên trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự đo. 


Ngay từ ngày mới thành lập "Đảng ta liền giương cao 
ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến 
lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu 
cờ đỗ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái 
màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước 
tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản 
đế, phản phong". 


1. Hê Chí Minh: Toờn tập, Sđởd, 2002, t.10, tr. 3. 


60 


CHƯƠNG ïI 


QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH 
GIÀNH CHÍNH QUYỀN 
(1930 - 1945) 


I- PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1935 


1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
tháng 10-1930. Luận cương chính trị của Đảng 

Sau Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh và điều lệ của 
Đảng được bí mật đưa vào quần chúng. Phong trào cách 
mạng phát triển mạnh và tiến dần lên cao trào. Ban Chấp 
hành Trung ương lâm thời của Đảng vừa thành lập đã 
bước ngay vào một cuộc thử thách toàn diện trên cương vị 
đội tiên phong lãnh đạo cuộc đấu tranh mới của dân tộc. 
Tháng 4-1930, khi phong trào cách mạng 1930-1931 đang 
phát triển, sau một thời gian đài học tập ở Liên Xô, Trần 
Phú về nước hoạt động. Tháng 7-1930, Trần Phú được bổ 
sung vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng 
và được phân công cùng Ban Thường vụ chuẩn bị cho Hội 
nghị thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương. Giữa lúc 
đó một số uỷ viên Trung ương lâm thời của Đảng bị địch 
bắt. Một số uỷ viên mới được bổ sung. 

Từ ngày 14 đến ngày 31-10-1930 Ban Chấp hành Trung 


61 


ương họp Hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung 
Quốc) do Trần Phú chủ trì đã quyết định đổi tên Đẳng 
Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, 
thông qua Nghị quyết "Về tình hình hiện tại ở Đông 
Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng" và Điều lệ Đảng, 
thảo luận bản Luận cương chánh trị của Đảng Cộng sản 
Đông Dương (Dự án để thảo luận trong Đảng). Ban Chấp 
hành Trung ương mới của Đảng được thành lập gồm 6 uỷ 
viên, trong đó Ban Thường vụ có: Trần Phú, Ngô Đức Trì, 
Nguyễn Trọng Nhã, do Trần Phú làm Tổng Bí thư. Hội 
nghị còn thông qua các nghị quyết về vận động công nhân, 
nông đân, thanh niên, phụ nữ... 

Ban Chấp hành Trung ương nhận định Hội nghị hợp 
nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930 do Nguyễn Ái 
Quốc chủ trì đã lập đảng với tên gọi là Việt Nam cộng sản 
Đảng chưa bao gồm được Cao Miên và Lào. Ban Chấp hành 
Trung ương quyết định "bỏ tên Việt Nam cộng sản Đảng mà 
lấy tên Đông Dương cộng sản Đảng". 

Hội nghị đánh giá Chánh cương vắn tắt và Sách lược 
vấn tắt của Đảng do Hội nghị hợp nhất thông qua đã "chỉ 
lo đến việc phản đế mà quên mất lợi ích giai cấp tranh 
đấu", Ban Chấp hành Trung ương quyết định phải dựa 
vào nghị quyết của Quốc tế Cộng sản để hoạch định cương 
lĩnh, chính sách và kế hoạch của Đảng mà chỉnh đốn nội 
bộ, làm cho Đẳng bôn-sê-vích hoá. Hội nghị đã thảo luận 
Dự án Luận cương chánh trị của Đảng Cộng sản Đông 
Dương. Luận cương xác định: 

Mâu thuẫn giai cấp ngày càng diễn ra gay gắt ở Việt 
Nam, Lào và Cao Miên là "một bên thì thợ thuyền, dân 


62 


cày và các phần tử lao khổ; một bên thì địa chủ, phong 
kiến, tư bản và đế quốc chủ nghĩa"". 

Về phương hướng chiến lược của cách mạng, Luận 
cương nêu rõ tính chất của cách mạng Đông Dương lúc 
đầu là một cuộc "cách mạng tư sản dân quyên", "có tính 
chất thổ địa uà phản đế". "Tự sản dân quyền cách mạng là 
thời kỳ dự bị để làm xõ hội cách mạng". Sau khi cách 
mạng tư sản đân quyền thắng lợi sẽ tiếp tục "phót triển, 
bỏ qua thời kỳ từ bổn mà tranh đấu thẳng lên con đường 
xã hột chủ nghĩa". 

Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền là 
phải "anh đấu để đánh đổ các di tích phong biến, đánh 
đổ các cách bóc lột theo lối tiên tư bổn uà để thực hành thổ 
địa cách mạng cho triệt để" và "đánh đồ đế quốc chủ 
nghĩa Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập". Hai 
nhiệm vụ chiến lược đó có quan hệ khăng khít với tướt, "có 
đánh đổ để quốc chủ nghĩa mới phá được cái giai cấp địa 
chủ uà làm cách mạng thổ địa được thắng lợi; mà có phá 
tan chế độ phong kiến thì mới đánh đổ được đế quốc chủ 
nghĩa". Luận cương nhấn mạnh: "Vấn đề thổ địa là cái cốt 
của cách mạng tự sản dân quyên", là cơ sở để Đẳng giành 
quyền lãnh đạo dân cày. 

Về lực lượng cách mạng, Luận cương xác định giai cấp 
vô sản và nông dân là hai động lực chính của cách mạng 
tư sản dân quyền, trong đó giai cấp vô sản là động lực 


* Các đoạn trích Luận cương chánh trị của Đảng Cộng sản Đông 
Dương (Dự án để thảo luận trong Đảng) đều theo Văn kiện Đảng Toàn 
tập. Sđd, 1998, t.9, tr, 88 - 103. 


63 


chính và mạnh, là giai cấp lãnh đạo cách mạng, nông dân 
có số lượng đông đảo nhất, là một động lực mạnh của cách 
mạng, còn những giai cấp và tâng lớp khác ngoài công 
nông như tư sản thương nghiệp thì đứng về phía đế quốc 
chống cách mạng, cồn tư sản công nghiệp thì đứng về phía 
quốc gia cải lương và khi cách mạng phát triển cao thì họ 
sẽ theo đế quốc. Trong giai cấp tiểu tư sản, bộ phận thủ 
công nghiệp thì có thái độ do dự; tiểu tư sản thương gia thì 
không tán thành cách mạng; tiểu tư sẵn trí thức thì có xu 
hướng quốc gia chủ nghĩa và chỉ có thể hăng hái tham gia 
chống đế quốc trong thời kỳ đầu. Chỉ có các phần tử lao 
khổ ở đô thị như những người bán hàng rong, thợ thủ công 
nhỏ, trí thức thất nghiệp mới đi theo cách mạng mà thôi. 

Về lãnh đạo cách mạng, Luận cương nhấn mạnh "điều 
kiện cốt yếu cho sự thắng lợi của cách mạng ở Đông Dương 
là cần phải có một Đẳng cộng sản có một. đường chánh trị 
đúng có kỷ luật tập trung, mật thiết liên lạc với quần 
chúng, và từng trải tranh đấu mà trưởng thành. Đảng là 
đội tiên phong của vô sản gial cấp, lấy chủ nghĩa Các Mác 
và Lênin làm gốc mà đại biểu quyền lợi chánh và lâu dài, 
chung cho cả giai cấp vô sản ở Đông Dương, và lãnh đạo vô 
sản giai cấp Đông Dương ra tranh đấu để đạt được mục 
đích cuối cùng của vô sản là chủ nghĩa cộng sản”. 

Về phương pháp cách mạng, Luận cương khẳng định để 
đạt được mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng là đánh đổ 
đế quốc và phong kiến, giành chính quyển về tay công 
nông thì phải ra sức chuẩn bị cho quần chúng về con 
đường "võ trang bạo động". Vì vậy, lúc thường thì phải tuỳ 
theo tình hình mà đặt khẩu hiệu "phần ít", "phải lấy 


64 


những sự chủ yếu hàng ngày làm bước đầu mà dát võ san 
giai cấp và dân cày ra chiến trường cách mạng”. Đến lúc 
có tình thế cách mạng "Đảng phải lập tức lãnh đạo quần 
chúng để đánh đổ chánh phủ của địch nhân và giành lấy 
chánh quyền cho công nông". Võ trang bạo động để giành 
chính quyền là một nghệ thuật, "phải tuân theo khuôn 
phép nhà binh”. 

Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng 
vô sản thế giới, vì thế giai cấp vô sản Đông Dương phải 
đoàn kết gắn bố với giai cấp vô sản thế giới, trước hết là 
giai cấp vô sản Pháp, và phải mật thiết liên hệ với phong 
trào cách mạng ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa 
nhằm mở rộng và tăng cường lực lượng cho cuộc đấu tranh 
cách mạng ở Đông Dương . 

Luận cương chính trị tháng 10-1930 đã vạch ra nhiều 
vấn đề cơ bản thuộc về chiến lược cách mạng. Tuy nhiên, 
do nhận thức giáo điều và máy móc về mối quan hệ giữa 
vấn đề dân tộc và gial cấp trong cách mạng thuộc địa, lại 
hiểu biết không đây đủ về tình hình đặc điểm của xã hội, 
giai cấp và dân tộc ở Đông Dương, đồng thời chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của khuynh hướng "tả" của Quốc tế Cộng 
sản và một số đảng cộng sản trong thời gian đó, nên Ban 
Chấp hành Trung ương đã không vạch rõ mâu thuẫn chủ 
yếu của xã hội Việt Nam thuộc địa là mâu thuẫn giữa dân 
tộc Việt Nam bị nô dịch với đế quốc thực dân Pháp xâm 
lược và tay sai của chúng, do đồ không nhấn mạnh nhiệm 
vụ giải phóng dân tộc, mà nặng về đấu tranh giai cấp, về 
cách mạng ruộng đất, không để ra được một chiến lược 
liên mình dân tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu 
tranh chống đế quốc xâm lược và tay sai. Luận cương chưa 


5-LSĐCSVN 65 


đánh giá đúng mức vai trò cách mạng của giai cấp tiểu tư 
sản, phủ nhận mặt tích cực của tư sản dân tộc, cường điệu 
mặt hạn chế của họ, chưa thấy được khả năng phân hoá 
và lôi kéo một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ trong cách 
mạng giải phóng dân tộc. Từ nhận thức hạn chế như vậy, 
Ban Chấp hành Trung ương đã phê phán gay gắt quan 
điểm đúng đắn trong Chính cương vắn tất, Sách lược vắn 
tắt do Hội nghị hợp nhất thông qua. Đó là một quyết định 
không đúng. Sau này trong quá trình lãnh đạo cách mạng, 
nhất là đến Hội nghị lần thứ VIH của Ban Chấp hành 
Trung ương (5-1941), Đẳng đã khắc phục được những hạn 
chế đó và đưa cách mạng đến thành công. 

9..Phong trào cách mạng những năm 1930-1985 

Những năm 1929-1933, khi Liên Xô đang đạt được 
những kết quả lớn trong công cuộc công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa và phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, thì ở các 
nước tư bản chủ nghĩa nổ ra một cuộc khủng hoảng kinh 
tế trên qui mô lớn, gây ra những hậu quả nặng nề, riêng 
số công nhân thất nghiệp hoàn toàn lên tới 30 triệu người. 
Những mâu thuẫn trong lòng xã hội tư bản phát triển gay 
gắt. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và quần 
chúng lao động dâng cao. Thời kỳ tạm ổn định của chủ 
nghĩa tư bản kết thúc. 

Cuộc khủng hoảng lan nhanh đến các nước thuộc địa và 
phụ thuộc, trong đó có Việt Nam. Thực dân Pháp lại tăng 
cường vơ vét, bóc lột để bù đắp những hậu quả của cuộc 
khủng hoảng ở chính quốc. Vì thế nền kinh tế Việt Nam 
sa sút nghiêm trọng. Xuất nhập khẩu đình đốn. Thuế tăng 
lên 2-3 lân. Hạn hán, bão lụt lại xảy ra liên tiếp. Hàng hóa 


66 


khan hiểm, giá cả đặt đó. Đời sống nhân dân lao động, đặc 
biệt là công nhân và nông dân vô cùng khó khăn. Công 
nhân không có việc làm, số người thất nghiệp ngày một 
đông, tiền lương bị giảm. Riêng ở Bắc Kỳ năm 1931 có 25 
nghìn công nhân thất nghiệp. Công nhân đồn điền bị sa 
thải nhiều. Nông dân tiếp tục bị bẩn cùng hóa nặng nề. 
Nạn đói trầm trọng diễn ra ở nhiều nơi, nhất là ở Nghệ An 
và Hà Tĩnh. Các tầng lớp tiểu tư sản ở thành thị cũng điêu 
đứng. Nghề thủ công bị phá sản nặng nề; nhà buôn nhỏ 
đóng cửa; viên chức bị sa thải; học sinh tốt nghiệp ra 
trường không xin được việc làm vì "tư sở không mướn mà 
công sở cũng không dùng". Cả tư sản đân tộc và địa chủ 
nhỏ cũng bị phá sản. 

Kể từ cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2-1930) thực đân Pháp 
tiến hành một chiến dịch khủng bố ở khắp nơi, gây nên 
một không khí chính trị căng thẳng, mâu thuẫn giữa dân 
tộc ta với đế quốc Pháp và bè lũ tay sai phát triển gay gắt 
hơn. Điều đó càng đẩy nhân dân ta tiến nhanh trên con 
đường vùng lên đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt hơn với kẻ 
thù. "Sự áp bức và bóc lột vô nhân đạo của đế quốc Pháp 
đã làm cho đồng bào ta hiểu rằng có cách mạng thì sống, 
không có cách mạng thì chết. Chính vì vậy mà phong trào 
cách mạng ngày càng lớn mạnh"!, 

Giữa lúc đó Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng được 
hệ thống tổ chức thống nhất và cương lĩnh chính trị đúng 
đắn, đấm nhận sứ mệnh lãnh đạo cuộc đấu tranh -cách 
mạng của nhân dân ta chống đế quốc và tay sai. Đảng đã 


1. Hồ Chí Mình: Toàn tập, Sđd, 2002, t.3, tr. 9. 


67 


nhanh chóng phát triển tổ chức cơ sở của mình trong 
nhiều nhà máy, xí nghiệp, khu mỏ, đồn điền ở nông thôn 
và thành phố. Những tổ chức quần chúng của Đảng như 
công hội, nông hội, đoàn thanh niên cộng sản, hội phụ nữ, 
hội cứu tế được xây dựng ở nhiều nơi. 

Tháng 4-1930, một số chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời ở 
Viêng Chăn, Thà Khẹt, Bò Nèng (Lào). Ở Campuchia, đầu 
năm 1930, một số nhóm cộng sẵn cũng được thành lập ở 
Phnômpênh và Côngpôngchàm. 

Nhiệm vụ trước mắt của Đảng là phải lãnh đạo quần 
chúng đấu tranh chống lại các chính sách áp bức, bóc lột 
của đế quốc Pháp và tay sai; chống sưu cao, thuế nặng, 
chống sa thải, chống khủng bố, đàn áp; đòi các quyền dân 
chủ, dân sinh... 

Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đẳng, phong trào đấu 
tranh của quần chúng trên đà phát triển từ năm 1929, đã 
bùng lên mạnh mẽ khắp cả ba miền: Bắc, Trung, Nam. 

Từ tháng 1 đến tháng 4-1930 là bước khởi đầu của 
phong trào. Nhiều cuộc bãi công của công nhân đã nổ ra 
liên tiếp ở nhà máy xi măng Hải Phòng, hãng dầu Nhà Bè 
(Sài Gòn), các đồn điền Phú Riểềng, Dầu Tiếng, nhà máy 
dệt Nam Định, nhà máy điêm và nhà máy cưa Bến Thủy... 
Phong trào đấu tranh của nông dân cũng diễn ra ở nhiều 
địa phương như Hà Nam, Thái Bình, Nghệ Án, Hà Tĩnh... 
Truyền đơn, cờ đỏ búa liểm của Đảng Cộng sản xuất hiện 
trên các đường phố Hà Nội và một số địa phương khác. 
Những cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân và các 
tầng lớp nhân dân lao động chống đế quốc và phong kiến 
tay sai, trong đó giai cấp công nhân đóng vai trỏ tiên 


68 


phong, là màn đầu của một cao trào cách mạng mới ở Việt 
Nam do Đảng Cộng sản tổ chức và lãnh đạo. 

Từ tháng 5-1930, phong trào phát triển thành cao trào. 
Ngày 1-5-1930, lần đầu tiên nhân đân ta kỷ niệm ngày 
Quốc tế Lao động. Từ thành phố đến nông thôn ở cả ba 
miền đất nước xuất hiện nhiều truyền đơn, cờ đỏ búa liểm, 
mít tỉnh, bãi công, biểu tình, tuần hành, v.v.. Đấu tranh 
của công nhân nổ ra trong các xí nghiệp ở Hà Nội, Hải 
Phòng, Nam Định, Hồng Gai, Cẩm Phả, Vinh, Bến Thủy, 
Sài Gòn, Chợ Lớn, v.v.. Đấu tranh của nông dân cũng nổ 
ra ở nhiều địa phương thuộc các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, 
Kiến An, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, 
Vĩnh Long, Sa Đéc, Bến Tre, Mỹ Tho, Thủ Dầu Một, Long 
Xuyên, Cần Thơ, Trà Vĩnh.... 

Sau ngày 1-õ làn sóng đấu tranh tiếp tục dâng cao. 
Riêng trong tháng 5-1930, trong eä nước có 16 cuộc đấu 
tranh của công nhân, 34 cuộc đấu tranh của nông dân, 4 
cuộc đấu tranh của học sinh và dân nghèo thành thị. 

Từ tháng 6 đến tháng 8-1930 đã nổ ra 121 cuộc đấu 
tranh trong đó có 22 cuộc của công nhân, 95 cuộc của nông 
dân. Nổi bật nhất là cuộc tổng bãi công của toàn thể công 
nhân khu công nghiệp Bến Thủy - Vĩnh (8-1930), đánh dấu 
"một thời kỳ mới, thời kỳ đấu tranh kịch liệt đã đến ”. 

Ở nông thôn Nghệ Án và Hà Tĩnh, nhiều cuộc đấu 
tranh quy mô lớn của nông dân dưới hình thức biểu tình 


1. Báo Người lao khổ, cơ quan ngôn luận của Xứ ủy Trung kỳ, số 13 
ngày 18-9-1930. 


69 


Cô vu trang tự vệ đã nö ra, như cuộc biÊu tỉnh của 3.000 
nông dân Nam Đàn (30-8-1930), kéo lên huyện Ïy đưa yêu 
sách, phá cửa nhà lao, giải thoát cho những người cách 
mạng bị địch bắt; cuộc biểu tình của 20.000 nông đân 
Thanh Chương (1-9-1930), bao vây và đốt huyện đường; 
cuộc biểu tình của 3.000 nông đân Can Lộc (7-9-1930) kéo 
lên huyện ly, đốt giấy tờ, sổ sách, phá nhà lao... Từ Nam 
Đàn, Thanh Chương, Can Lộc, phong trào cách mạng của 
quần chúng lan rộng ra nhiều huyện khác thuộc hai tỉnh 
Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Tháng 9-1930 phong trào cách mạng phát triển đến 
đỉnh cao với những hình thức đấu tranh quyết liệt, quần 
chúng vũ trang tự vệ, biểu tình thị uy vũ trang, tiến công 
vào cơ quan chính quyền địch ở địa phương. Đế quốc Pháp 
và tay sai điên cuồng đàn áp. Cuộc biểu tình của 8.000 
nông dân Hưng Nguyên ngày 12-9-1930 bị dịch dùng máy 
bay ném bom giết chết 171 người. Riêng ở Nghệ An có 393 
người bị giết trong 7 cuộc biểu tình. Như lửa đổ thêm dầu, 
phong trào cách mạng bùng lên đữ dội. 

Trước sức mạnh của quần chúng, bộ máy chính quyền 
của đế quốc và tay sai ở nhiều huyện bị tê liệt, ở nhiều xã 
bị tan rã. Trước tình hình đó, các tổ chức đẳng ở địa 
phương chủ động lãnh đạo các ban chấp hành nông hội ở 
thôn, xã (thôn bộ nông, xã bộ nông) đứng ra quản lý mọi 
mặt đời sống xã hội ở nông thôn. Những “khu đỏ" tự do 
hình thành ở nhiều vùng nông thôn thuộc các huyện 
Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Diễn Châu 
(Nghệ An), Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà, Nghi Xuân, 
Hương Khê (Hà Tĩnh). Trên thực tế trong các “khu đó” tự 


70 


do đó, một chính quyền cách mạng của nông dân theo 
hình thức các uỷ ban tự quản theo kiểu Xôviết đã ra đời. 
Đó là những "Xôviết nông dân” do giai cấp công nhân lãnh 
đạo, thực hiện chuyên chính với kẻ thù, dân chủ với quần 
chúng lao động. Trong các "khu đỏ", chính quyền cách 
mạng đã thực hiện các biện pháp cách mạng về chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội. 

- Về chính trị: ban bố các quyền tự do dân chủ cho nhân 
dân; quần chúng được tự do hội họp, tham gia giải quyết các 
vấn đề xã hội, xóa bỏ các luật lệ bất công và vô lý của đế quốc 
và tay sai, thực hiện chuyên chính với bọn tay sai phản động, 
giữ vững trật tự trị an, chống địch khủng bố, v.v.. 

- Về kinh tế: chia lại ruộng đất công một cách hợp lý, 
thực hiện giảm tô, xóa nợ, tịch thu quỹ công đem chia cho 
dân nghèo, bãi bỏ các thứ thuế vô lý như thuế thân, thuế 
chợ, thuế đò, thuế muối; tổ chức đắp đê phòng lụt, tu sửa 
cầu cống, giúp đỡ nhau trong sản xuất, v.V.. 

- Về văn hóa, xã hội: bài trừ mê tín dị đoan như bói 
toán, ma chay, xóa bỏ các tệ nạn cỡ bạc, rượu chè, trộm 
cắp, tổ chức học chữ quốc ngữ, đọc sách báo cách mạng; 
phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau giải quyết khó 
khăn trong đời sống, trong đấu tranh cách mạng, V.V.. 

Tuy mới thành lập ở một số xã, thời gian tồn tại ngắn 
ngủi song chính quyền Xôviết đã tỏ rõ bản chất cách mạng 
và tính ưu việt của nó. Đó thực sự là một chính quyền của 
dân, do dân và vì dân. Sự ra đời của chính quyền công 
nông là một xu thế phát triển tất yếu của cách mạng Việt 
Nam. Nó thể hiện bản chất cách mạng và năng lực sáng 
tạo của nhân dân ta, chủ yếu là của công nông đưới sự 


1 


lãnh đạo của đẳng tiên phong cách mạng của giai cấp công 
nhân, 


Từ khi chính quyền Xôyviết ra đời, cuộc đấu tranh giữa 
ta và địch điễn ra càng gay go và quyết liệt hơn. Quần 
chúng cách mạng kiên quyết đấu tranh để bảo vệ chính 
quyển Xôviết, còn địch thì ra sức khủng bố, quyết đìm 
cách mạng trong bể máu. 

Tháng 9-1930, khi Xô viết nông dân đã thành lập ở một 
số xã ở Nghệ An và cuộc đấu tranh của quần chúng đang 
bị kẻ địch khủng bố một cách tàn bạo, Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng gửi thông tri cho Xứ ủy Trung kỳ vạch 
rõ chủ trương bạo động riêng lẻ trong vài địa phương lúc 
bấy giờ là quá sớm vì chưa đủ điều kiện. Trách nhiệm của 
Đảng là phải tổ chức quần chúng chống khủng bố, giữ 
vững lực lượng cách mạng, "duy trì kiên cố ảnh hưởng của 
Đảng, của Xôviết trong quần chúng để đến khi thất bại thì 
ý nghĩa Xôviết ăn sâu vào trong óc quần chúng và lực 
lượng của Đảng và Nông hội vẫn duy trì", 

Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng tháng 10-1930 cũng để ra nhiệm vụ cần kíp trước 
mắt là phải mở rộng phong trào quân chúng khắp trong 
toàn cõi Đông Dương, tập trung đấu tranh chống khủng bố 
trắng, chống sưu thuế nặng, địa tô cao, chống chính sách 
cải cách lừa bịp của địch, chống tư tưởng cải lương thỏa 
hiệp, chống khuynh hướng manh động, khắc phục những 
lệch lạc "tả", và hữu khuynh trong đấu tranh và tổ chức 
lực lượng. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đảng Toàn tập, Sđd, 1999, t.3, 
tr. 83. 


12 


Trung ương Đẳng chỉ thị cho các cấp bộ Đảng phải dựa 
vào sức mạnh của quần chúng, đồng thời phải đẩy mạnh 
phát triển các đội tự vệ để bảo vệ quần chúng đấu tranh. 
Trong cao trào cách mạng của quần chúng, nhất là ở 
Nghệ-Tĩnh, đội tự vệ đỏ được thành lập nhiều nơi. Đây là 
mầm mống đầu tiên của lực lượng vũ trang nhân dân do 
Đảng Cộng sản tổ chức và lãnh đạo. 

Khi phong trào lên tới đỉnh cao nhất, xuất hiện khuynh 
hướng "tả", nhấn mạnh đấu tranh giai cấp, làm cho phong 
trào mang đậm màu sắc công nông bơn màu sắc một 
phong trào dân tộc, "tổ chức cách mạng vẫn đơn thuần 
công nông và là một màu sắc nhất định" như Công hội đỏ, 
Nông hội đỏ, Thanh niên đỏ, Sinh hội độ, Cứu tế đỏ, "do đó 
thiếu một tổ chức thật quảng đại quần chúng, hấp thụ các 
tâng lớp trí thức dân tộc, tư sản dân tộc, họ là tầng lớp 
trên hay ở vào tầng lớp giữa cũng vậy, và cho tới cả những 
người địa chủ, có đầu óc oán ghét đế quốc Pháp, mong 
muốn độc lập quốc gia, để đưa tất cả những tầng lớp và cá 
nhân đó vào trong hàng ngũ chống đế quốc Pháp..."”. 

Ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra 
chỉ thị về vấn đề thành lập Hội phản đế đồng minh, nêu 
lên tư tưởng chiến lược cách mạng đúng đắn của Chính 
cương vắn tắt, Sách lược vấn tắt, coi việc đoàn kết toàn 
dân thành một lực lượng thật rộng rãi, lấy công-nông làm 
hai động lực chính, là một nhân tố quyết định thắng lợi 
của cách mạng giải phóng dân tộc, "... giai cấp vô sản lãnh 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sdd, 1998, t.2, 
Sđ¿đ, tr. 228. 


78 


đạo cuộc cách mạng tư sản đân quyền ở Đông Dương mà 
không tổ chức được toàn dân lại thành một lực lượng thật 
đông, thật kín thì cuộc cách mạng cũng khó thành công", 
Chỉ thị phê phán những nhận thức sai lầm trong Đảng là 
đã tách rời vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp, nhận thức 
không đúng về vấn đề đoàn kết dân tộc, về vai trò của hội 
phản đế đồng minh trong cách mạng ở thuộc địa. 

Tuy nội dung bản chỉ thị này phù hợp với tư tưởng đại 
đoàn kết dân tộc được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu 
tiên của Đảng, song quan điểm và chủ trương đúng đắn về 
quan hệ giữa dân tộc và gial cấp, về đại đoàn kết dân tộc, 
"tổ chức toàn dân lại thành một lực lượng thật rộng, thật 
lớn" vẫn chưa trở thành tư tưởng chủ đạo của Ban Chấp 
hành Trung ương lúc đó. Hội phản đế đồng mình Đông 
Đương chưa được thành lập trong thực tế. Không đầy một 
tháng sau khi ra bản chỉ thị trên, ngày 9-12-1930 trong 
bức thư gửi cho các đảng bộ, Ban Thường vụ Trung ương 
Đẳng lại tiếp tục nhấn mạnh chủ trương đấu tranh giai 
cấp, tiếp tục phê phán những "sai lầm của Hội nghị hiệp 
nhất là sai lầm rất lớn và rất nguy hiểm", có nhiều điều 
không đúng với chủ trương của Quốc tế Cộng sản và nêu 
trách nhiệm "nặng nề" của Ban Chấp hành Trung ương là 
phải "sửa đổi những sự sai lầm trong công việc của Hội 
nghị hiệp nhất", "phải thực hành đối với công việc như lúc 
bắt đầu mới tổ chức ra Đẳng vậy"?. 


Hoảng sợ trước sức mạnh của quần chúng và uy tín của 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.9, tr. 2911. 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn hiện Đảng Toàn tập, Sđả, t.2, tr. 233. 


74 


Đảng Cộng sẵn ngày một lên cao, đế quốc Pháp và tay sai 
tập trung lực lượng đàn áp. Từ tháng 5 đến tháng 12-1930 
có 649 nông dân bị giết, 83 nhà cách mạng bị tử hình, 237 
người bị kết án lao động khổ sai chung thân, 306 người bị 
kết án đi đày suốt đời, 696 người bị kết án 3.390 năm tù 
với 790 năm quản thức. Riêng nhà tà ở Vĩnh có 1.359 tà 
chính trị bị giam cầm, tra tấn. 

Đi đôi với chính sách khủng bố trắng, chúng còn sử 
dụng những thủ đoạn lừa bịp về chính trị, tổ chức rước cở 
vàng, nhận thẻ quy thuận, cưỡng bức quần chúng ra đầu 
thú. Tháng 1-1931 Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra 
Thông cáo uê uiệc đế quốc Pháp buộc dân cày ra đầu thú, 
vạch rõ thủ đoạn hiểm độc đó của kẻ thù và đề ra các biện 
pháp hướng dẫn quần chúng đấu tranh chống lại. 

Nguyễn Ái Quốc lúc đó đang hoạt động ở nước ngoài, 
nhưng luôn theo dõi sát phong trào cách mạng trong nước. 
Người góp ý kiến với Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
trong việc lãnh đạo phong trào quần chúng, trong công tác 
đảng và tổ chức các hội quần chúng. Người để nghị với 
Quốc tế Cộng sản, Quốc tế Nông đân... giúp đỡ phong trào 
đấu tranh của nhân đân ta. 

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đẳng 
và sự chỉ đãn của Nguyễn Ái Quốc, nhân dân ta nêu cao ý 
chí đấu tranh chống khủng bố trắng và mọi thủ đoạn lừa 
bịp nham hiểm của kẻ thù, bảo vệ Nghệ - Tĩnh đỏ, duy trì 
lực lượng và phong trào quần chúng. 

Thực tiễn đấu tranh cách mạng quyết liệt với kẻ thù là 
trường học rèn luyện và phát triển của Đảng. Nhiều quần 
chúng ưu tú trong giai cấp công nhân, nông dân, trí thức 
yêu nước đã gia nhập Đảng. Đến tháng 3-1931, Đảng đã 


75 


có 2.400 đảng viên là những chiến sĩ tiên phong của giai 
cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với Đảng, luôn luôn 
nêu cao khí tiết cách mạng, gắn bó với quần chúng. Đẳng 
thực sự là đội tiên phong cách mạng của giai cấp công nhân 
Việt Nam và giai cấp công nhân trên bán đảo Đông Dương. 

Sự trưởng thành của Đẳng còn gắn liền công tác lãnh 
đạo đấu tranh với công tác xây dựng Đảng về mặt tổ chức 
và tư tưởng. Trung ương Đảng đã có nhiều chỉ thị về việc 
chăm lo chấn chỉnh các ban xứ ủy, chú trọng tăng cường 
thành phần công nhân vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng 
và đi sâu vào các xí nghiệp, đồn điền để xây dựng tổ chức 
cơ sở Đảng. Trung ương Đẳng cũng phê phán và uốn nắn 
những lệch lạc hữu khuynh và "tả" khuynh của các đảng 
bộ địa phương như theo đuôi quần chúng trong đấu tranh, 
tách rời việc tổ chức xây dựng Đảng với việc lãnh đạo đấu 
tranh hàng ngày... 

Từ đầu năm 1931, sự khủng bố của kẻ thù ngày càng 
dữ đội. Thêm vào đó, nạn đói xảy ra rất nghiêm trọng. 
Phong trào đấu tranh của quần chúng gặp nhiều khó 
khăn và giảm sút dần. Tư tưởng hoang mang dao động 
xuất hiện trong quần chúng và cả một số đảng viên. Trong 
cuộc đấu tranh sinh tử giữa cách mạng và phản cách 
mạng, khi phong trào cách mạng gặp khó khăn sự dao 
động về lập trường tư tưởng xuất hiện trong Đẳng là điều 
không sao tránh khỏi, nhưng chỉ là số ít, "còn thì giai tầng 
nào mặc dầu, nhưng đa số đồng chí hết sức trung thành, 
hiến thân cho Đẳng đến giọt máu cuối cùng”. Xứ ủy 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn hiện Đảng Toàn tập, Sđd, 1999, t.ä,. 
tr. 233. 


76 


Trung kỳ đã không nhận rõ điều đó nên đã để ra chủ 
trương "thanh trừ trí, phú, địa, hào, đào tận gốc trốc tận 
rễ" ra khỏi Đảng. Chủ trương thanh Đảng sai lầm và "tả" 
khuynh đó được đề ra giữa lúc địch đang khủng bố dữ dội 
làm cho Đảng và phong trào cách mạng thêm khó khăn. 
Tháng 5-1931, Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị 
nghiêm khắc phê phán chủ trương sai lầm về thanh Đảng 
của Xứ ủy Trung kỳ và vạch ra phương hướng đúng đắn 
về xây dựng Đẳng. 

Sự khủng bố ác liệt của kẻ địch đã làm cho phần lớn các 
cơ sở tổ chức của Đảng và quần chúng bị tan vỡ. Nhiều cán 
bộ lãnh đạo và đảng viên ưu tú của Đảng từ Trung ương 
đến cơ sở bị địch bắt. Lực lượng của Đảng bị tổn thất nặng 
nề. Xôviết, phong trào quần chúng dần dần lắng xuống. 

Cao trào cách mạng năm 1930, mà đỉnh cao là Xôviết 
Nghệ-Tĩnh là trận thử thách đầu tiên và toàn diện của 
quần chúng công nông dưới sự lãnh đạo của đội tiên phong 
cách mạng của giai cấp công nhân - Đảng Cộng sản Đông 
Dương, nhằm chống lại bọn đế quốc và phong kiến. Cao 
trào cách mạng đó đã tỏ rõ tỉnh thần chiến đấu hy sinh 
oanh liệt và năng lực cách mạng sáng tạo của nhân dân 
lao động Việt Nam. Tuy bị đế quốc và phong kiến tay sai 
đìm trong biến máu, nhưng nó có ý nghĩa và tác dụng hết 
sức to lớn trong lịch sử của Đảng và của dân tộc ta. 

Thành quả lớn nhất của phong trào cách mạng năm 
1930, thành quả mà cuộc khủng bế trắng tàn khốc của đế 
quốc và phong kiến sau đó đã không thể nào xóa nổi là ở 
chỗ "nó khẳng định trong thực tế quyền lãnh đạo và năng 
lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp vô sản mà đại biểu là 


7 


Đẳng ta; ở chỗ nó đem lại cho nông dân niềm tỉn vững 
chắc vào giai cấp vô sản, đồng thời đem lại cho đông đảo 
quần chúng công nông lòng tự tin ở sức lực cách mạng vĩ 
đại của mình... Đó là bước thắng lợi đầu tiên có ý nghĩa 
quyết định đối với toàn bộ tiến trình phát triển về sau của 
cách mạng. Trực tiếp mà nói, không có những trận chiến 
đấu giai cấp rung trời chuyển đất những năm 1930-1931, 
trong đó công nông đã vung ra nghị lực cách mạng phi 
thường của mình, thì không thể có cao trào những năm 
1936-1939”, Đó thực sự là cuộc tổng diễn tập đầu tiên, 
chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 194ã. 

Cao trào cách mạng năm 1930 để lại cho Đẳng ta 
những kinh nghiệm bước đầu "về kết hợp hai nhiệm vụ 
chiến lược phản đế và phản phong kiến, kết hợp phong 
trào đấu tranh của công nhân với phong trào đấu tranh 
của nông dân, thực hiện liên minh công nông dưới sự lãnh 
đạo của giai cấp công nhân; kết hợp phong trào cách mạng 
ở nông thôn với phong trào cách mạng ở thành thị, kết hợp 
đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, v.v.””. 

Những năm 1931-1935 là một giai đoạn đấu tranh cực 
kỳ gian khổ nhằm chống khủng bố trắng, khôi phục hệ 
thống tổ chức của Đảng và phong trào cách mạng. 

Hốt hoảng trước cao trào cách mạng của quần chúng, 
đế quốc Pháp và tay sai đã cấu kết với bọn phản động 


1. Lê Duẩn: Dưới lá cờ uẻ oang của Đảng dì độc lập tự do, nà chủ 
nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới, Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 
1975, tr. 38 - 39. 

92, Trường Chinh: Đời đời nhớ ơn Các Mác oà đi theo con đường Các 
Mác đã uạch ra, Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1968, tr. 52. 


78 


thẳng tay khủng bố hòng đập tắt phong trào cách mạng 
nước ta và tiêu diệt Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Hàng nghìn chiến sĩ cộng sản, hàng vạn người yêu nước 
bị bắt, bị giết hoặc bị tù đày. Các cơ quan lãnh đạo của 
Đảng ở Trung ương và địa phương lần lượt bị dịch phá vỡ. 
Toàn bộ Ban Chấp hành Trung ương bị bắt, không còn lại 
một uỷ viên Trung ương nào!. Tháng 4-1931 Tổng Bí thư 
Trần Phú bị địch bắt tại Sài Gòn. Tháng 6-1931, Nguyễn 
Ái Quốc bị đế quốc Anh bắt giam trái phép ở Hương Cảng. 
Theo niên biểu thống kê Đông Dương, từ năm 1930 đến 
năm 1933, thực dân Pháp đã bất giam 246.532 người. Tòa 
án các cấp của chỉnh quyền thực dân liên tục tổ chức các 
phiên tòa để xét xử các đẳng viên cộng sản. Năm 1930- 
1931 ở Bắc Kỳ, địch đã xét 1.094 án, trong đó có 164 án tử 
hình, 114 án khổ sai, 420 án đày biệt xứ. Tháng 5-1933 ở 
Sài Gòn địch xử 8 án tử hình, 19 án tù chung thân, gần 
100 án khổ sai, đày đi biệt xứ. 

Thực dân Pháp còn thì hành nhiều thủ đoạn nham 
hiểm về chính trị và xã hội để lừa bịp quần chúng. Tháng 
6-1931, chúng nặn ra cái gọi là "Ủy ban điều tra" để 
nghiên cứu tình hình và để ra dự kiến cải cách chế độ 
thuộc địa. Năm 1933, Pháp đưa Bảo Đại ở Pháp về nước 
với một chương trình mà bộ máy thực dân tuyên truyền 
rùm beng là một cuộc cải cách lớn của chính phủ Nam 
triều, lập nội các mới, cải tổ giáo dục sơ học, cải tổ ngành 
tư pháp bản xứ. 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđở, 2000, t.6, 
tr. 332. 


79 


Trong cuộc đọ sức cực kỳ nguy biểm đối với kẻ thù, 
Đảng đã kiên trì giữ vững đường lối cách mạng. Trong nhà 
tù đế quốc, cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn. Các đẳng 
viên của Đảng nêu cao khí tiết của người cộng sản, kiên 
quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, bảo vệ Đảng, bảo 
vệ cách mạng. Bằng trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động 
cách mạng của mình, lại được ủng hộ của các tổ chức cách 
mạng quốc tế, với sự giúp đỡ tận tình của luật sư Lôđơbi 
cùng một số luật sư tiến bộ người Ảnh, Nguyễn Ái Quốc 
thoát khỏi nhà tù thực dân. Tổng Bí thư Trần Phú bị địch 
tra tấn rất dã man, chết đi sống lại nhiều lần, song luôn 
luôn giữ vững khí tiết cách mạng. Trước khi hy sinh, đồng 
chí còn căn dặn các đồng chí của mình trong tù "hãy giữ 
vững chí khí chiến đấu!" Nằm trong xà lim án chém, 
Nguyễn Đức Cảnh vẫn tập trung trí tuệ, tranh thủ viết 
bản tổng kết công tác vận động công nhân để truyền lại 
kinh nghiệm đấu tranh cho các đẳng viên của Đảng. 
Người thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng trước lúc hy sinh 
khẳng khái nói thẳng trước mặt quân thù: "con đường của 
thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng". Những 
đảng viên cộng sản trong các nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), 
Khám Lớn (Sài Gòn), Vĩnh, Hải Phòng, Côn Đảo, v.v., bí 
mật thành lập các ch bộ đẳng trong nhà tù. Các tù chính 
trị đấu tranh chống khủng bố, chống chế độ nhà tù hà 
khắc, đòi cải thiện sinh hoạt... Cuộc đấu tranh phản đối 
án tử hình Lý Tự Trọng nổ ra ở Khám Lớn (11-1931) gây 
náo động cả thành phố Sài Gòn. Anh chị em tù ở Hỏa Lò 
tuyệt thực phản đối vụ án tử hình Nguyễn Đức Cảnh. 
Cuộc đấu tranh chống chế độ nhà tù hà khắc ở Kon Tum 
đã diễn ra đẫm máu... Trước tỉnh thần đấu tranh kiên 


80 


quyết của anh chị em tù chính trị, địch buộc phải thay đổi 
ít nhiều chế độ lao tà đã man. Chỉ bộ nhà tù còn tổ chức 
huấn luyện, bổi dưỡng cho đẳng viên về lý luận Mác- 
Lênin, về đường lối cách mạng, về kinh nghiệm vận động 
cách mạng, tổ chức học quân sự, văn hóa, ngoại ngữ, v.v.. 
Nhiều tài liệu huấn luyện đảng viên được biên soạn ngay 
trong nhà tù như: Chủ nghĩa duy uật lịch sử, Gia đình 0à 
Tổ quốc, Lịch sử tóm tắt ba tổ chức quốc tế (chủ yếu là 
Quốc tế Cộng sân), Những uấn đề cơ bản của cách mạng 
Đông Dương. Một số tác phẩm của Mác và của Lênin như 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Tư bản, Làm gì? Bệnh ấu 
trì "tả" khuynh trong phong trào cộng sản, Hai sách lược 
của Đảng xã hội dân chủ, v.v., được dịch tóm tắt ra tiếng 
Việt. 

Các chỉ bộ đẳng trong nhà tù còn ra báo bí mật để phục 
vụ việc học tập và đấu tranh tư tưởng. Ở nhà tù Hỏa Lò có 
các tờ báo Đướe đưa đường và Con đường chính. Ồ Côn 
Đảo có báo Người từ đỏ và tạp chí Ý kiến chung. Các đẳng 
viên cộng sản ở nhà tù Hỏa Lò và Côn Đảo đã phê phán 
những quan điểm sai lầm về chính trị, tổ chức và phương 
pháp hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng, làm cho 
hàng ngũ của Việt Nam Quốc dân Đảng bị phân hóa. Một 
số người đã chuyển sang hàng ngũ Đảng Cộng sản. 

Nhà tù của đế quốc với những người cộng sản thật sự 
trở thành một trường học cách mạng, một trận tuyến đấu 
tranh với kẻ thù, một nơi rèn luyện thử thách cán bộ của 
Đảng. Nhận định về hoạt động của Đẳng trong nhà tù, Hô 
Chí Minh nói: "Biến cái rủi thành cái may, các đồng chí ta 
đã lợi dụng những ngày tháng ở tù để hội họp và học tập 


6-LSĐCSVN 81 


lý luận. Một lần nữa, việc đó lại chứng tỏ rằng chính sách 
khủng bố cực kỳ dã man của kẻ thù chẳng những không 
ngăn trở được bước tiến của cách mạng, mà trái lại nó đã 
trổ nên một thứ lửa thử vàng, nó rèn luyện cho người cách 
mạng càng thêm cứng rắn. Mà kết quả là cách mạng đã 
thắng, đế quốc đã thua”". 

Bảo vệ và khôi phục hệ thống tổ chức Đảng là một cuộc 
đấu tranh rất gian khổ và quyết liệt của Đảng trong 
những năm 1931-1935. Tuy địch khủng bố, đánh phá ác 
liệt nhưng nhiều tổ chức cơ sở của Đảng vẫn được duy trì ở 
Hà Nội, Sơn Tây, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Cao 
Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng 
- Nam, Quảng Ngãi, v.v.. 

Đầu năm 1939, trước tình hình hầu hết ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên các Xứ ủy Bắc Kỳ, 
Trung Kỳ và Nam Kỳ bị địch bắt và nhiều người anh dũng 
hy sinh, theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Lê Hồng 
Phong cùng một số đồng chí hoạt động ở trong và ngoài 
nước tổ chức ra Ban lãnh đạo Trung ương của Đảng, công 
bố Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông 
Dương, và các chương trình hành động của Công hội, 
Nông hội, Thanh niên cộng sản đoàn. 

Chương trình hành động của Đảng Cộng sơn Đông 
Dương ngày 15-6-1932 khẳng định: "Kinh nghiệm hai 
năm tranh đấu dạy ta rằng con đường giải phóng độc nhất 
chỉ là con đường 0õ trơng tranh đấu của quần chúng 


1. Hồ Chí Minh: Sđửđ, 2002, t.10, tr. 3, 4. 


82 


thôi". Phương hướng chiến lược của cách mạng là: "Công 
nông Đông Dương dưới quyền chỉ đạo của Đẳng Cộng sản 
sẽ nổi lên võ trang bạo động thi hành cho được những 
nhiệm vụ... của cuộc cách mạng phản đế và điển địa, rồi sẽ 
cùng nhau giỏi bước tiến lên để đạt xã hội chủ nghĩa”. Để 
chuẩn bị cho cuộc võ trang bạo động sau này, Đảng phải 
để ra và lãnh đạo quần chúng đấu tranh giành những 
quyền lợi thiết thực hàng ngày, rồi dần đưa quần chúng 
tiến lên đấu tranh cho những yêu cầu chính trị cao hơn, 
thực hiện sự kết hợp giữa những yêu cầu khẩn cấp trước 
mắt với những nhiệm vụ căn bản của cuộc cách mạng 
phản đế và điền địa. Những yêu cầu chung trước mắt của 
đông đão quần chúng được vạch ra trong Chương trình 
hành động là: 

1. Đồi các quyền tự do tổ chức, xuất bản, ngôn luận, đi 
lại trong nước và ra nước ngoài. 

2. Bỏ những luật hình đặc biệt đối với người bản xứ, 
trả lại tự đo cho tù chính trị, bỏ ngay chính sách đàn áp, 
giải tán hội đồng đề hình. 

3. Bỏ thuế thân, thuế ngụ cư và các thứ thuế vô lý 
khác. 

4. Bỏ các độc quyền về rượu, thuốc phiện và muối. 

Chương trình hành động của Đảng còn đề ra những yêu 
cầu cụ thể riêng cho từng giai cấp và tầng lớp nhân dân 
như công nhân, nông dân, binh lính, tiểu thương, tiểu chủ, 
thợ thủ công, dân nghèo thành thị, thanh niên, phụ nữ, 


1, 9. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, 1999, 
t.4, tr. 10, 12. 


83 


các dân tộc thiểu số... Chương trình hành động vạch rõ: 
phải ra sức tuyên truyền rộng rãi các khẩu hiệu đấu tranh 
của Đảng, phải mở rộng ảnh hưởng của Đảng trong quần 
chúng, ra sức củng cố và phát triển các đoàn thể cách 
mạng của quần chúng, nhất là Công hội và Nông hội... 
Đặc biệt cần phải "gây dựng một đoàn thể bí mật, có kỷ 
luật nghiêm ngặt, cứng như sắt, vững như đồng, tức Đảng 
Cộng sản để hướng đạo quần chúng trên con đường giai 
cấp chiến đấu"". 

Chủ trương đấu tranh trước mắt do Đẳng vạch ra trong 
Chương trình hành động năm 1932 phù hợp với điều kiện 
lịch sử lúc bấy giờ. Nhờ vậy, phong trào cách mạng của 
quần chúng và hệ thống tổ chức của Đảng từng bước được 
khôi phục. 

Dựa theo chương trình hành động, các tổ chức cơ sở của 
Đảng đã lợi dụng các hình thức tổ chức hợp pháp như các 
hội cày, cấy, gặt hái, đá bóng, đọc sách báo, hiếu hỉ để tập 
hợp quần chúng. Phong trào đấu tranh của quần chúng 
lao động dần dần được nhen nhóm lại. Năm 1932, ở Đông 
Dương có 230 vụ xung đột giữa công nhân với bọn chủ, 
năm 1933 có 244 vụ. Riêng ở miền Bắc, từ năm 1931 đến 
năm 1935 có 551 vụ. Đáng chú ý là các cuộc bãi công của công 
nhân làm đường xe lửa, của công nhân nhà in Ácđanh, 
Textơlanh, Ôpiniông ở Sài Gòn, công nhân đồn điển cao su 
Dầu Tiếng. Một số cuộc bãi công khác cũng đã nổ ra ở 
Huế, ở Phnômpênh, ở mô Bònèng, Phôngchiu (Lào). Ở một 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đảng Toàn tập, Sđd, 1999, t.4, 
tr. 14. 


94 


số nơi đấu tranh của nông dân đã nổ ra như Hóc Môn (Gia 
Định), Khánh Hòa, Ninh Thuận, Cao Bàng, Lạng Sơn... Ở 
Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Sài Gòn, Gia Định, Chợ 
Lớn, Viêng Chăn (Lào) còn có những cuộc bãi chợ... "Một 
điều đặc sắc là đø số trong các cuộc tranh ấu của quần 
chúng do Đảng chỉ huy... đều được thắng lợi hoặc hoàn 
toàn, hoặc từng phần, khiến cho công nông thêm hăng hái 
tranh đấu"", 


Một số đảng viên cộng sản tranh thủ khả năng đấu 
tranh hợp pháp để tham gia cuộc tranh cử vào hội đồng 
thành phế Sài Gòn trong những năm 1933-1935, lợi dụng 
diễn đàn công khai để tuyên truyền cổ động quần chúng 
đấu tranh theo khẩu hiệu từng phần của Đảng. Trên báo 
chí hợp pháp, một số đảng viên của Đảng tiến hành cuộc 
đấu tranh về quan điểm triết học và quan điểm nghệ 
thuật. 


Cuộc đấu tranh khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng ta 
được Quốc tế Cộng sản, Đảng Cộng sản Pháp và các đẳng 
cộng sản khác hết sức giúp đỡ. Quốc tế Cộng sản đã góp 
nhiều ý kiến và đã tiếp tục đưa những cán bộ ưu tú được 
bổi dưỡng đào tạo ở Liên Xô về nước để tăng cường sức 
lãnh đạo của Đảng. Một số đảng viên cũng lần lượt trở về 
gây cơ sở Đẳng ở vùng biên giới nước ta và Lào. Dân dần, 
nhiều cơ sở của Đảng được phục hồi ở Bắc, Trung, Nam, 
nhiều tỉnh ủy đã được lập lại. 


Đầu năm 1934, được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sảđad, 2002, t.5, 
tr. 17. 


85 


Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương được 
thành lập do Lê Hồng Phong đứng đầu, hoạt động như 
một ban chấp hành trung ương lâm thời, tập hợp các CỔ sở 
đẳng mới xây dựng lại trong nước thành hệ thống, đào tạo 
và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chuẩn bị triệu tập đại hội 
Đảng. : 

Nhờ sự cố gắng phi thường của Đảng ta, được sự chỉ 
đạo của Quốc tế Cộng sản, đến cuối năm 1934 đầu năm 
1935 hệ thống tổ chức của Đảng đã được khôi phục. Các 
xứ ủy Nam kỳ, Trung kỳ, Bắc kỳ lần lượt được lập lại, Xứ 
ủy Lào thành lập vào tháng 9-1934. Để tiện cho việc liên 
lạc và chỉ đạo phong trào, Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng 
cho thành lập Ban chấp ủy Nam Đông Dương. Ban chỉ 
huy ở ngoài đã liên lạc chỉ đạo được các xứ ủy. Những chỉ 
thị của Ban chỉ huy ở ngoài về công tác xây dựng Đảng và 
lãnh đạo phong trào quần chúng được phổ biến xuống các 
cơ sở đẳng. Tờ Bônsêvích, cơ quan lý luận của Đảng được 
phát hành rộng trong toàn Đảng. Số lượng đảng viên tuy 
chưa bằng năm 1930, song cơ sở của Đảng đã lan rộng 
thêm nhiều nơi. Phong trào quần chúng lại tiếp tục vươn 
lên. Trong thời gian này, Nguyễn Ái Quốc, sau khi thoát 
khỏi nhà tù của đế quốc Anh ở Hương Cảng đã sang Liên 
Xô để học tập và nghiên cứu... Sự phục hổi hệ thống tổ 
chức của Đảng và phong trào cách mạng quần chúng là cơ 
sở để tiến tới Đại hội lần thứ nhất của Đảng. 

3. Đại hội đại biểu lần thứ Nhất của Đảng tháng 
3-1955 

Đầu năm 1935, sau khi hệ thống tổ chức của Đảng được 
xây dựng và chắp nối lại từ cơ sở đến Trung ương, Ban chỉ 


86 


huy ở ngoài của Đẳng quyết định triệu tập đại hội Đảng. 
Tháng 3-1985 Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng họp 
ở Ma Cao (Trung Quốc). Dự Đại hội đầu tiên này có 13 đại 
biểu đại diện cho các tổ chức Đảng trong nước và ngoài nước. 

Đại hội nhận định tình hình trong nước và quốc tế, 
khẳng định thắng lợi của cuộc đấu tranh để khôi phục 
phong trào cách mạng và hệ thống tổ chức Đảng. Tuy vậy, 
lực lượng Đảng chưa phát triển mạnh ở các vùng tập 
trung công nghiệp, công nhân gia nhập Đăng còn ít, hệ 
thống tổ chức Đảng chưa thật thống nhất, sự liên hệ giữa 
các cấp bộ của Đảng chưa chặt chẽ, v.v.. 

Đại hội để ra ba nhiệm vụ trước mắt: 

1. Củng cố và phát triển Đảng, tăng cường phát triển 
lực lượng Đảng ở các xí nghiệp, nhà máy, đồn điển, hầm 
mỏ, đường giao thông quan trọng. Đồng thời phải đưa 
nông dân lao động và trí thức cách mạng đã qua rèn luyện 
thử thách vào Đẳng, Đảng phải chăm lo tăng cường các 
đẳng viên ưu tú xuất thân từ công nhân vào các cơ quan 
lãnh đạo của Đảng. Để bảo đảm cho Đảng luôn thống nhất 
về tư tưởng và hành động, các đẳng bộ cần thường xuyên 
phê bình và tự phê bình, đấu tranh trên cả hai mặt, chống 
"tả" khuynh và hữu khuynh, giữ vững kỷ luật Đảng. 

2. Đẩy mạnh cuộc vận động thu phục quần chúng, chú 
ý các dân tộc thiểu số, phụ nữ, binh lính... củng cố và phát 
triển các tổ chức quần chúng như Đoàn thanh niên cộng 
sản, Công hội đó, Nông hội đỏ, Cứu tế đỏ; lập Mặt trận 
thống nhất phần đế. Đại hội chỉ rõ: "Đảng mạnh là căn cứ 
vào ảnh hưởng và thế lực của Đảng trong quần chúng... 
muốn đưa cao trào cách mạng mới lên tới trình độ cao, tới 


87 


toàn quốc vũ trang bạo động, đánh đổ đế quốc phong kiến, 
lập nên chính quyền Xôviết thì trước hết cần phải thâu 
phục quảng đại quần chúng. Thâu phục quảng đại quần 
chúng là một nhiệm vụ trung tâm, căn bản, cần kíp của 
Đảng hiện thời..." 

3. Mở rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến 
tranh, ủng hộ Liên Xô, thành trì của cách mạng thế giới 
và ủng hộ cách mạng Trung Quốc... 

Đại hội thông qua Nghị quyết chính trị, Điều lệ Đẳng, 
các nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, thanh 
niên, phụ nữ, binh lính, các dân tộc ít người, về công tác 
mặt trận phản đế, đội tự vệ, và cứu tế đỏ. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương mới của Đảng 
gồm 9 uỷ viên chính thức và 4 uỷ viên dự khuyết, trong đó 
có Lê Hồng Phong, Đình Thanh, Võ Nguyên Hiến, Nguyễn 
Ái Quốc, Ngô Tuân, Hoàng Đình Giong... do Lê Hồng 
Phong làm Tổng Bí thư. 

Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng đánh dấu sự 
phục hổi hệ thống tổ chức của Đảng và phong trào cách 
mạng quần chúng, đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Ban 
Chấp hành Trung ương, chuẩn bị điều kiện để Đảng bước 
vào thời kỳ đấu tranh mới. Song "chính sách Đại hội Ma 
Cao vạch ra không sát với phong trào cách mạng thế giới 
và trong nước lúc bấy giờ", chưa thấy được nguy cơ của 
chủ nghĩa phátxít trên thế giới và khả năng mới của cuộc 
đấu tranh chống phát xít và chống phản động thuộc địa, 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, 2002, t.5, 
TH Chí Minh: Toàn tập, Sđd, 2000, t.6, tr. 155. 


88 


đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình, nên đã không đề ra 
được một chủ trương chính sách phù hợp với tình hình 
mới. Thiếu sốt này được nhanh chóng khắc phục tại các 
hội nghị về sau của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Qua bốn năm đối đầu quyết liệt với khủng bố đẫm máu 
của thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai, Đẳng vẫn 
tổn tại và nhanh chóng được khôi phục. Bản lĩnh chính trị 
của Đẳng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất và 
khí tiết cộng sản, ý chí chiến đấu của cán bộ, đẳng viên và 
tính thần cách mạng của quần, chúng đã thể hiện sáng 
ngời trong trận thử thách quyết liệt này. 

Cuộc khủng bố trắng của kẻ thù không thể phá nổi trận 
địa cách mạng của Đảng đã được xây dựng trong cao trào 
cách mạng năm 1930. Ngược lại, Đảng vẫn đứng vững, cơ 
sở Đảng và cơ sở chính trị quần chúng vẫn tổn tại cũng 
như mối liên hệ giữa Đẳng và quần chúng luôn luôn được 
duy trì. Trải qua cuộc đấu tranh sống mái với kẻ thù, 
Đảng nhanh chóng trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh 
nghiệm đấu tranh quý báu. Đội ngũ cán bộ, đẳng viên và 
quần chúng cách mạng được rên luyện và sàng lọc. Với 
bản lĩnh chính trị vững vàng và ý chí chiến đấu kiên 
cường, không những Đảng đã khắc phục được những khó 
khăn trước mắt, hàn gắn nhanh những vết thương, chuẩn bị 
lực lượng tốt cho cuộc đấu tranh trong giai đoạn tiếp theo. 


II- PHONG TRÀO DÂN CHỦ (1936-1939) 


1. Nguy cơ chiến tranh của chủ nghĩa phátxít và 
Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản 


Hậu quả trầm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế 


89 


trong những năm 1929-1933 và tình trạng tiêu điều tiếp 
theo trong các nước thuộc hệ thống tư bản chủ nghĩa đã 
làm cho mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản thêm gay 
gắt và phong trào cách mạng của quần chúng dâng cao. 

Ở một số nước, giai cấp tư sản lũng đoạn không muốn 
duy trì nền thống trị bằng chế độ dân chủ tư sản đại nghị 
như cũ, nên đã âm mưu dùng bạo lực để đàn áp phong 
trào đấu tranh trong nước và ráo riết chạy đua vũ trang, 
chuẩn bị phát động một cuộc chiến tranh thế giới mới. 
Chủ nghĩa phátxít xuất hiện và thắng thế ở một số nơi, 
như phátxít Hitle ở Đức, phátxít Phrăngcô ở Tây Ban 
Nha, phátxít Mútxôlini ở Italia và phái Sĩ quan trẻ ở Nhật 
Bản. Chế độ độc tài phátxít được thiết lập là một nền chuyên 
chính khủng bố công khai của những thế lực phản động 
nhất, sôvanh nhất, đế quốc chủ nghĩa nhất của tư bản tài 
chính. Chúng xóa bỏ mợi quyền tự do dân chủ tư sản cổ 
truyền, đàn áp tiêu diệt mọi lực lượng và tổ chức chính trị 
đối lập, thực hành chính sách xâm lược, bành trướng và nô 
dịch các nước khác. Tập đoàn phátxít cầm quyền ở Đức, Ý 
và Nhật đã liên kết với nhau thành khối "Trục", tuyên bố 
chống Quốc tế Cộng sản, ráo riết chuẩn bị chiến tranh để 
chia lại thế giới. Chúng nuôi mưu đồ tiêu diệt Liên Xô, 
thành trì cách mạng thế giới, hy vọng đẩy lùòi phong trào 
cách mạng vô sản đang phát triển mạnh mẽ trong nước 
chúng. Ở Pháp các thế lực phản động tập hợp trong tổ 
chức Thập tự lửa (Croix de feu) gềm khoảng 20.000 tên có 
vũ trang, âm mưu lật đổ chế độ đại nghị dân chủ, thiết lập 
nền độc tài phátxít. Nguy cơ chủ nghĩa phátxít và chiến 
tranh thế giới đe doạ nghiêm trọng nền hòa binn và an 
ninh quốc tế. 


90 


Trước tình hình đó, Đại hội VII của Quốc tế Cộng 
sản họp tại Mátxcơva (tháng 7-1938) dưới sự chủ trì của 
G.Đimitdrốp. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Đương 
do Lê Hồng Phong dẫn đầu. 

Đại hội xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân 
dân thế giới chưa phải là chủ nghĩa đế quốc nói chung mà 
là chủ nghĩa phátxít. "Ngày nay trong nhiều nước tư bản 
chủ nghĩa quần chúng lao động trước mắt phải lựa chọn 
một cách cụ thể không phải giữa nền chuyên chính vê sản 
với chế độ dân chủ tư bản mà là chế độ dân chủ tư san với 
chủ nghĩa phátxít"'. Nhiệm vụ trước mắt của giai cẤp công 
nhân và nhân dân lao động thế giới lúc này chưa phải là 
đấu tranh lật đổ chủ nghĩa tư bẩn, giành chủ nghĩa xã hội, 
mà là chống chủ nghĩa phátxít, chống chiến tranh, bảo vệ 
dân chủ và hòa bình. 

Để thực hiện nhiệm vụ cấp bách đó, giai cấp công nhân 
các nước trên thế giới phải thống nhất hàng ngũ của mình, 
lập mặt trận nhân dân rộng rãi chống phátxít và chiến 
tranh phátxít. 

Đại hột chỉ rõ đối với các nước thuộc địa và nửa thuộc 
địa, vấn đề lập mặt trận thống nhất chống đế quốc có tầm 
quan trọng đặc biệt. 

Chủ trương mới do Đại hội lần thứ VII của Quốc tế 
Cộng sản vạch ra phù hợp với yêu cầu chống chủ nghĩa 
phátxít và chiến tranh, nguy cơ lớn nhất đối với vận mệnh 
của các dân tộc lúc bấy giờ. Nghị quyết của Đại hội giúp 
cho Đảng ta trong việc phân tích đúng đắn tình hình mới, 


1. G. Đimitdrốp: Tuyển sập, Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1961, tr. 219, 


91 


từ đó đề ra chủ trương chiến lược và sách lược cách mạng 
phù hợp với tình hình mới. 

Trong thời gian này, các đẳng cộng sản đã ra sức phấn đấu 
lập mặt trận nhân đân rộng rãi chống chủ nghĩa phátxít. 
Mặt trận nhân dân Tây Ban Nha, Mặt trận thống nhất 
chống phátxít của nhân dân Trung Quốc lần lượt được 
thành lập. Đặc biệt, Mặt trận nhân dân Pháp chống phátxít 
thành lập từ tháng 5-1935 do Đảng Cộng sản Pháp làm 
nòng cốt, đã giành được thắng lợi vang dội trong cuộc tổng 
tuyển cử năm 1936, đưa đến sự ra đời một chính phủ tiến 
bộ, Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp. Thắng lợi đó đã 
tạo ra không khí chính trị thuận lợi cho cuộc đấu tranh 
đòi các quyền tự do, dân chủ, cải thiện đời sống của nhân 
dân các nước trong hệ thống thuộc địa của đế quốc Pháp 
trong đó có Đông Dương. 

Lúc đó, ở nước ta, hậu quả kéo dài của cuộc khủng 
hoảng kinh tế 1929-1933 đã tác động sâu sắc không những 
đến đời sống của những giai cấp và tầng lớp nhân dân lao 
động, mà còn đến cả những nhà tư sản, địa chủ hạng vừa 
và nhỏ. Trong khi đó, bọn cầm quyển phản động ở Đông 
Dương vẫn ra sức vơ vét bóc lột và khủng bố, phong trào 
đấu tranh của nhân dân ta, làm cho bầu không khí chính 
trị và kinh tế hết sức ngột ngạt. Mọi tầng lớp xã hội đều 
mong muốn có những cải cách dân chủ. Đảng Cộng sản 
Đông Dương đã phục hồi sau một thời kỳ đấu tranh cực kỳ 
gian khổ, kịp thời lãnh đạo nhân dân ta bước vào một thời 
kỳ mới. 

9. Chủ trương mới của Đảng 

Tháng 7-1936 Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp 


92 


Hội nghị lần thứ hai tại Thượng Hải (Trung Quốc), dưới 
sự chủ trì của Lê Hồng Phong và Hà Huy Tập. Xuất phát 
từ đặc điểm tình hình Đông Dương và thế giới, vận dụng 
Nghị quyết Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản, Hội nghị 
xác định cách mạng ở Đông Dương vẫn là "cách mạng tư 
gản dân quyền - phần đế và điền địa - lập chính quyền của 
công nông bằng hình thức Xôviết, để dự bị điều kiện đi tới 
cách mạng xã hội chủ nghĩa", Song xét rằng cuộc vận 
động quần chúng hiện thời cả về chính trị và tổ chức chưa 
tới trình độ trực tiếp đánh đổ đế quốc Pháp, lập chính 
quyền công nông, giải quyết vấn đề điền địa. 

Yêu cầu cấp thiết trước mắt của nhân dân ta là tự đo, 
dân chủ, cải thiện đời sống. Đảng phải nắm lấy những yêu 
cầu đó để phát động quần chúng đấu tranh, tạo tiền để 
đưa cách mạng tiến lên bước cao hơn sau này. Hội nghị chỉ 
rõ kẻ thù trước mắt nguy hại nhất của nhân dân Đông 
Dương cần tập trung đánh đổ là bọn phần động thuộc địa 
và bè lũ tay sai của chúng. Từ đó Hội nghị xác định những 
nhiệm vụ trước mắt là chống phát xít, chống chiến tranh 
đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự 
đo, đân chủ, cơm áo và hòa bình; "lập Mặt trận nhân dân 
phản đế rộng rãi chính để bao gồm các giai cấp, các đảng 
phái, các đoàn thể chính trị và tín ngưỡng tôn giáo khác 
nhau, các dân tộc ở xứ Đông Dương để cùng nhau tranh 
đấu để đời những điều dân chủ đơn sơ®. 


"Mặt trận nhân dân phản đế là cuộc liên hợp hết các 


1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđởd, 2000, 
t.6, tr. 139, 144. 


95 


giai cấp trong toàn dân tộc bị áp bức đang tranh đấu đòi 
những điều quyển lợi hằng ngày cho toàn dân, chống chế 
độ thuộc địa vô nhân đạo, để đự bị điều kiện cho cuộc vận 
động dân tộc giải phóng được phát triển". 

Để cô lập và chĩa mũi nhọn đấu tranh vào bọn phản 
động thuộc địa và tay sai của chúng, đòi các quyển dân 
chủ, dân sinh, không những phải đoàn kết chặt chẽ với 
giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản Pháp, "Ủng hộ Mặt 
trận nhân dân Pháp", mà còn đề ra khẩu hiệu "Ủng hộ 
Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp" để cùng nhau chống 
lại kẻ thù chung là bọn phátxít ở Pháp và bọn phần động 
thuộc địa. 

Hoàn cảnh mới, chủ trương mới đòi hỏi phải có một 
đường lối tổ chức mới. Vì vậy, Hội nghị chủ trương phải - 
chuyển hình thức tổ chức bí mật không hợp pháp sang các 
hình thức tổ chức và đấu tranh công khai, nửa công khai, 
hợp pháp và nửa hợp pháp, nhằm làm cho Đảng mở rộng 
sự quan hệ với quần chúng, giáo dục, tổ chức và lãnh đạo 
quần chúng đấu tranh bằng các hình thức và khẩu hiệu 
thích hợp. 

Trong khi tranh thủ mở rộng các hình thức tổ chức đấu 
tranh công khai và hợp pháp, tránh sa vào chủ nghĩa công 
khai, mà phải giữ vững nguyên tắc củng cố và tăng cường 
tổ chức và hoạt động bí mật của Đảng, giữ vững mối quan 
hệ giữa bí mật và công khal, hợp pháp với không hợp pháp 
và phải bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng bí mật đối 
với những tổ chức và hoạt động công khai hợp pháp. 


1. Đảng Cộng sẵn Việt Nam: Văn biện Đảng Toàn tập, Sđd, 2000, t.6, 
tr. 151. 


94 


Cùng với việc đề ra chủ trương mới để lãnh đạo nhân 
đân thành lập Mặt trận nhân dân rộng rãi, đấu tranh đòi 
cắc quyền đân chủ, dân sinh, Ban Chấp hành Trung tương 
Đảng đã đặt vấn đề nhận thức lại mối quan hệ giữa hai 
nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, phản đế và điển địa trong 
cách mạng ở Đông Dương. Trong văn kiện Chưng quanh 
uấn. đê chiến sách mới công bố tháng 10-1936, Đẳng nêu 
một quan điểm mới: "Cuộc dân tộc giải phóng không nhất 
thiết phải bết chặt uới cuộc cách mạng điên địa. Nghĩa là 
không thể nói rằng: muốn đánh đổ đế quốc cần phải phát 
triển cách mạng điên địa, muốn giải quyết uấn đê điền địa 
thì cần phải đánh đổ đế quốc. Lý thuyết ấy có chỗ không 
xác đáng". Vì rằng, tùy hoàn cảnh hiện thực bắt buộc, nếu 
nhiệm vụ chống đế quốc là cần kíp cho lúc hiện thời, còn 
vấn đề điền địa tuy quan trọng nhưng chưa phải trực tiếp 
bắt buộc, thì có thể trước hết tập trung đánh đổ đế quốc, 
rồi sau mới giải quyết vấn đề điền địa. Nhưng cũng có khi 
vấn đề điền địa và phản đế phải liên tiếp giải quyết, vấn 
đề này giúp cho vấn đề kia làm xong mục đích của cuộc 
vận động. Nghĩa là cuộc phản đế phát triển tới trình độ võ 
trang tranh đấu kịch liệt, đồng thời vì muốn tăng thêm lực 
lượng tranh đấu chống đế quốc, cần phải phát triển cuộc 
cách mạng điền địa. "Nói tóm lại, nếu phát triển cuộc 
tranh đấu chia đất mà ngăn trở cuộc tranh đấu phản đế 
thì phải lựa chọn vấn để nào quan trọng hơn mà giải 
quyết trước. Nghĩa là chọn địch nhân chính, nguy hiểm 
nhất, để tập trung lực lượng của một dân tộc mà đánh cho 
được toàn thắng"!, Đó là nhận thức mới phù hợp với tinh 


1. Đảng Cộng sắnViệt Nam: Văn biện Đảng Toàn tập, Sđd, 2000, t.6, 
tr. Lỗ2, 


95 


thần trong Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng, bước 
đầu khắc phục hạn chế của Luận cương chính trị tháng 
19-1930. 

Mặt trận nhân đân phản đế do Đảng đề ra là cuộc liên 
hiệp các giai cấp trong các dân tộc ở Đông Dương đấu 
tranh đòi quyền lợi hàng ngày, chống lại chế độ thuộc địa 
vô nhân đạo của thực dân Pháp, chuẩn bị điều kiện cho 
cuộc vận động dân tộc phát triển. Những người cộng sản 
Đông Dương chính là con cháu của các dân tộc ở Đông 
Dương - một xứ thuộc địa. Đảng Cộng sản Đông Dương là 
đẳng duy nhất lãnh đạo toàn dân ta đấu tranh giành độc 
lập tự do, nên được nhân đân thừa nhận quyền lãnh đạo 
duy nhất. Vì vậy, Đảng cân phải phấn dấu là "đảng của 
dân chúng bị áp bức, đội tiền phong cho cuộc dân tộc giải 


HH 


phóng"'. 
Các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
họp trong năm 1937 và 1938 đã tiếp tục giải quyết mối 
quan hệ giữa mục tiêu chiến lược với mục tiêu cụ thể trước 
mắt của cách mạng, đã đặt ra nhiệm vụ chính trị cụ thể 
của cách mạng trong một hoàn cảnh cụ thể, biết tập hợp 
rộng rãi những lực lượng chính trị dù là bé nhỏ, bấp bênh, 
tạm thời, sử dụng các hình thức tổ chức và đấu tranh linh 
hoạt, phù hợp với mục tiêu cụ thể nhằm động viên hàng 
triệu quần chúng lên trận tuyến đấu tranh cách mạng, 
chuẩn bị tiến lên những trận chiến đấu cao hơn, thực hiện 
mục tiêu chiến lược của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ. 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Vốn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, 2000, t.6, 
tr. 156. 


96 


Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào quần chúng từ 
giữa năm 1936 trở đi khẳng định sự chuyển hướng chỉ đạo 
cách mạng đúng đắn. Song thực tiễn cách mạng điễn ra 
phong phú hơn, sinh động hơn, đòi hỏi Đảng phải theo dõi, 
bổ sung và hoàn chỉnh từng bước các chủ trương và biện 
pháp đấu tranh. Trên tinh thần đó, các Hội nghị lần thứ 

- ba (tháng 3-1937) và lần thứ tư (tháng 9-1837) đã đi sâu 
hơn về công tác tổ chức của Đảng, quyết định phải chuyển 
mạnh hơn nữa về phương pháp tổ chức và hoạt động để 
tập hợp được đông đảo quần chúng trong mặt trận chống 
phản động thuộc địa, chống phátxít, đòi tự do, cơm áo, hòa 
bình. 

Tháng 3-1938, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp 
hội nghị toàn thể nhấn mạnh vấn đề lập mặt trận thống 
nhất dân chủ, coi đây là nhiệm vụ trung tâm của Đẳng 
trong giai đoạn hiện tại. Hội nghị chủ trương phải sử dụng 
mọi hình thức để liên hiệp thật rộng rãi các tầng lớp dân 
chủ, các đảng phái. Để thực hiện nhiệm vụ ấy, Đảng chủ 
trương phải đấu tranh khắc phục những tư tưởng "tả" 
khuynh, cô độc hẹp hồi và những tư tưởng hữu khuynh 
trong việc nhận thức và chấp hành đường lối, phương 
pháp tổ chức và đấu tranh không phù hợp với nhiệm vụ 
chính trị mới. Hội nghị nhắc nhở phải kiên quyết, triệt để 
chống bọn tòrốtkít ở Đông Dương. 

Hội nghị còn quyết định củng cố những cơ sở Đảng đã 
có, lập thêm cơ sở mới, chú trọng phát triển Đảng ở thành 
phố, ở các vùng công nghiệp tập trung và các vùng đồn 
điền, phải chấn chỉnh, củng cố các cơ quan lãnh đạo của 
Đảng từ Trung ương đến cơ sở, phải giữ đúng nguyên tắc 


7-LSĐCSVN 97 


trong quan hệ giữa bộ phận hoạt động bí mật và bộ phận 
hoạt động công khai của Đảng: "Bí mật với công khai là 
làm cho công tác của Đảng được thống nhất và chóng phát 
triển, vô luận công khai bay bí mật đều phải phục tùng cơ 
- quan chỉ huy của Đảng". Hội nghị bầu đồng chí Nguyễn 
Văn Cừ làm Tổng Bí thư của Đảng thay đồng chí Hà Huy 
Tập. 

Cuối năm 1938, từ Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc trở lại 
Trung Quốc. Người chú ý theo dõi và chỉ đạo phong trào 
cách mạng ở Đông Dương. Người nhắc nhở Trung ương 
Đảng cần nắm vững nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng ở 
Đông Dương lúc này là đấu tranh đòi thực hiện các quyền 
tự do, dân chủ đơn sơ và cải thiện đời sống, đấu tranh để 
Đảng được hoạt động hợp pháp; không nên đưa ra những 
khẩu hiệu quá cao như độc lập dân tộc để để phòng âm 
mưu của phátxít Nhật lợi dụng khẩu hiệu đó. Đảng phải 
tổ chức một mặt trận dân tộc dân chủ rộng rãi, mặt trận 
ấy không phải chỉ có nhân dân lao động tham gia mà còn 
phải lôi cuốn cả giai cấp tư sản dân tộc, không phải chỉ có 
người Đông Dương mà cồn có cả những người Pháp tiến bộ 
ở Đông Dương nữa. Đẳng không thể đòi hồi Mặt trận thừa 
nhận quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ 
phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực 
nhất. "Chỉ trong đấu tranh và công tác hằng ngày, khi 
quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và 
năng lực lãnh đạo của Đẳng, thì Đảng mới giành được địa 
vị lãnh đạo"?, Đẳng phải đấu tranh không khoan nhượng 


1, 9. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng Toàn tập, Sđd, 2000, 
t.6, tr. 359, 508, 


98 


chống tư tưởng bè phái, phải chú ý tổ chức học tập để 
nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đẳng viên. 

Tháng 3-1939, Đảng ra bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng 
sản Đông Dương đối uới thời cuộc, nêu rõ họa phátxít đang 
đến gần, Chính phủ Pháp hiện đã nghiêng về phía hữu, 
đang ra sức bóp nghẹt tự do dân chủ, tăng cường bóc lột 
nhân dân và ráo riết chuẩn bị chiến tranh. Tuyên ngôn 
kêu gọi các tầng lớp nhân dân phải thống nhất hành động 
hơn nữa trong việc đòi các quyển tự do dân chủ, chống 
nguy cơ chiến tranh đế quốc. Mặc dù bọn cầm quyền thực 
đân đẩy mạnh đàn áp, khủng bố, những cuộc biểu dương 
lực lượng của đông đảo quần chúng không tổ chức được 
như những năm trước, nhưng phong trào đấu tranh của 
quần chúng công nhân và nông dân vẫn tiếp tục nổ ra, 
nhất là các cuộc đấu tranh của nông dân, tiểu thương 
chống lại chính sách tăng thuế. Số lượng tuy giảm nhiều, 
nhưng trình độ tổ chức và lãnh đạo các cuộc đấu tranh lại 
cao hơn, 


Tháng 7 năm 1939, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ cho 
xuất bản tác phẩm 7ự chỉ trích, nhằm rút kinh nghiệm về 
những sai lầm, thiếu sót của các đẳng viên hoạt động công 
khai trong hoạt động tranh cử ở Hội đồng quản hạt Nam 
Kỳ (4-1939). Tác phẩm đã vượt qua giới hạn của vấn đề 
tranh cử, đi vào phân tích những vấn để cơ bản về xây 
dựng Đảng, tổng kết kinh nghiệm cuộc vận động đân chủ 
của Đảng, nhất là về đường lối xây đựng Mặt trận đân chủ 
Đông Dương, một vấn đề chính trị trung tâm của Đảng lúc 
đó. Tác phẩm Tự chỉ trích chẳng những có tác dụng lớn 
trong cuộc đấu tranh để khắc phục những lệch lạc, sai lầm 


99 


trong phong trào vận động dân chủ, tăng cường đoàn kết 
nhất trí trong nội bộ Đảng, mà còn là một văn kiện lý luận 
quan trọng về xây dựng Đảng, về công tác vận động thành 
lập mặt trận thống nhất rộng rãi trong đấu tranh cách 
mạng ở Việt Nam. 


3. Lãnh đạo phong trào dân chủ, đân sinh (1935- 
1939) 


Chủ trương mới của Đẳng phù hợp với yêu cầu và 
nguyện vọng bức thiết của quần chúng, làm dấy lên trong 
cả nước một phong trào đấu tranh mạnh mẽ, sôi nối hướng 
vào mục tiêu trước mắt là tự do, đân chủ, cơm áo và hòa 
bình. 

Nắm cơ hội Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp quyết 
định sẽ thả một số tù chính trị, thi hành một số cải cách 
xã hội cho lao động ở các thuộc địa Pháp và cử một ủy ban 
điều tra thuộc địa đến Đông Dương, Đảng phát động một 
phong trào đấu tranh công khai của quần chúng, mở đầu 
bằng một hình thức vận động lập "Ủy ban trù bị Đông 
Dương đại hội" nhằm thu thập nguyện vọng quần chúng, 
tiến tới triệu tập Đại hội đại biểu nhân dân Đông Dương. 
Hưởng ứng chủ trương của Đảng, quần chúng sôi nổi tổ 
chức các cuộc míttinh, hội họp để để ra các bản "dân 
nguyện" gửi cho phái bộ điều tra của Chính phủ Pháp sắp 
sang Đông Dương. 

Trong một thời gian ngắn, ở khắp các nhà máy, hầm 
mỏ, đến điển, nông thôn đã lập ra các "Ủy ban hành động” 
để tập hợp quần chúng. Riêng ở Nam Kỳ đã có 600 ủy ban 
hành động. Phong trào Đông Dương Đại hội là một hình 
thức phôi thai của Mặt trận thống nhất nhân dân Đông 


100 


Dương. Trước đà phát triển mạnh mẽ của phong trào “Đông 
Dương đại hội" và do sức ép của phong trào quần chúng ở 
Pháp, chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp đã phải trả lại 
tự do cho một số tù chính trị, ra nghị định ngày làm 8 giờ 
cho công nhân và hàng năm công nhân được nghỉ 10 ngày 
có lương. Nhưng liền đó, thực dân Pháp lại ra lệnh giải 
tán ngay các ủy ban hành động, cấm cuộc vận động "Đông 
Dương đại hội" hòng đập tất phong trào đấu tranh của 
quần chúng. 

Đầu năm 1937, nhân địp phái viên của Chính phủ 
Pháp là Gôđa (Godard) đi kinh lý Đông Dương và tiếp đó 
là Borêviê (Brévié) sang nhận chức toàn quyền Đông 
Dương, Đẳng vận động hai cuộc biểu đương lực lượng 
quần chúng rộng lớn dưới danh nghĩa "đón rước”, míttinh, 
biểu tình, đưa đơn "đân nguyện". Công nhân và nông dân 
là lực lượng đông đảo và hăng hái nhất trong các cuộc biểu 
dương lực lượng này. 

Mặc dù thực dân Pháp cố tìm cách ngăn chặn. Nhưng 
nhờ khéo lợi dụng các hình thức đấu tranh hợp pháp nên 
từ năm 1936 đến giữa năm 1939 phong trào quần chúng 
đấu tranh theo những khẩu hiệu đòi tự do dân chủ, cải 
thiện đời sống đã phát triển liên tục, rộng rãi khắp cả 
thành thị và nông thôn suốt ba năm. 

Ngoài các yêu sách chung như: tự do hội họp, tự do đi 
lại, tự do báo chí, tự do tổ chức, bổ thuế thân, thả hết tù 
chính trị, mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp còn đưa ra những yêu 
sách riêng của mình. Công nhân đòi tự do lập nghiệp 
đoàn, đòi tăng lương, bớt giờ làm, đòi thi hành luật lao 
động, thực hiện bảo hiểm xã hội, chống đuổi thợ, chống 


101 


đánh đập, cúp phạt... Nông dân đòi chia lại ruộng công cho 
hợp lý, chống sưu cao, thuế nặng, chống phù thu lạm bổ, 
đời cải cách hương thôn, đồi giảm tô, giảm tức... Tiểu 
thương, tiểu chủ đồi giảm thuế môn bài, thuế chợ, thuế 
hàng hóa... công chức đồi tăng lương; học sinh đòi mở 
thêm trường bọc, phụ nữ đồi quyền lợi như đàn ông, làm 
việc ngang nhau, tiền lương ngang nhau. 

Những cuộc bãi công, biểu tình, bãi chợ, bãi khóa đã nổ 
ra trong nhiều thành phố và vùng công nghiệp như: Sài 
Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Bến Thủy, Hông Gai, Cẩm 
Phả... Chỉ trong sáu tháng cuối năm 1936, đã có đến 242 
cuộc đấu tranh của công nhân, lôi kéo hàng vạn người 
tham gia, lớn nhất là cuộc tổng bãi công thắng lợi của công 
nhân than Hồng Gai (tháng 11-1936). Năm 1937 là năm 
phong trào công nhân cao nhất, có gần 400 cuộc bãi công, 
vang đội nhất là cuộc bãi công của công nhân xe lửa 
Trường Thi (tháng 7-1937), được công nhân xe lửa miền 
Nam Đông Dương bãi công phối hợp. Năm 1938 có trên 
130 cuộc bãi công và 6 tháng đầu năm 1939 có khoảng 50 
cuộc bãi công. So với các năm trước các cuộc bãi công Ở 
năm 1938 và năm 1939 có tổ chức chặt chẽ hơn, khẩu hiệu 
đấu tranh chính xác và trình độ tổ chức, lãnh đạo của các 
tổ chức Đảng vững vàng hơn. 

Phong trào đấu tranh của nông dân cũng phát triển 
khắp Bắc, Trung, Nam. Mỗi năm có hàng trăm cuộc dấu 
tranh, nhất là các cuộc đấu tranh đòi khất thuế, chống các 
hủ tục ở hương thôn, chống nạn cường hào áp bức nhũng 
nhiễu. Năm 1938 ở Nam Kỳ có những cuộc đấu tranh của 
nông dân đi "mượn" lúa của chủ ruộng để cứu đói. Nông 


102 


dân Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, tổ chức nhiều 
cuộc biểu tình chống dự án thuế mới của Viện dân biểu 
Trung Kỳ. Hầu hết các cuộc đấu tranh của nông dân đều 
do Đảng tổ chức và lãnh đạo. 

Cùng với phong trào đấu tranh sôi nổi của công nhân 
và nông dân, tiểu thương ở Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, 
và một số thành phố, thị xã khác đã bãi chợ đòi giảm thuế 
môn bài, thuế hàng hóa. 

Dựa vào lực lượng quần chúng đông đảo, Đảng liên hiệp 
hoạt động với những người Pháp dân chủ trong chi nhánh 
Đảng Xã hội Pháp ở Hà Nội, tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế 
lao động (ngày 1-5-1938) tại khu Đấu xảo Hà Nội. Mặc dù 
bọn cầm quyền Pháp không cho phép tụ tập đông đảo và 
biểu tình ngoài đường phố, nhưng lần đầu tiên, một cuộc 
míttinh công khai có đến 25.000 người tham dự, bao gồm 
các tầng lớp và giai cấp: nông dân, công nhân, tiểu thương, 
thợ thủ công, trí thức, phụ nữ, v.v., đứng theo hàng ngũ 
chỉnh tể, có phù hiệu, có biểu ngữ riêng của từng giới. 
Trước khi kéo đến địa điểm míttinh, các đoàn người diễu 
qua các đường phố, biểu tình hô vang các khẩu hiệu cách 
mạng. Thay nhau lên diễn đàn có cả người Việt và người 
Pháp, trong đó có đại diện nhóm Tin Tức (nhóm hoạt động 
công khai của Đẳng Cộng sản Đông Dương), đại diện chi 
nhánh Đảng Xã hội Pháp ở Đông Dương và đại diện các 
giới công nhân, nông dân, tiểu thương, trí thức, phụ nữ. 
Quần chúng dự míttinh giương cao cờ đổ, cùng hát bài 
Quốc tế ca (I' International) hô các khẩu hiệu đòi tự do 
lập hội ái hữu, nghiệp đoàn, đồi ban hành, thi hành triệt 
để luật lao động, đồi giảm thuế, chống phátxít, chống chiến 


103 


tranh đế quốc, ủng hộ hòa bình, chống nạn sinh hoạt đắt 
đố. Cùng ngày hôm đó ở Sài Gòn, bộ phận công khai của 
Đảng cũng tổ chức được cuộc míttinh lớn có hàng nghìn 
người tham dự với những khẩu hiệu tương tự ở Hà Nội. 

Cuộc biểu dương lực lượng quần chúng trong ngày Quốc 
tế lao động năm 1938 là một thắng lợi nổi bật về hoạt 
động của Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Đó là kết quả 
của một quá trình vận động chính trị sâu rộng trong quần 
chúng, đồng thời cũng là biểu hiện của sự trưởng thành 
của Đảng Cộng sản Đông Dương về nghệ thuật huy động, 
tổ chức quần chúng trong đấu tranh, kể cả tranh thủ 
những người Pháp đân chủ, phân hóa, cô lập bọn phản 
động đang cầm quyền ở Đông Dương và bè lũ tay sai của 
chúng. 

Cùng với việc lãnh đạo các cuộc đấu tranh về kinh tế, 
chính trị. Đảng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
cổ động, đặc biệt là trên lĩnh vực hoạt động báo chí công 
khai, để tăng cường ảnh hưởng của Đảng trong quần 
chúng. Lợi dụng khả năng xuất bản hợp pháp lúc đó, các 
báo chí tiếng Việt và tiếng Pháp của Đảng, của Mặt trận 
Dân chủ Đông Dương và các đoàn thể quần chúng ra đời: 
Tín tức, Nhành lúa, Thời thế, Thời báo, Bạn dân, Đời nay, 
Kinh tế, Tên uăn, Dân mới, Phổ thông, Lao động (Le 
Traudil), Tranh đấu (La Lutte), Tệp hợp (assemblement), 
Tiên phong (Auant garde), Tiến lên (En Auant), Tiếng nói 
của chúng ta (Notre Voix)... Tuy không có tồ nào tổn tại 
được lâu do sự kiểm duyệt gắt gao của thực dân cầm 
quyền, nhưng tờ này bị đóng cửa thì tờ kia lại nối tiếp ra 
đời. Đặc biệt là tờ Dân chúng, cơ quan ngôn luận của 


104 


Trung ương Đảng, lần đầu tiên công khai xuất bản ở Sài 
Gòn, mỗi ngày từ 5.000 đến 15.000 bản. 

Báo chí của Đảng và Mặt trận Dân chủ đã tập trung 
phản ánh tình cảnh đau khổ, bị áp bức, bóc lột của các 
tầng lớp nhân dân đo bọn phong kiến và tay sai; nêu lên 
những nguyện vọng của quần chúng trên các mặt kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội; phổ biến tin tức và kinh nghiệm 
đấu tranh của quần chúng; hướng dẫn quần chúng đấu 
tranh đòi các quyển lợi dân chủ, dân sinh; tuyên truyền 
đường lối chính sách của Đảng, chống mọi thủ đoạn của kẻ 
thù vu cáo, xuyên tạc Đăng Cộng sản; đấu tranh phê phán 
các luận điệu cực "tả" của "tòrốtkít" chống lại chủ trương, 
đường lối cách mạng của Đảng. 

Trong thời kỳ này, Đảng còn xuất bản nhiều tập sách 
chính trị phổ thông để giới thiệu chủ nghĩa Mác-Lênin và 
chính sách mới của Đảng. Cuốn Vấn đề dân cày của Qua 
Ninh (Trường Chinh) và Vân Đình (Võ Nguyên Giáp) tố 
cáo tội ác của đế quốc và phong kiến đối với nông dân và 
nêu lên vai trò quan trọng của nông đân trong cách mạng 
nước ta. Cuốn Chủ nghĩa Các Mác của Hải Triều in và 
phát hành năm 1988. Một số cuốn sách giới thiệu về Liên 
Xô, về cách mạng Trung Quốc, về Mặt trận nhân dân 
Pháp, Mặt trận nhân dân Tây Ban Nha được ra mắt bạn 
đọc. 

Mạng lưới phát hành sách báo được tổ chức rộng khắp. 
Tòa soạn và cơ quan phát hành sách báo của Đảng còn là 
nơi quần chúng liên hệ với Đảng, là đầu mối liên lạc giữa 
bộ phận công khai và bộ phận bí mật, là nơi chấp mối của 
các đảng viên mới ra tù, là nơi liên lạc của Đẳng với cán bộ 


105 


hoạt động ở nước ngoài. Để mở rộng hoạt động trên mặt 
trận báo chí công khai, lôi cuốn những người làm báo tiến 
bộ trong phong trào vận động dân chủ, thực hiện chủ 
trương của Đẳng, Hội nghị báo chí Trung Kỳ được tổ chức 
(tháng 5-1938), tiếp đó là Hội nghị báo chí Bắc Kỳ (tháng 
6-1938). Trong điều kiện một nước thuộc địa, mọi quyền tự 
do, đân chủ bị bóp nghẹt, phát động và tổ chức được mặt 
trận đấu tranh công khai và rộng lớn trên lĩnh vực báo chí 
là một thắng lợi lớn của Đảng. 

Hội truyền bá quốc ngữ ra đời. Từ cuối năm 1937 phong 
trào truyền bá quốc ngữ phát triển mạnh, lôi cuốn đông 
đảo quần chúng tham gia, giúp cho quần chúng lao động 
có thể đọc được sách báo. Các hình thức tổ chức cũng phát 
triển rộng rãi, bao gồm các hội tương tế, hội ái hữu. Bên 
cạnh các h$i công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, 
cứu tế, còn có những tổ chức đơn sơ, không có điều lệ như hội 
thể thao, hội đọc sách báo, ban ca nhạc, ban học tối, hội buôn, 
hội hiếu, hội bỷ, hội cày, hội cấy, hội gặt, hội lợp nhà... 

Trên cơ sở phong trào quần chúng, trong những năm 
1937-1938, Đảng còn lợi dụng khả năng hợp pháp để tổ 
chức tham gia các cuộc tranh cử vào các Viện dân biểu Bắc 
Kỳ, Viện dân biểu Trung Kỳ, Hội đồng quản hạt Nam Kỳ, 
Hội đồng kinh tế lý tài Đông Dương. Đây là một cơ hội tốt 
để Đảng mở rộng công tác tuyên truyền giáo dục quần 
chúng, lợi dụng diễn đàn công khai của địch để vạch trần 
chính sách thuộc địa phản động của thực dân Pháp, bênh 
vực quyền lợi của quần chúng, tranh thủ lôi cuốn các nhân 
sĩ tiến bộ vào cuộc đấu tranh chống phản động thuộc địa, 
đồi các quyển tự đo, dân chủ. 


106 


Trong cuộc tuyển cử Viện dân biểu Trung Kỳ năm 1937, 
Đảng liên hệ với những người tiến bộ trong hàng ngũ trì 
thức, trong số các nhà tư sản dân tộc, địa chủ cấp tiến, 
vận động họ ra ứng cử chung trong danh sách của Mặt 
trận dân chủ. Hầu hết những người ứng cử của Mặt trận 
dân chủ đã trúng cử và những người có cảm tình với Mặt 
trận đân chủ đã được bầu giữ các chức viện trưởng, viện 
phó của viện. Nhờ kết hợp khéo léo với đấu tranh của 
quần chúng bên ngoài nghị viện, các nghị viên Mặt trận 
dân chủ ở Viện dân biểu Trung Kỳ đã bác bỏ được dự án 
tăng thuế của đế quốc Pháp đưa ra trong phiên họp tháng 
9 năm 1938. Đây cũng là một sự kiện hiếm có ở một nước 
thuộc địa. 

Từ giữa năm 1939 trở đi, Chính phủ Pháp nghiêng hẳn 
về phía hữu, và phátxít hóa. Ở Đông Dương, bọn thực dân 
Pháp quay ra đàn áp quyết hệt phong trào dân chủ. Đảng 
chỉ thị cho bộ phận hoạt động cộng khai nhanh chóng 
chuẩn bị để rút vào hoạt động bí mật, tránh tổn thất do 
bắt bớ, khủng bố của thực dân Pháp. Khi Chiến tranh thế 
giới thứ hai bùng nổ (tháng 9-1939), Đảng liền chuyển 
hướng chỉ đạo chiến lược và sách lược cho phù hợp với thời 
kỳ chiến tranh và cách mạng. Thời kỳ vận động dân chủ 
kết thúc. 

Cuộc vận động dân chủ của Đảng Cộng sản Đông 
Dương trong những năm 1936-1939 thực sự là một cuộc 
đấu tranh cách mạng sôi nổi, có tính quần chúng rộng rãi 
nhằm thực hiện mục tiêu trước mắt là chống phản động 
thuộc địa và tay sai, đồi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa 
bình. Về cơ bản, các khẩu hiệu cách mạng của Đảng trong 


107 


thời kỳ này đều bao hàm cả hai nội dung dân tộc và dân 
chủ. : 

Nhân lúc Mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp và 
đựa vào trận địa cách mạng cơ bản đã được xây dựng 
trong thời kỳ trước đó, Đảng đã kịp thời đưa cách mạng 
nước ta lên một cao trào mới. "Những yêu sách đó tự nó 
không phải là mục đích cuối cùng, rằng bằng cải cách 
không thể nào thay đối một cách căn bản trật tự xã hội cũ, 
rằng chỉ có cuối cùng đứng lên đập tan bằng bạo lực nền 
thống trị của đế quốc và phong kiến, giành chính quyền về 
tay nhân dân thì mới đạt mục đích cách mạng"!. Song 
muốn đi đến mục đích cách mạng, phải vượt qua nhiều 
chặng đường quanh co, lựa chiểu, từ thấp đến cao, giành 
thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. 
Nhờ thực hiện đúng lời giáo huấn của Lênin "các nhiệm vụ 
chính trị cụ thể phải được đặt đúng vào một hoàn cảnh cụ 
thể", Đảng mới phát động được một cao trào cách mạng 
rộng lớn như vậy. Cao trào đó đã diễn ra trên tất cả các 
mặt trận: chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng với các hình 
thức đấu tranh rất phong phú và linh hoạt: bãi công, bãi 
chợ, bãi khóa, biểu tình, mít tinh, báo chí và lợi dụng cả 
nghị trường của địch. Các hoạt động hợp pháp và nửa hợp 
pháp, công khai và bí mật... đều được sử dụng phối hợp 
chặt chẽ với các tổ chức, hỗ trợ cho nhau. Tuy vậy, Đảng 
vẫn luôn luôn có ý thức lấy các tổ chức bí mật làm nòng 
cốt, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức 
hoạt động công khai và chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với 


1. Lê Duẩn: Dưới lá cờ uẻ uang của Đảng, uì độc lập tự đo, uÌ chủ 
nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, Sđở, tr. 38. 


108 


mọi thủ đoạn đánh phá của kẻ thù, nhanh chóng chuyển 
bộ phận hoạt động công khai vào hoạt động bí mật khi 
điều kiện hoạt động công khai không còn nữa. 

Qua cuộc vận động dân chủ rộng lớn, uy tín và ảnh 
hưởng của Đảng được mở rộng và nâng cao trong quần 
chúng. Chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối chủ trương cách 
mạng của Đảng được công khai tuyên truyền phổ cập 
trong tất cả các giai cấp và tầng lớp nhân dân ở nông thôn 
và đô thị, đồng bằng và miền núi. Tổ chức Đảng được củng 
cố và phát triển. Số đảng viên của Đảng ngày càng thêm 
đông. Đến tháng 4-1938 toàn Đảng có 1.597 đẳng viên 
hoạt động bí mật và hơn 200 đảng viên hoạt động công 
khai. Số hội viên trong các tổ chức quần chúng công nhân, 
nông dân, phụ nữ, học sinh, cứu tế là 35.009 người. Đội 
quân chính trị quần chúng gồm hàng triệu người được 
Đẳng tập hợp, giác ngộ và rèn luyện với nhiều hình thức 
khác nhau. Mặt trận dân chủ đã hình thành trong thực 
tiễn là "sự liên hiệp các lớp nhân dân, các đẳng phái tấn 
bộ để chống phátxít uà chế độ thuộc địa phản động, là một 
hình thức đặc biệt của Mặt trận phản đế rộng rãU'2. 

Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 là "một thời kỳ vận 
động quần chúng sôi nổi chưa từng thấy dưới thời Pháp 
thống trị, Với nhiều hình thức tổ chức và hoạt động rất 
linh hoạt và phong phú, kể cả việc lợi dụng các "viện dân 
biểu", các hội đồng quản hạt do thực dân Pháp lập ra. 
Đảng đã động viên và giáo dục chính trị cho hàng triệu 


1, 2. Đảng Cộng sảnViệt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, 2000, 
t.6, tr. 374 và 627. 


109 


quần chúng, nhất là quần chúng công nông trong các cuộc 
đấu tranh chính trị rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, 
từ các nhà máy, đồn điển, hầm mỏ đến các làng mạc, thôn 
xóm, chuẩn bị điều kiện để đưa quần chúng vào những 
trận chiến đấu quyết liệt mới trong thời kỳ 1940-1945"1, 

Cao trào dân chủ 1936-1939 là cuộc chuẩn bị lực lượng 
cho giai đoạn cách mạng 1939-1945. Qua cao trào đó, 
Đảng đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ đông đảo, dày 
dạn trong đấu tranh, trưởng thành về tư tưởng chính trị 
và tổ chức và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm mới: 

- Nắm vững hoàn cảnh cụ thể của cách mạng trong mỗi 
thời kỳ để xác định đúng kẻ thù và nhiệm vụ chính trị cụ 
thể trước mắt để huy động đến mức cao nhất lực lượng 
cách mạng và tiến bộ lên trận tuyến đấu tranh, triệt để 
khai thác những chỗ yếu của kẻ thù, tập trung ngọn lửa 
đấu tranh nhằm giành thắng lợi lớn mà so sánh lực lượng 
lúc đó cho phép, chuẩn bị điều kiện tiến lên giành những 
thắng lợi lớn hơn về sau. 

- Phân tích chính xác thái độ chính trị của các giai cấp, 
các tầng lớp nhân dân, các đẳng phái chính trị, thực hiện 
một liên minh dân chủ rộng rãi, kết hợp đúng đắn sự liên 
minh bên dưới với liên minh bên trên, lấy liên minh bên 
đưới-liên mình công nông làm nền tảng, xây dựng một mặt 
trận thống nhất rộng rãi phù hợp với yêu cầu của nhiệm 
vụ chính trị, phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù. 

- Sử dụng khéo léo các hình thức tổ chức và đấu tranh, 
kết hợp công khai với bí mật, hợp pháp với không hợp 


1. Lê Duẩn: Sđd, tr. 83. 


110 


pháp, kết hợp các mặt đấu tranh kinh tế, chính trị, văn 
hóa, kết hợp đấu tranh của quần chúng với đấu tranh nghị 
trường, kết hợp tuyên truyền với tổ chức đấu tranh... 
giành thắng lợi trong từng cuộc đấu tranh, trong từng mặt 
trận, tiến lên giành thắng lợi lớn nhất cho cách mạng. 


III- PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, 
KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1939-1945) 


1. Chính sách thống trị thời chiến của Pháp - 
Nhật ở Đông Dương 

Ngày 1-9-1939 phátxít Đức tiến công Ba Lan, hai ngày 
sau Anh, Pháp tuyên chiến với Đức, Chiến tranh thế giới 
thứ hai bùng nổ. Phátxít Đức lần lượt chiếm các nước 
châu Âu. Đế quốc Pháp vào vòng chiến. Chính phủ 
Đalađiê (Daladier) thi hành một loạt biện pháp đàn áp lực 
lượng đân chủ ở trong nước và phong trào cách mạng Ở 
thuộc địa. Mặt trận nhân dân Pháp tan vỡ. Đảng Cộng 
sản Pháp bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Ngày 4-1-1940 
Toàn quyền Đông Dương Catơru (George Catroux) tuyên 
bố: "Chúng ta đánh toàn điện và mau chóng vào các tổ 
chức cộng sản; trong cuộc đấu tranh này, phải tiêu diệt 
cộng sản thì Đông Dương mới được yên ổn và trung thành 
với nước Pháp. Chúng ta không có quyền không thắng". 
Bộ máy đàn áp được tăng cường, lệnh thiết quân luật được 
ban bố. Ngày 28-9-1939, Toàn quyền Đông Dương ra nghị 
định cấm tuyên truyền cộng sản, cấm lưu hành, tàng trữ 
tài liệu cộng sản, đặt Đẳng Cộng sản Đông Dương ra ngoài 
vòng pháp luật giải tần các hội ái hữu, nghiệp đoàn và 
tịch thu tài sản của các tổ chức đó, đóng cửa các tờ báo và 
nhà xuất bản, cấm hội họp và tụ tập đông người. 


111 


Tháng 6-1940 Đức tiễn công Pháp. Chính phú Lhấp 
đầu hàng Đức. Tháng 6-1941 Đức tiến công Liên Xô. Ở 
Đông Dương bọn thực dân Pháp thi hành một chính sách 
thời chiến rất phẩn động. Chúng phátxít hóa bộ máy 
thống trị, thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng của 
nhân dân ta, tập trung lực lượng đánh vào Đảng Cộng sản 
Đông Dương. Hàng nghìn cuộc khám xét bất ngờ đã diễn 
ra khắp nơi. Chúng ban bố lệnh tổng động viên, thực hiện 
chính sách "kinh tế chỉ huy" nhằm tăng cường vơ vét sức 
người, sức của để phục vụ cuộc chiến tranh đế quốc. Hơn 7 
vạn thanh niên bị bắt sang Pháp để làm bia đỡ đạn. Chính 
sách phản động trên đây của thực dân Pháp đã đẩy nhân 
dân ta vào một cảnh sống ngột ngạt về chính trị, bần cùng 
về kinh tế. Mâu thuẫn giữa dân tộc ta với đế quốc Pháp và 
tay sai càng trở nên gay gắt hơn. 

Tháng 9-1940, phátxít Nhật vào Đông Dương, thực dân 
Pháp đầu hàng và cấu kết với Nhật để thống trị và bóc lột 
nhân dân ta, làm cho nhân dân ta phải chịu cảnh "một cổ 
hai tròng". 

2. Chủ trương chiến lược mới của Đảng 

Ngay khi Chiến tranh thế giới thứ hai mới bùng nổ, 
Đảng kịp thời rút vào hoạt động bí mật và chuyển trọng 
tâm công tác về nông thôn, đẳng thời vẫn chú trọng các đô 
thị. Ngày 29-9-1939, Trung ương Đẳng gửi toàn Đảng một 
thông báo quan trọng nêu rõ: "Hoàn cảnh Đông Dương sẽ 
tiến bước đến vấn để dân tộc giải phóng”. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện Đảng Toàn tập, Sdd, 2000, t.6, 
tr. 756. 


112 


Tháng 11 năm 1939, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
họp Hội nghị lần thứ sáu tại Bà Điểm (Hóc Môn, Gia 
Định) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì. Dự Hội nghị 
có Lê Duẩn, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần... Hội nghị nhận 
định: trong điều kiện lịch sử mới, giải phóng dân tộc là 
nhiệm vụ hàng đầu và cấp bách nhất của cách mạng Đông 
Dương. "Bước đường sinh tổn của các dân tộc Đông Dương 
không còn có con đường nào khác hơn là con đường đánh 
đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm, vô luận da 
trắng hay da vàng để giành lấy giải phóng độc lập". Vì 
vậy, tất cả mọi vấn đề cách mạng, kể cả vấn đề ruộng đất 
cũng phải nhằm mục đích ấy mà giải quyết. Khẩu hiệu 
"cách mạng ruộng đất" phải tạm gác lại và thay bằng các 
khẩu hiệu chống địa tô cao, chống cho vay lãi nặng, tịch 
thu ruộng đất của bọn thực dân đế quốc và bọn địa chủ 
phần bội quyền lợi dân tộc đem chia cho đân cày nghèo. 

Để thực hiện nhiệm vụ trung tâm ấy, Hội nghị chủ 
trương tập hợp mọi lực lượng chống đế quốc và tay sai vào 
mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi lấy tên là Mặt trận 
dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương, thu hút tất cả 
các dân tộc, các giai cấp, đẳng phái và cá nhân yêu nước ở 
Đông Dương nhằm chống chiến tranh đế quốc, chống bọn 
phátxít, đánh đổ đế quốc Pháp và bè lũ tay sai, giành lại 
độc lập hoàn toàn cho các dân tộc Đông Dương. Hội nghị 
chủ trương đem khẩu hiệu thành lập chính phú Liên bang 
cộng hòa đân chủ Đông Dương thay cho khẩu hiệu thành 
lập chính quyền công nông. 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd. 2000, t.6, 
tr. 536. 


8 -LSĐCSVN 113 


Hội nghị nhấn mạnh Đảng phải kiên quyết tập trung 
mũi nhọn đấu tranh của quần chúng vào việc chống đế 
quốc và tay sai, chuẩn bị những điều kiện tiến tới làm 
cuộc bạo động cách mạng để giải phóng dân tộc. Hội nghị 
đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng về mọi mặt, : 
tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động, làm cho 
Đảng đủ sức gánh vác nhiệm vụ lịch sử nặng nề trước thời 
cuộc mới. Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung 
ương đánh dấu sự thay đổi cơ bản về chiến lược cách mạng 
và mổ ra một thời kỳ đấu tranh mới, thời kỳ trực tiếp xúc 
tiến chuẩn bị lực lượng để khởi nghĩa giành chính quyền 
về tay nhân dân. 

Sau Hội nghị, nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt như 
Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Võ Văn Tần đểu lần lượt bị bắt, 
nhưng Nghị quyết của Trung ương Đẳng được truyền 
xuống nhiều cấp ủy Đảng. 

Tháng 6-1940 phátxít Đức đánh chiếm nước Pháp. 
Nhân cơ hội đó, phátxít Nhật đã nhanh chóng xâm lược 
Đông Dương. Thực đân Pháp quỳ gối đầu hàng, dâng 
Đông Dương cho Nhật. Vốn có truyền thống anh hùng bất 
khuất, nhân dân ta kiên cường và liên tiếp đứng dậy 
chống Pháp-Nhật. Ở một số địa phương, quần chúng cách 
mạng có khuynh hướng muốn khởi nghĩa vũ trang. 

Ngày 27-9-1940, nhân khi quân Pháp ở Lạng Sơn bị 
Nhật đánh bại phải rút chạy qua đường Bắc 8ơn-Thái 
Nguyên, nhân dân Bác Sơn dưới sự lãnh đạo của đảng bộ 
địa phương nổi dậy khởi nghĩa, chiếm đồn Mỏ Nhài, làm 
chủ châu ly Bắc Sơn. Cuộc khởi nghĩa tuy không phát 
triển rộng rãi, nhưng có tiếng vang lớn. Nó thức tỉnh đồng 


114 


bào cả nước và đẩy phong trào đấu tranh của nhân dân ta 
từ hình thức đấu tranh chính trị tiến lên kết hợp đấu 
tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, chuẩn bị cho tổng 
khởi nghĩa giành chính quyền. Sau cuộc khởi nghĩa, Đội 
du kích Bắc Sơn được thành lập. 

Ở Nam Kỳ, phong trào cách mạng của quần chúng lan 
rộng ở nhiều nơi. Theo chủ trương của Xứ ủy Nam kỳ, một 
kế hoạch khởi nghĩa vũ trang được gấp rút chuẩn bị. 

Tháng 11 năm 1940, Hội nghị lần thứ bảy của Ban 
Chấp hành Trung ương Đẳng họp ở làng Đình Bảng (Từ 
Sơn, Bắc Ninh). Tham dự Hội nghị có Trường Chinh, Phan 
Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng 
Ninh Hội nghị khẳng định nhiệm vụ trước mắt của Đẳng 
là chuẩn bị lãnh đạo cuộc "võ trang bạo động giành lấy 
quyền tự do độc lập”". 

Hội nghị quyết định duy trì và củng cố đội du kích Bắc 
Sơn và đình chỉ chủ trương phát động khởi nghĩa ở Nam 
Kỳ. Để kiện toàn cơ quan lãnh đạo của Đẳng, Hội nghị cử 
Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Trường Chỉnh được 
phân công làm Quyền Bí thư Trung ương Đảng. 

Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 
việc đình chỉ kế hoạch khởi nghĩa ở Nam Kỳ chưa được 
triển khai thì cuộc khởi nghĩa đã nổ ra đêm 23-11-1940. 
Quân khởi nghĩa đánh chiếm nhiều đồn bốt và tiến công 
nhiều quận ly. Chính quyền cách mạng được thành lập ở 
nhiều địa phương và ban bố các quyền tự do dân chủ cho 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđẻ, 2000, t.7, 
tr. 58, 


115 


nhân dân, mở các phiên tòa để trừng trị bọn phản cách 
mạng... cuộc khởi nghĩa bị đế quốc Pháp và tay sai đàn áp 
đẫm máu và thất bại. 

Khói lửa của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chưa tan, ngày 
13-1-1941 một cuộc binh chiến đã nổ ra ở đồn Chợ Rạng 
thuộc huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An do Đội Cung chỉ 
huy. Nhưng cuộc nổi đậy này đã bị thực dân Pháp dập tắt 
nhanh chóng. 

Ba cuộc nổi dậy trên đây là những đòn tiến công trực 
diện vào nền thống trị của thực dân Pháp. Đó là "những 
tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước 
đầu tranh đấu bằng võ lực của các dân tộc ở một nước 
Đông Dương". 

Tình hình quốc tế và trong nước diễn ra ngày càng 
khẩn trương. Nguyễn Ái Quốc quyết định trở về nước để 
trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng. Ngày 
28-1-1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Người bí 
mật trở về Tổ quốc và ở lại Pắc Bó thuộc huyện Hà Quảng, 
tỉnh Cao Bằng. Tại đây, Người bắt tay thí điểm chính sách 
đoàn kết dân tộc để cứu nước, mở lớp huấn luyện để đào 
tạo cán bộ, khẩn trương chuẩn bị cho hội nghị Ban Chấp 
hành Trung ương Đẳng. 

Tháng 5-1941, với tư cách đại diện cho Quốc tế Cộng 
sản, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị lần thứ tám của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng tại Pắc Bó (Cao Bằng). Dự Hội 

_nghị có Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Phùng Chí Kiên, 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđở, 2000, t.7, 
tr. 109. 


116 


Hoàng Quốc Việt, cùng một số đại biểu của Xứ ủy Bắc Kỳ, 
Trung Kỳ và đại biểu tổ chức đẳng hoạt động ở ngoài nước. 

Hội nghị nhận định rằng Chiến tranh thế giới đang lan 
rộng, phát xít Đức đang chuẩn bị đánh Liên Xô và chiến 
tranh ở khu vực Thái Bình Dương sẽ bùng nổ. Chiến tranh 
sẽ làm cho các nước đế quốc bị suy yếu; Liên Xô nhất định 
thắng và phong trào cách mạng thế giới sẽ phát triển 
nhanh chóng, cách mạng nhiều nước sẽ thành công và một 
loạt nước xã hội chủ nghĩa sẽ ra đời. 

Trên cơ sở phân tích thái độ chính trị của các giai cấp, 
tầng lớp Hội nghị nêu rõ ở nước ta mâu thuẫn chủ yếu đòi 
hỏi phải được giải quyết cấp bách là mâu thuẫn giữa dân 
tộc ta với bọn đế quốc phátxít Pháp-Nhật. "Cần phải thay 
đổi chiến lược. Sự thay đổi về kinh tế, chính trị Đông 
Dương, lực lượng giai cấp Đông Dương, buộc Đảng ta phải 
thay đổi chính sách cách mạng ở Đông Dương cho hợp với 
nguyện vọng chung của toàn thể nhân dân Đông 
Dương...". Nhiệm vụ đánh Pháp đuổi Nhật "không phải 
riêng của giai cấp vô sản và dân cày, mà là nhiệm vụ 
chung của toàn thể nhân dân Đông Dương", "cuộc cách 
mạng Đông Dương hiện tại không phải là một cuộc cách 
mạng tư sản đân quyền, cuộc cách mạng phải giải quyết 
hai vấn để: phản đế và điền địa nữa, mà là một cuộc cách 
mạng chỉ phải giải quyết một vấn đề cần kíp "dân tộc giải 
phóng" vậy... cuộc cách mạng Đông Dương trong giai đoạn 
hiện tại là một cuộc cách mạng dân tộc giải phóng"'. Hội 


1, Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng Toàn lập, Sdd, 2000, t.7, 
tr. 118, 119. 


117 


nghị chủ trương: "Trong lúc này khẩu hiệu của Đảng ta là 
trước hết phải làm sao giải phóng cho được các dân tộc 
Đông Dương ra khỏi ách của giặc Pháp-Nhật... Nếu không 
giải quyết được vấn đề đân tộc giải phóng, không đòi được 
độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn 
thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà 
quyền lợi của bộ phận, gial cấp đến vạn năm cũng không 
đòi lại được"!. Vì vậy, Hội nghị tiếp tục đặt nhiệm vụ giải 
phóng đân tộc lên hàng đầu, tạm gác khẩu hiệu "đánh để 
địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày” thay bằng các khẩu 
hiệu tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và Việt gian chia 
cho dân cày nghèo, chia lại ruộng đất công cho công bằng, 
giảm tô, giảm tức. 


Căn cứ vào hoàn cảnh mới của thế giới và Đông Dương, 
Hội nghị chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong 
khuôn khổ từng nước ở Đông Dương, cốt làm sao để thức 
tỉnh tính thần dân tộc ở các nước Đông Dương. Trên tình 
thân đó, Hội nghị quyết định thành lập ở mỗi nước một 
mặt trận riêng: Việt Nam độc lập đồng minh, Ai Lao độc 
lập đồng minh và Cao-Miễn độc lập đồng minh. Trên cở SỞ 
sự ra đời mặt trận ở mỗi nước, sẽ tiến tới thành lập mặt 
trận chung của ba nước là Đông Dương độc lập đồng minh. 
Hội nghị nhấn mạnh rằng các dân tộc trên bán đảo Đông 
Dương đều cùng chịu ách thống trị của đế quốc Pháp- 
Nhật, cho nên các dân tộc ở Đông Dương phải đoàn kết 
thống nhất lực lượng đánh đuổi kể thù chung. Song, nói 
đến vấn đề đân tộc lúc này là nói đến sự tự do, độc lập của 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đảng Toàn tập, Sđd, 2000, t.7, 
tr, 112, 113. 


118 


mỗi dân tộc. Vì thế, Đảng phải hết sức tôn trọng và thi 
hành đúng chính sách "dân tộc tự quyết" đối với các đân 
tộc ở Đông Dương. Sau khi đánh đuổi Pháp-Nhật thì "các 
dân tộc trên cõi Đông Dương sẽ tuỳ ý theo ý muốn, tổ chức 
thành liên bang cộng hòa dân chủ hay đứng riêng thành 
lập một quốc gia tùy ý". "Sự tự do độc lập của các dân tộc 
sẽ được thừa nhận và coi trọng"'. Riêng đối với Việt Nam, 
Hội nghị chủ trương sẽ thành lập nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa theo tỉnh thần tân dân chủ. 

Hội nghị quyết định phải xúc tiến ngay công tác chuẩn 
bị khởi nghĩa vũ trang, coi đây là nhiệm vụ trung tâm của 
Đảng và của nhân dân ta trong giai đoạn hiện tại. Để đưa 
cuộc khởi nghĩa vũ trang đến thắng lợi, cần phải ra sức 
phát triển lực lượng cách mạng và hình thức tổ chức thích 
hợp, tiến hành xây dựng căn cứ địa. Nghị quyết Hội nghị 
ghi rõ: "Phải luôn luôn chuẩn bị một lực lượng sẵn sàng, 
nhằm vào cơ hội thuận tiện hơn cả mà đánh lại quân 
thù...". Trong những hoàn cảnh nhất định "với lực lượng 
sẵn có ta có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần 
trong từng địa phương, cũng có thể giành sự thắng lợi mà 
mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn"#, 

Hội nghị đặc biệt coi trọng công tác đào tạo cân bộ, 
nâng cao năng lực tổ chức và lãnh đạo của Đảng, đẩy 
mạnh công tác vận động quần chúng. Hội nghị cử ra Ban 
Chấp hành Trung ương chính thức do Trường Chinh làm 
Tổng Bí thư. 


Sau Hội nghị, Nguyễn Ái Quốc gửi thư kêu gọi đồng 


1, 9. Đăng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđở, 2000, 
t.7, tr. 112, 113. 


119 


bào cả nước đoàn kết thống nhất đánh đuổi Pháp-Nhật. 
Người viết: "Trong lúc này quyên lợi dân tộc giải phóng 
cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn 
đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước 


sâu lửa nóng"!. 


Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng đã hoàn chỉnh sự thay đổi chiến lược cách mạng 
được vạch ra từ Hội nghị lần thứ sáu (tháng 11-1939). 
Đường lối giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, đặt 
nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tập hợp rộng 
rãi mọi người Việt Nam yêu nước trong Mặt trận Việt 
Minh, xây dựng lực lượng chính trị của quần chúng ở cả 
nông thôn và thành thị, xây dựng căn cứ địa cách mạng và 
lực lượng vũ trang, là ngọn cờ dẫn đường cho nhân dân ta 
tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đánh Pháp, đuổi 
Nhật, giành độc lập cho dân tộc và tự do cho nhân dân. 


9. Lãnh đạo phong trào chống Pháp - Nhật, chuẩn bị 
lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang (1940-1945) 

Từ giữa năm 1941 trở đi, tình hình trong nước và thế 
giới tiếp tục diễn ra rất căng thẳng. Tháng 6-1941, phát 
xít Đức bội ước, tiến công Liên Xô. Tháng 12-1941, chiến 
tranh Thái Bình Dương bùng nổ. Ở Đông Dương, Pháp- 
Nhật tiếp tục đẩy mạnh khủng bố phong trào cách mạng 
quần chúng và đàn áp Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngày 
26-8-1941, thực dân Pháp xử bắn Nguyễn Văn Cừ, Phan 
Đăng Lưu, Hà Huy Tập, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh 
Khai tại Hóc Môn, Gia Định. Lê Hồng Phong hy sinh. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr. 198, 


120 


trong nhà tù Côn Đảo. Nhiều cán bộ lãnh đạo cách mạng 
của Đảng và Mặt trận Việt Minh bị Pháp-Nhật bắt giam 
hoặc giết hại trong °hời gian đó. Tháng 8-1942, Nguyễn Ái 
Quếc trên đường đi công tác ở Trung Quốc cũng bị bọn 
Tưởng Giới Thạch bắt giữ hơn một năm (từ tháng 8-1942 
đến tháng 9-1943). Trước quân thù tàn bạo, các chiến sĩ 
cộng sản đã nêu cao ý chí kiên cường bất khuất và tin 
tưởng vững chắc vào thắng lợi tất yếu của cách mạng. 

Tháng 12-1941, Trung ương Đảng ra chỉ thị về công tác 
tổ chức, tăng cường kiện toàn các tổ chức đảng và phát 
triển tổ chức quần chúng bằng nhiều hình thức thích hợp. 
"Tổ chức của Đảng cần phải chặt chẽ và nghiêm ngặt. Còn 
những tổ chức quần chúng cần phải rộng rãi, nhẹ nhàng"". 
Chỉ thị nhắc nhở đẳng viên phải "tỉnh táo nhận xét tình 
thế, một khi thời cuộc biến đổi, những điều kiện mới xuất 
hiện, vấn để giành chính quyền đã đặt ra trước mất, thì 
phải lập tức thay đổi những hình thức tổ chức cho thích 
hợp với phong trào tranh đấu giải phóng đặng kịp thời 
triệu tập quần chúng chung quanh Đảng đánh đuổi quân 
cướp nước Pháp, Nhật”?. 

Cũng trong tháng 12-1941, Trung ương ra thông cáo 
Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương uà trách nhiệm cần 
kíp của Đảng. Thông cáo chỉ rõ các đảng bộ địa phương 
cần phải vận động nhân dân đấu tranh chống địch bắt 
lính, bất phu, chống cướp đoạt tài sản của nhân dân, đòi 


1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đảng Toàn tập, Sđdd, 2000, 
t.7, tr. 218 và 229. 


121 


tăng lương, bớt giờ làm cho công nhân, củng cố và mở rộng 
các đội tự vệ cứu quốc, thành lập các tiểu tổ du kích để 
tiến lên thành lập đội du kích chính thức, mở rộng cơ sở 
quần chúng và lực lượng vũ trang ở các khu du kích tiến 
lên phát động khởi nghĩa giành chính quyền khi có thời cơ. 

Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của 
Trung ương Đảng và các chỉ thị tiếp theo, các cấp bộ đảng 
và Mặt trận Việt Minh đã tích cực xây dựng tổ chức đảng 
và các tổ chức cứu quốc của quần chúng, phát triển lực 
lượng chính trị và phong trào đấu tranh của quần chúng ở 
cả nông thôn và đô thị, xây dựng các căn cứ địa cách 
mạng, tiến hành vũ trang cho quần chúng cách mạng, 
củng cố và phát triển lực lượng du kích. 

Ngày 25-10-1941 Việt Minh công bố Tuyên ngôn với 
đồng bào ca nước: "Việt Nam độc lập đồng minh (Việt 
Minh) ra đời". Bản Chương trình cứu nước của Việt Minh 
gồm có 44 điều cụ thể để thực hiện hai điều cơ bản mà 
toàn thể đồng bào mong ước là làm cho nước Việt Nam 
được hoàn toàn độc lập, dân Việt Nam được sung sướng tự 
do. Chương trình Việt Minh vừa ích nước vừa lợi dân, nên 
được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng. Cơ sở Việt Minh lần 
lượt được xây đựng ở nhiều địa phương. Tại Cao Bằng, có 
nhiều xã và tổng hầu như toàn dân đã tham gia vào hội 
cứu quốc. Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc quyết định thành 
lập đội vũ trang ở Cao Bằng để thúc đẩy việc phát triển cd 
sở chính trị và chuẩn bị cho việc xây dựng lực lượng vũ 
trang, nhất là ở các huyện Hà Quảng, Hòa An, Nguyên 
Bình, phong trào vũ trang toàn dân phát triển mạnh mẽ. 
Cao Bằng đã trở thành một căn cứ địa cách mạng, một địa 


122 


bàn điển hình về xây dựng và phát triển lực lượng, chuẩn 
bị cho cuộc khởi nghĩa vũ trang toàn dân. 

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Trung 
ương Đảng, Đội du kích Bắc Sơn được duy trì và đổi tên là 
Cứu quốc quân. Để chống lại âm mưu càn quét của thực 
dân Pháp, Thường vụ Trung ương Đảng chỉ đạo Cứu quốc 
quân bám sát quần chúng, kiên trì cuộc chiến đấu chống 
địch khủng bố, giữ gìn lực lượng, cổ vũ phong trào quần 
chúng trong cả nước. Sau 8 tháng hoạt động gian khổ, một 
bộ phận Cứu quốc quân vượt ra khỏi vòng vây của địch, 
rút lên biên giới phía Bắc, nhưng giữa đường đi bị địch 
phục kích, Cứu quốc quân bị tổn thất nặng. Bộ phận Cứu 
quốc quân còn lại đã phân tán lực lượng hoạt động tại chỗ, 
tích cực mở rộng địa bàn, vận động quần chúng, phát triển 
cơ sở chính trị. 

Đồng thời với việc xây dựng lực lượng chính trị và từng 
bước xây dựng lực lượng vũ trang, thành lập căn cứ địa 
cách mạng, Đảng tích cực chăm lo xây dựng Đảng và củng 
cố tổ chức đảng, khắc phục bè phái, làm cho hàng ngũ 
Đảng được thống nhất và trong sạch. Để cung cấp cán bộ 
cho phong trào yêu nước đang phát triển, Đảng mở nhiều 
lớp huấn luyện ngắn ngày nhằm đào tạo cán bộ về chính 
trị, quân sự, binh vận. Thực biện chỉ thị của Đảng, nhiều 
cần bộ đảng viên bị địch bắt giam trong các nhà tù Sơn 
La, Chợ Chu, Buôn Ma Thuột đã vượt ngục về địa phương 
tham gia lãnh đạo phong trào. 

- Từ sau Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, phong trào cách mạng nước ta đang 
trên đà phát triển. Trên thế giới, quân đội Xô viết đang 


123 


chuyển sang phản công quân Đức trên nhiều mặt trận và 
giành thắng lợi lớn trong trận Xtalingrát (2-1943). Phong 
trào chống phátxít của nhân dân các nước Pháp, Italia, 
Nam Tư, Bungari, Tiệp Khắc”, Anbani, Trung Quốc, Triều 
Tiên, Miến Điện”, Philíppin đang trên đà phát triển. Điều 
kiện khách quan thuận lợi cho các dân tộc nổi dậy giành 
độc lập ngày càng đến gần. 

Tháng 2-1943, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp ở 
Võng La (Đông Anh, Phúc Yên) bàn việc mở rộng mặt trận 
dân tộc thống nhất và xúc tiến việc chuẩn bị khởi nghĩa. 
Hội nghị nhận xét rằng phong trào Việt Minh đã phát 
triển, song phong trào ở đô thị còn yếu. Phong trào công 
nhân không được mạnh và rộng rải tương xứng với vị trí 
của giai cấp đó, đồng thời còn thiếu một "phong trào cách 
mạng quốc gia tư sản và phong trào thanh niên học sinh”. 

Hội nghị đề ra những biện pháp cụ thể nhằm phát triển 
phong trào quần chúng rộng rãi và đều khắp, đặc biệt chú 
trọng đến công tác công vận, xây dựng cơ sở cách mạng 
trong công nhân, nhất là ở các thành phố lớn, nhằm chuẩn 
bị điều kiện cho cuộc khởi nghĩa trong tương lai có thể nể 
ra ở những trung tâm đầu não của quân thù, làm cho 
chúng bị tê liệt, bảo đảm cho cuộc khởi nghĩa lan rộng 
trong cả nước. Đồng thời phải chú trọng mở rộng phong 
trào cách mạng trong thanh niên, học sinh, trí thức, nhằm 
làm cho cuộc khởi nghĩa mang tính chất toàn dân. 


* Nay tách thành hai nước: Séc và Xlôvakia. 

** Nay là Mianma. 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đảng Toàn tập, Sđd, 2000, t.1, 
tr. 290, 


124 


Hội nghị chủ trương xúc tiến cuộc vận động thành lập 
Mặt trận đân chủ chống Nhật ở Đông Dương để khoét sâu 
thêm mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù bằng cách tranh thủ 
bắt tay có điều kiện với những ngoại kiều ở Đông Dương có 
tinh thần chống phátxít Pháp-Nhật, chủ yếu là những người 
Pháp thuộc phái Đờ Gôn và Hoa kiều chống Nhật. 

Nhận định về chiều hướng phát triển của phong trào 
cách mạng dưới ách thống trị của Pháp-Nhật, Hội nghị 
cho rằng "phong trào cách mạng Đông Dương có thể bỗng 
chốc tiến lên bằng những bước nhảy cao". Hội nghị quyết 
định phải khẩn trương hơn nữa trong việc chuẩn bị khởi 
nghĩa theo tỉnh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám 
(tháng 5-1941) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
phải "đặt mình vào tình thế khẩn cấp", coi việc "chuẩn bị 
khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của Đảng ta và dân ta 
trong giai đoạn hiện tại”!. Hội nghị vạch ra một kế hoạch 
thúc đẩy việc chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt cho cuộc khởi 
nghĩa sắp đến. : 

Về công tác xây dựng Đảng, Hội nghị nhấn mạnh rằng 
chính sách lập mặt trận của Đảng càng rộng thì vai trò 
lãnh đạo của Đảng càng phải vững chắc. Cho nên cần phải 
kịp thời cũng cố Đảng về mọi phương diện, làm cho Đảng 
được mạnh mẽ và trong sạch, phải đề phòng bọn khiêu 
khích chui vào Đẳng, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật của 
đảng viên. 


Từ năm 1943 đến 1945, phong trào cách mạng phát 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đảng Toàn tập, Sđd, 2000, t.1, 
tr, 298. 


125 


triển ngày càng mạnh và đều khắp. Ở Bắc Kỳ, hầu hết các 
đảng bộ địa phương đã lãnh đạo xây dựng được các tổ chức 
cứu quốc ở hầu khắp các vùng ở nông thôn và đô thị. Tại 
Hà Nội, tổ chức Việt Minh được thành lập trong nhiều nhà 
máy, trường học, đường phố. Nhiều cuộc bãi công đòi tăng 
lương của công nhân đã nổ ra ở Hà Nội, Hải Phòng, Uông 
Bí, Nam Định... Phong trào đấu tranh chống nhổ lúa trồng 
đay, nhổ ngô trồng thầu dầu, chống bắt phu, bắt lính, 
chống thu thóc tạ... lôi cuốn nông dân tham gia ngày càng 
đông đảo. Phong trào Việt Minh ở các tỉnh miền Trung 
cũng trên đà phát triển mạnh trong nông dân, công nhân, 
dân nghèo thành thị... 

Ở Nam Kỳ, phong trào cách mạng phục hồi, hệ thống tổ 
chức đảng được xây dựng lại ở nhiều địa phương. Tổ chức 
Việt Minh đã có cơ sở ở Sài Gòn, Gia Định, Tây Ninh. 
Hàng chục cuộc đấu tranh của công nhân đã nổ ra tại 
Sài Gòn. 

Phong trào thanh niên, học sinh, trí thức ở thành phố 
bắt đầu phát triển khiến cho bọn đế quốc phátxít Pháp- 
Nhật lo sợ. Bên cạnh thủ đoạn bạo lực đàn áp, chúng tích 
cực dùng nhiều thủ đoạn chính trị, văn hóa rất xảo quyệt 
để ngăn chặn phong trào thanh niên, trí thức. Phátxít 
Nhật ra sức tuyên truyền thuyết "Đại Đông Á", thuyết 
"Khu vực thịnh vượng chung". Chúng mở trường dạy tiếng 
Nhật, tổ chức triển lãm, chiếu phim, phát hành báo chí 
gây tâm lý sợ Nhật và phục Nhật. 

Đảng đã đẩy mạnh hoạt động chống lại những nọc độc 
văn hóa tư tưởng phản động của Pháp-Nhật và tay sai, 
tuyên truyền đường lối cứu nước của Đảng, cổ vũ quần 


126 


chúng lên trận tuyến cách mạng. Báo chí cách mạng là 
một vũ khí sắc bén trong công tác này. Đảng và Việt Minh 
cho xuất bản các báo: Giỏđi phóng, Cờ giải phóng, Chặt 
xiêng, Cứu quốc, Việt Nơm độc lập, Bãi Sậy, Đuổi giặc 
nước, Tiên phong, Kèn gọi lính, Quân giải phóng, Kháng 
địch, Độc lập, v.v.. Trong các nhà tù các chiến sĩ cách 
mạng cũng cho ra báo Sưối reo (Sơn La), Bình Minh (Hòa 
Bình), Thông reo (Chợ Chu), Dòng sông Công (Bá Vân)... 

Trên văn đàn công khai lúc đó xuất hiện xu hướng cải 
lương, bí quan, yếm thế. Một số tác phẩm tiến bộ, thể hiện 
tỉnh thần yêu nước, nhưng chưa có phương hướng đấu 
tranh rõ rệt. Đảng chủ trương phái cán bộ hoạt động trong 
lĩnh vực văn hóa để gây một phong trào văn hóa tiến bộ, 
sử dụng các hình thức công khai hoặc nửa công khai để 
tập hợp các nhà hoạt động văn hóa, văn nghệ... 

Năm 1943, Đăng đưa ra bản Để cương uăn hóa Việt 
Nam. Bản đề cương khẳng định văn hóa là một trong ba 
mặt trận cách mạng do Đảng lãnh đạo. Nhiệm vụ của các 
nhà văn hóa yêu nước và cách mạng là phải chống lại văn 
hóa nô dịch, ngu dân của bọn phátxít và tay sai, tiến tới 
xây dựng trong tương lai một nền văn hóa mới theo ba 
nguyên tắc: đân tộc, khoa học và đại chúng. 

Cuối năm 1944, Hội Văn hóa cứu quốc Việt Nam ra đời, 
thu hút trí thức và các nhà hoạt động văn hóa vào trận 
tuyến đấu tranh vì một nền văn hóa mới, vì sự nghiệp 
chống Pháp-Nhật, giành độc lập, tự do. 

Đảng vận động và giúp đỡ một số sinh viên, trí thức 
yêu nước và tiến bộ thành lập Đảng Dân chủ Việt Nam 
(tháng 6-1944), một chính đảng của tư sản dân tộc và trí 


127 


thức yêu nước, tiến bộ. Đảng này tham gia Mặt trận Việt 
Minh và tích cực hoạt động, góp phần mở rộng thêm khối 
đại đoàn kết dân tộc, làm thất bại âm mưu chia rẽ và lôi 
kéo tư sản dân tộc và trí thức của phátxít Nhật và tay sai. 

Đảng cũng tăng cường công tác vận động bình lính 
người Việt, lính Pháp và lê đương. Từ Trung ương đến các 
địa phương đều có tổ chức ban bình vận. Đảng đã cử người 
liên lạc với những người thuộc phái tả của Đảng Xã hội 
Pháp trong quân đội lê dương, trong công chức Pháp ở 
Việt Nam và cả những người Pháp thuộc phái Đờ Gôn ở 
Đông Dương để thực hiện một liên minh chống phátxít. 
Song do bản chất thực dân ngoan cố và sợ Nhật của những 
người theo phái Đờ Gôn nên chủ trương liên minh đó của 
Đảng không có kết quả. 

Cùng với việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng chính trị, 
Đảng rất chú trọng xây dựng và phát triển các căn cứ địa 
cách mạng và lực lượng vũ trang. Ở trung tâm Bắc Sơn-Vũ 
Nhai, Cứu quốc quân tích cực tiến hành công tác tuyên 
truyền vũ trang, gây cơ sở chính trị, mở rộng khu căn cứ 
ra nhiều huyện thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên 
Quang, Vĩnh Yên... lực lượng cứu quốc quân phát triển 
thêm một trung đội. 

Về phía trung tâm Cao Bằng, phong trào Việt Minh 
phát triển mạnh mẽ. Khu căn cứ được mở rộng sang cắc 
tỉnh Hà Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Các đoàn xung phong 
Nam tiến hoạt động mạnh, phát triển cơ sở chính trị quần 
chúng trong các dân tộc thiểu số, đánh thông đường liên 
lạc bằng một hành lang chính trị nối liền hai khu căn cứ 
Cao Bằng và Bắc Sơn-Võ Nhai (cuối năm 1943), chuẩn bị 
cho sự ra đời khu giải phóng Việt Bắc về sau. 


128 


Từ giữa năm 1944, tình hình trong nước và trên thế 
giới phát triển mau lẹ. Cuộc chiến tranh chống phátxít sắp 
bước vào giai đoạn kết thúc, Quân đội Xôviết đang phản 
công quân Đức trên nhiều mặt trận. Căn cứ vào chủ 
trương của Đảng, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị Sửa scạn 
khởi nghĩa và ra lời kêu gọi nhân dân "sắm vũ khí! đuổi kể 
thù chung'!". Không khí chuẩn bị cho khởi nghĩa sôi nổi 
trong khu căn cứ. 

Tháng 10-1944, đế quốc Pháp mở cuộc càn quét lớn vào 
Vũ Nhai (Thái Nguyên), cấp ủy đảng địa phương phát 
động quần chúng khởi nghĩa ngoài kế hoạch của Trung 
ương, làm cho lực lượng cách mạng ở đây gặp nhiều khó 
khăn, có nguy cơ bị tổn thất lớn. Ban Thường vụ Trung 
ương Đảng kịp thời phê phán hoạt động thiếu cân nhắc, 
làm bộc lộ lực lượng quá sớm, tự hãm mình vào thế bị cô 
lập. Trung ương Đảng quyết định phải chuyển hướng hoạt 
động ngay để bảo toàn lực lượng. 

Ở Cao - Bắc - Lạng, trong không khí cách mạng sục sôi, 
cấp ủy địa phương gấp rút chuẩn bị phát động chiến tranh 
du kích trong phạm vi ba tỉnh. Lúc đó, Hồ Chí Minh từ 
Trung Quốc trở lại Cao Bằng. Người kịp thời quyết định 
đình chỉ việc phát động chiến tranh du kích trên quy mô 
rộng lớn đó vì điểu kiện trong cá nước chưa chín muổi, 
giúp cho Cao - Bắc - Lạng tránh khỏi những tổn thất lớn. 
Người chỉ rõ: "Bây giờ thời kỳ cách mạng hòa bình phát 
triển đã qua, nhưng thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa tới. 
Nếu bây giờ chúng ta vẫn chỉ hoạt động bằng hình thức 
chính trị thì không đủ để đẩy mạnh phong trào đi tới. 
Nhưng phát động vũ trang khởi nghĩa ngay thì quân địch 


9-LSĐCSVN 129 


sẽ tập trung đối phó. Cuộc đấu tranh bây giờ phải từ hình 
thức chính trị tiến lên hình thức quân sự. Phải tìm một 
phương thức thích hợp thì mới có thể đẩy phong trào tiến 
lên". 

Tiếp đó, Người ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên 
truyền giải phóng quân, xác định nguyên tắc tổ chức, 
phương thức hoạt động và phương châm tác chiến của lực 
lượng vũ trang, hoạt động theo phương châm chính trị 
trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến. 
Người nhấn mạnh: "Cuộc kháng chiến của ta là cuộc 
kháng chiến của toàn dân, phải động viên toàn dân, vũ 
trang toàn dân". Đội có nhiệm vụ vũ trang tuyên truyền, 
vận động nhân đân nổi dậy, gây dựng cơ sở chính trị và 
quân sự cho cuộc khởi nghĩa sắp đến. Với vai trò là đội 
quân đàn anh, đội còn có nhiệm vụ dìu dắt các đội vũ 
trang của địa phương, giúp đỡ việc huấn luyện và trang bị 
vũ khí làm cho các đội này cùng trưởng thành và cùng 
phối hợp hành động trong hoạt động quân sự. Đội phải 
vận dụng lối đánh du kích mau lẹ, linh hoạt, bí mật, bất 
ngờ. Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải 
phóng quân của Hồ Chí Minh có giá trị như một cương 
lĩnh quân sự tóm tắt của Đảng. 

Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải 
phóng quân do Võ Nguyên Giáp tổ chức ra đời ở huyện 
Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Mấy ngày sau, đội đánh 
thắng liên tiếp hai trận ở Phai Khắt (ngày 25-12-1944) và 


1. Võ Nguyên Giáp: Tử nhân dân mà ra, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 
Nội, 1969, tr. 132. 


130 


Nà Ngân (ngày 26-12-1944) thuộc tỉnh Cao Bằng. Phát 
huy thắng lợi đầu tiên, đội đẩy mạnh vũ trang tuyên 
truyền, kết hợp chính trị và quân sự, xây dựng cơ sở cách 
mạng, góp phần củng cố và mở rộng khu căn cứ Cao - Bắc - 
Lạng, cổ vũ và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cách mạng 
quần chúng trong cả nước. 

Phong trào cách mạng mở rộng đòi hỏi tăng cường đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo và phát triển đảng viên. Đảng bí mật 
tổ chức cho một số cán bộ, đảng viên của Đảng đang bị 
giam trong các nhà tù vượt ngục, trở về địa phương hoạt 
động. Ngày 24-5-1944, Hoàng Văn Thụ, một cán bộ lãnh 
đạo xuất sắc của Đảng bị địch xử bắn. Đảng quyết định 
kết nạp lớp đẳng viên Hoàng Văn Thụ. Nhiều người ưu tú 
trong phong trào Việt Minh được kết nạp vào Đảng. 

Tình hình thời cuộc lúc này rất khẩn trương. Tháng 10- 
1944, Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào toàn quốc, thông 
báo chủ trương của Đảng về việc triệu tập Đại hội đại biểu 
quốc dân. Bức thư nêu rõ: "Phe xâm lược gần đến ngày bị 
tiêu diệt. Các Đông minh quốc sắp tranh được sự thắng lợi 
cuối cùng. Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một 
năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm 
nhanh!"!, 


4. Cao trào kháng Nhật cứu nước và tổng khởi nghĩa 
giành chính quyền (tháng 3-1945 - tháng 8-1945) 

Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào 
giai đoạn kết thúc. Hồng quân Liên Xô đang truy kích 
phátxít Đức trên chiến trường châu Âu, giải phóng nhiều 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr. 505, 506. 


181 


nước ở Đông Âu và tiến như vũ bão về phía Bécln. Số 
phận của phátxít Đức sắp kết liễu. Ở Tây Âu, Anh - Mỹ đã 
mở mặt trận thứ hai, đổ quân lên đất Pháp và tiến về phía 
Tây nước Đức quốc xã. Công nhân Pari nổi dậy, nước Pháp 
được giải phóng, Chính phủ Đở Gôn về Pari. 

Ở mặt trân Thái Bình Dương, phátxít Nhật cũng rất 
nguy khốn. Quân Anh đánh lòi quân Nhật ở Miến Điện. 
Quân Mỹ đổ bộ lên Philíppin. Đường biển đến các căn cứ ở 
Đông Nam Á của Nhật bị quân Đồng mỉnh khống chế. 
Sống chết Nhật cũng phải giữ lấy con đường bộ duy nhất 
nối liền từ Mãn Châu xuyên qua Đông Dương xuống Đông 
Nam Á. Nhật rất lo sợ về việc quân Đồng minh sẽ để bộ 
vào Đông Dương, cắt quân Nhật trên lục địa Viễn Đông 
thành hai khúc. 

lực lượng thực đân Pháp theo phái Đờ Gôn ở Đông 
Dương ngóc đầu dậy, hoạt động ráo riết, chuẩn bị đón thời 
cơ khi quân Đêng minh đổ bộ lên Đông Dương sẽ đánh 
Nhật nhằm khôi phục lại quyền thống trị của chúng trên 
bán đảo này. Mâu thuẫn đối kháng giửa Nhật và Pháp ở 
Đông Dương càng trở nên gay gắt. "Cở hai quân thù Nhật 

- Pháp đều đang sửa soạn tiến tới chỗ tao sống mày chết, 
quyết liệt cùng nhau"' 


Tình thế thất bại của phátxít Nhật ở Thái Bình Dương 
buộc chúng phải làm cuộc đảo chính lật đổ Pháp để độc 
chiếm Đông Dương và trừ mối họa bị quân Pháp đánh vào 
sau lưng khi quân Đồng minh đổ bộ lên Đông Dương, đồng 
thời giữ cầu nối liền các thuộc địa của chúng. Ngày 9-3-1945, 


1. Ngọn cờ giải phóng, Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1955, tr. 46. 


132 


Nhật nổ súng, lật đổ Pháp trên toàn cõi Đông Dương. 
Quân Pháp chống cự rất yếu ớt và nhanh chóng đầu hàng. 

Dự đoán trước tình hình Nhật sắp sửa lật Pháp ở Đông 
Dương, Tổng Bí thư Trường Chinh triệu tập Hội nghị Ban 
Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng tại làng Đình 
Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh), ngay trước lúc Nhật nổ súng. 
Ngày 12-3-1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ 
thị "Nhệt, Pháp bến nhau uà hành động của chúng td". 
Toàn bộ những nhận định cơ bản về tình hình và chủ trương 
mới của Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng được 
thể hiện tập trung trong bản chỉ thị lịch sử đó. 

Bản chỉ thị nhận định rằng cuộc đảo chính của Nhật lật 
đổ Pháp để độc chiếm Đông Dương đã tạo ra một cuộc 
khủng hoảng chính trị sâu sắc, nhưng điều kiện khởi 
nghĩa chưa thực sự chín muổi. Tuy vậy, hiện đang có 
những cơ hội tốt làm cho những điều kiện tổng khởi nghĩa 
nhanh chóng chín muổi (chính trị khủng hoảng do cuộc 
đảo chính gây ra, nạn đói ghê gớm và chiến tranh đến giai 
đoạn quyết liệt). 

Chỉ thị xác định kẻ thù cụ thể, trước mắt và duy nhất 
của nhân dân Đông Dương sau cuộc đảo chính là phátxít 
Nhật, vì vậy phải thay khẩu hiệu "đénh đuổi phátxít 
Nhật-Pháp" bằng khẩu hiệu "đánh đuổi phát xữ Nhật" và 
đưa ra khẩu hiệu "thành lập chính quyền cách mạng của 
nhân dân Đông Dương" để chống lại chính phủ bù nhìn 
Việt, gian thân Nhật. 

Chỉ thị chủ trương phút động một cao trào kháng Nhật 
cứu nước mạnh mẽ làm tiên đê cho cuộc tổng khởi nghĩa. 
Mọi hình thức tuyên truyền, cổ động, tổ chức và đấu tranh 


133 


phải thay đổi cho thích hợp với thời kỳ tiền khởi nghĩa 
nhằm động viên mau chóng quần chúng lên trận địa cách 
mạng, tập dượt quần chúng tiến lên tổng khởi nghĩa giành 
chính quyền. Muốn vậy, phải thực hiện những hình thức 
tuyên truyền và đấu tranh cao hơn và mạnh bạo hơn như 
tuyên truyền xung phong có vũ trang, biểu tình tuần hành 
thị uy, bãi công chính trị, tổ chức quần chúng đánh phá 
các kho thóc để giải quyết nạn đói, đẩy mạnh xây dựng các 
đội tự vệ cứu quốc, tổ chức bộ đội, du kích, thành lập căn 
cứ địa cách mạng, phát động du kích chiến tranh ở những 
nơi có điều kiện. 

Phương châm đấu tranh lúc này là phát động chiến 
tranh du kích, giải phóng từng vùng, mở rộng căn cứ địa. 
Đó là phương pháp duy nhất của đân tộc để đóng vai trò 
chủ động trong việc đánh đuổi quân Nhật và sẵn sàng 
chuyển qua hình thức tổng khởi nghĩa một khi có đủ điều 
kiện. 

Chỉ thị cũng dự kiến những hoàn cảnh thuận lợi để 
thực hiện tổng khởi nghĩa như khi quân Đông minh kéo 
vào Đông Dương đánh Nhật đã bám chắc, tiến sâu trên 
đất ta và quân Nhật đã kéo ra mặt trận ngăn cản quân 
Đồng minh để phía sau sơ hở. Cũng có thể là cách mạng 
Nhật bùng nổ và chính quyền cách mạng của nhân dân 
Nhật được thành lập, hoặc Nhật bị mất nước như Pháp 
năm 1940 và quân đội viễn chính Nhật mất tình thần. Chỉ 
. thị cồn nêu rõ rằng, dù sao ta vẫn không được ý lại vào 
người và tự bó tay mình trong khi tình thế biến chuyển 
thuận lợi, mà phải nêu cao tỉnh thần dựa vào sức mình là 
chính. 


134 


Bản chỉ thị ngày 12 -3-1945 thể hiện sự lãnh đạo sáng 
suốt, kiên quyết, kịp thời của Đảng. Đó là kim chỉ nam cho 
mọi hành động của Đảng và Việt Minh trong cao trào 
chống Nhật cứu nước, trực tiếp dẫn đến thắng lợi của cuộc 
tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

Từ giữa tháng 3-194 trở đi, cao trào kháng Nhật cứu 
nước đã diễn ra rất sôi nổi, mạnh mẽ và phong phú về nội 
dung và hình thức. 

Phong trào đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần 
đã diễn. ra trong nhiều nơi ở vùng thượng du và trung du 
Bắc Kỳ. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu 
quốc quân phối hợp với lực lượng chính trị của quần chúng 
giải phóng hàng loạt xã, châu, huyện thuộc các tỉnh Cao 
Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang. 

Ở Bắc Giang, quần chúng nổi đậy thành lập Ủy ban 
dân tộc giải phóng ở nhiều làng. Chính quyền cách mạng 
tịch thu ruộng đất thuộc đồn điển Táctaranh (Tartarm), 
chia cho nông dân nghèo và những gia đình có công với 
cách mạng. Đội du kích Bắc Giang được thành lập. Ở 
Hưng Yên, đội tự vệ chiến đấu đánh chiếm đôn Bần, thu 
toàn bộ vũ khí của địch. Ở Quảng Ngãi, cuộc khởi nghĩa nổ 
ra ở Ba Tơ. Đội du kích Ba Tơ được thành lập. Đây là đội 
vũ trang thoát ly đầu tiên do Đảng tổ chức và lãnh đạo ở 
miền Trung. 

Hàng ngàn chiến sĩ cách mạng bị địch giam giữ trong 
các nhà tù Nghĩa Lộ, Sơn La, Hoả Lò, Buôn Ma Thuột, Hội 
Án... nhân cơ hội Nhật-Pháp bắn nhau đã vượt ngục ra 
ngoài hoạt động. 

Ngày 16 tháng 4 năm 1945, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ 
thị về việc tổ chức Uý ban giải phóng Việt Nam. 


135 


Giữa lúc cao trào kháng Nhật cứu nước đang cuồn cuộn 
dâng lên, ngày 15-4-1945, Ban Thường vụ Trung ương 
Đảng triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ tại 
Hiệp Hoà (Bắc Giang), do Trường Chinh chủ trì. Hội nghị 
nhận định: tình thế đã đặt nhiệm vụ quân sự lên trên tất 
cả các nhiệm vụ quan trọng và cần kíp trong lúc này. 
Chúng ta phải tích cực phát triển chiến tranh du kích, gây 
dựng căn cứ địa kháng Nhật để chuẩn bị cuộc tổng khởi 
nghĩa cho kịp thời cơ. Hội nghị chủ trương thống nhất các 
lực lượng vũ trang sẵn có thành Việt Nam giải phóng 
quân, xây dựng các chiến khu trong cả nước, phát triển 
hơn nữa lực lượng vũ trang và nửa vũ trang, mở trưởng 
đào tạo cần bộ quân sự và chính tr. 

Tháng 5-1945, Hồ Chí Minh về Tân Trào (Tuyên Quan§). 
Người chỉ thị phải gấp rút chuẩn bị đại hội quốc dân. 
Người cũng chỉ thị thành lập "khu giải phóng". Ngày 4-6- 
1945, khu giải phóng chính thức được thành lập gồm hầu 
hết các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, 
Thái Nguyên, Hà Giang và một số vùng lân cận thuộc Bắc 
Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên. Ủy ban lâm thời khu 
giải phóng được thành lập. Khu giải phóng trở thành căn 
cứ địa chính của cách mạng cả nước và là hình ảnh thu 
nhỏ của nước Việt Nam mới. 

Các cuộc nổi dậy của quần chúng và các cuộc tiến công 
của các lực lượng vũ trang diễn ra liên tiếp. Chính quyền 
cách mạng ở nhiều địa phương lần lượt ra đời. Nhiều chiến 
khu mới được xây dựng như chiến khu Vần - Hiền Lương ở 
vùng giáp giới hai tính Phú Thọ và Yên Bái, chiến khu 
Đông Triều (Quảng Yên), chiến khu Hoà - Ninh - Thanh, 


186 


chiến khu Vĩnh Tuy và Đầu Rái (Quảng Ngãi)... Các căn 
cứ địa cách mạng là bàn đạp để phát triển lực lượng cách 
mạng, là hậu phương của các lực lượng vũ trang, là ngọn 
cờ hiệu triệu và cổ vũ phong trào cách mạng cả nước. 

Thực hiện khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ 
phận, mở rộng căn cứ địa cách mạng để thúc đẩy mạnh mẽ 
việc chuẩn bị lực lượng tiến lên tổng khỏi nghĩa, là điểm 
độc đáo và sáng tạo của Đẳng ta trong tiến trình lãnh đạo 
chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang ở một nước vốn là thuộc địa. 

Cùng với khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ 
phận, thực hiện chiến tranh du kích ở những nơi có điều 
kiện, phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng phát 
triển nhanh chóng, mạnh mẽ. Trong toàn quốc đã nổ ra 
nhiều cuộc míttinh, biểu tình, diễn thuyết xung phong ở 
các chợ, bến đò, xí nghiệp, trường học, rạp chiếu bóng. Ở 
nhiều địa phương, quần chúng cách mạng đã cảnh cáo bọn 
quan lại, tổng lý cường hào cố ý chống lại cách mạng, 
trừng trị bọn Việt gian. Ở nhiều thị xã, thành phố và ngay 
cả Hà Nội, các đội danh dự Việt Minh ra sức hoạt động vũ 
trang tuyên truyền, diệt ác trừ gian, táo bạo trừ khử một 
số tên tay sai đắc lực của địch, kích thích tinh thần cách 
mạng của quần chúng. 

Giữa lúc phong trào quần chúng trong cả nước đang 
phát triển mạnh ở cả nông thôn và thành thị, nạn đói đã 
diễn ra nghiêm trọng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 
Hơn 2 triệu đồng bào chết đói. Hàng triệu người khác sống 
ngắc ngoải. Đó là hậu quả của chính sách bóc lột, vd vét 
tàn bạo của bọn phátxít Nhật - Pháp. 


Xuất phát từ lợi ích sống còn trước mắt của quần chúng, 


137 


Đảng kịp thời đề ra khẩu hiệu "phá kho thóc, giải quyết 
nạn đói". Chủ trương đó đáp ứng đúng nguyện vọng cấp 
bách của quần chúng. Trong một thời gian ngắn, Đảng đã 
động viên được hàng triệu quần chúng tiến lên trận tuyến 
cách mạng, '¿hổi bùng ngọn lửa căm thù trong đông đảo 
nhân dân uà phát động quần chúng uùng dậy uới khí thế 
cách mạng hừng hực tiến tới tổng khỏi nghĩa giành chính 
quyên", 

Cao trào chống Nhật cứu nước không những động viên 
được đông đảo quần chúng công nhân, nông dân, tiểu 
thương, tiểu chủ, học sinh, viên chức mà còn lôi kéo cả tư 
sản dân tộc và một số địa chủ nhỏ. Binh lính, cảnh sát của 
chính quyển Trần Trọng Kim cũng dao động, một số ngả 
theo cách mạng hoặc ủng hộ cách mạng. Một số lý trưởng, 
chánh tổng, chánh phó tổng, tri phủ, tri huyện và cả một 
số tỉnh trưởng cũng tìm cách liên lạc với Việt Minh... Bộ 
máy chính quyền thống trị nhiều nơi tê liệt. 

Các tổ chức cứu quốc, các đội tự vệ cứu quốc được thành 
lập ở nhiều thôn xóm và phố phường. Khắp nơi quần 
chúng nô nức tự vũ trang. Không khí sửa soạn tiến nhanh 
tới khởi nghĩa sục sôi trong cả nước. 

Trong thời kỳ gấp rút chuẩn bị tổng khởi nghĩa, Đẳng 

rất coi trọng cuộc đấu tranh để thống nhất đường lối, tăng 
cường sự nhất trí về tư tưởng và hành động trong Đăng. 
Trung ương Đảng đã phát hiện kịp thời và phê phấn 
nghiêm khắc quan điểm mơ hồ, lệch lạc chớm nở trong 
một số cán bộ, đảng viên ở miền Trung khi nêu chủ trương 


1. Lê Duẩn: Sđở, tr. 47. 


138 


là lợi dụng và cải tổ chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim, 
nuôi hy vọng giành độc lập bằng con đường thương lượng 
với Nhật. Chủ trương đó không nhằm đúng vào kẻ thù 
chính trước mắt cần tập trung đánh đổ là phátxít Nhật và 
bè lũ tay sai, đi chệch mục tiêu khởi nghĩa giành chính 
quyền do Đảng vạch ra. Trung ương Đảng cũng ng phán 
tư tưởng "tả" khuynh và hữu khuynh của một số cán bộ 
đảng viên hoạt động ở Nam Kỳ, trong các nhóm Tiền 
phong và Giải phóng; kêu gợi các đồng chí đó hãy kíp gạt 
bỏ thành kiến, đi vào đường lối của Đăng. 

Đồng thời Trung ương Đẳng kiên quyết vạch trần 
những thủ đoạn lừa bịp của phátxít Nhật và các đảng phái 
chính trị tay sai Nhật, những luận điệu khiêu khích phá 
hoại của Torốtkít, làm cho cần bộ và nhân dân thấy rõ đối 
với Nhật chỉ có một cách là toàn dân đoàn kết, cầm vũ khí 
chiến đấu, mới tự quyết định được số › phận của mình trong 
những ngày khởi nghĩa sắp đến. 

Chiến tranh thế giới thứ hai đi đến hôi kết thúc. Ở châu 
Âu, tháng 5-1945, Quên đội Liên Xô đã tiêu điệt hoàn toàn 
bọn phátxít Đúc tại sào huyệt của chúng uà buộc chúng 
đầu hòng uô điêu kiện. Tại châu Á, tháng 8-1945, Quân 
đội Liên Xô tiến công như 0ù bão, đánh bại hơn 1 triệu 
quân Quan Đông tỉnh nhuệ của Nhật tại Man Châu. 
Chính phủ Nhật đầu hàng Liên Xô uà các nước Đồng 
mình không điều kiện. Chính phủ Trần Trọng Kim do 
hoang mang cực độ. Kẻ thù của dân tộc Việt Nam gục ngõ. 
Tình thế cách mạng trực tiếp xuất hiện. Tuy nhiên quân 
đội các nước đế quốc uới danh nghĩa Đồng mình chuẩn bị 
uào Đông Dương tước uũ khí phátxa Nhật. Vì thế ấn đề 


139 


giành chính quyên được đặt ra như một cuộc chạy đua 
nước rút uới quân Đồng mình. Phải gấp rút hành động, 
bhông được do dự, lùng chừng. Trước tình thế uô cùng 
khẩn cấp uà thuận lợi đó, Đảng bịp thời quyết định tổng 
khởi nghĩa. 

Ngày 12-8-1945 Uỷ ban lâm thời khu giải phóng hạ 
lệnh khởi nghĩa trong khu. Ngày 13-8-1945 Hội nghị toàn 
quốc của Đảng Cộng sẵn Đông Dương họp ở Tân Trào, 
gồm đại biểu các đảng bộ trong nước và một số đại biểu 
hoạt động ở nước ngoài. Hội nghị quyết định phát động 
tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền từ 
tay phátxít Nhật trước khi quân Đồng minh vào Đông 
Dương. Khẩu hiệu đấu tranh lúc này là: Phản đổi xâm 
lược! Hoàn toàn độc lập! Chính quyển nhân dân! Những 
nguyên tắc để chỉ đạo khởi nghĩa là tập trung, thống nhất 
và kịp thời, phải đánh chiếm ngay những nơi chắc thắng, 
không kể thành phố hay nông thôn; quân sự và chính trị 
phải phối hợp; phải làm tan rã tỉnh thần quân địch và dụ 
chúng hàng trước khi đánh. Phải chộp lấy những căn cứ 
chính (cả ở các đô thị) trước khi quân Đông minh vào, 
thành lập uy ban nhân dân ở những nơi đã giành được 
quyền làm chủ... 

Hội nghị cũng quyết định những vấn để quan trọng về 
chính sách đối nội và đối ngoại cần thi hành sau khi giành 
được chính quyền. Về đối nội, sẽ lấy 10 chính sách lớn của 
Việt Minh làm chính sách cơ bản của chính quyền cách 
mạng. Về đối ngoại, thực hiện nguyên tắc bình đẳng, hợp 
tác, thêm bạn bớt thù, triệt để lợi dụng mâu **-:ễ.. „iữa 
Pháp - Anh và Mỹ - Tưởng, hết sức tránh trường hợp một 


140 


mình phải đối phó với nhiều kể thù trong một lúc; phải 
tranh thủ sự ủng hộ của Liên Xô, của nhân đân các nước 
trên thế giới, nhất là nhân dân Pháp và nhân dân Trung 
Quốc. 

Hội nghị còn quyết định các vấn đề về công tác vận 
động quần chúng, đào tạo, sử dụng và phân phối cán bệ và 
các vấn đề về công tác Đảng. Tại Hội nghị này, Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng được bổ sung thêm một số uỷ viên. 

Tiếp sau Hội nghị toàn quốc của Đảng, ngày16-8-1945 
Đại hội quốc dân cũng hợp tại Tân Trào. Về dự Đại hội có 
khoảng 60 đại biểu của các giới, các đẳng phái chính trị, 
các đoàn thể quần chúng cứu quốc, các dân tộc, các tôn 
giáo trong nước và đạt biểu kiều bào ở nước ngoài. Đại hội 
nhất trí tán thành quyết. định tổng khởi nghĩa của Đẳng 
Cộng sản Đông Dương, thông qua 10 chính sách lớn của 
Việt Minh, lập Uỷ ban giải phóng dân tộc Việt Nam do Hồ 
Chí Minh làm Chú tịch. 

Sự có mặt của Hồ Chí Minh đem lại cho các đại biểu đự 
Hội nghị toàn quốc của Đẳng và Đại hội quốc dân một 
niềm tin tưởng vững chắc vào thắng lợi của cuộc tổng khởi 
nghĩa và tiền đồ tươi sáng của cách mạng nước ta. Ngay 
sau Đại hội quốc dân, Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng 
bào cả nước: 

"Giờ quyết định cho vận mệnh đân tộc ta đã đến. Toàn 
quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng 
cho ta... Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! 
Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy đũng cảm tiến lên!" 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđởđ, 2002, t.3, tr. 554. 


141 


Hưởng ứng chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và lời 
hiệu triệu của Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước, triệu 
người như một nhất tể nổi dậy, với tinh thần cách mạng 
tiến công liên tục và dũng cảm, với ý chí dù có hy sinh đến 
đâu, dù phải đốt cháy cả đãy Trường Sơn cũng kiên quyết 
giành cho được độc lập. 

Từ ngày 14-8-1945 trở đi, các đơn vị Giải phóng quân 
lần lượt tiến công các đồn Nhật ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc 
Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, v.v., hỗ trợ quần 
chúng tiến lên giành chính quyền ở tỉnh ly. Ngày 16-8-1945, 
một đơn vị Giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy 
kéo về bao vây, tiến công quân Nhật ở thị xã Thái Nguyên. 
Cũng từ ngày 14 đến ngày 18-8 ở hầu hết các tỉnh miền 
Bắc, một số tỉnh miền Trung và miền Nam, quần chúng 
cách mạng đã nổi dậy giành chính quyền ở cấp xã và 
huyện. Ngày 18 tháng 8 nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, 
Hà Tĩnh, Quảng Nam đã giành được chính quyền ở tỉnh 
ly. 

Tại Hà Nội, ngày 17-8 Đảng bộ Hà Nội bí mật huy động 
quần chúng trong các tổ chức cứu quốc ở nội và ngoại 
thành, chủ yếu là công nhân, thanh niên và tự vệ cứu quốc 
để biến cuộc míttinh của Tổng hội viên chức thành cuộc 
míttinh kêu gọi nhân dân ủng hộ Việt Minh, hăng hải 
tham gia khởi nghĩa. Cuộc míttinh liền biến thành một 
cuộc biểu tình tuần hành, rầm rộ diễu qua các phố đông 
người, tiến đến trước phủ toàn quyền cũ, nơi viên tư lệnh 
quân Nhật đóng, rồi chia thành từng toán nhỏ, đi cổ động 
chương trình Việt Minh khắp các phố. 

Sau cuộc biểu dương lực lượng, thành uỷ Hà Nội nhận 


142 


định chúng ta đã có đủ điều kiện để có thể quyết định phát 
động tổng khởi nghĩa. 

Sáng ngày 19-8, quần chúng rầm rộ kéo đến quảng 
trường Nhà hát thành phố để dự cuộc míttinh lớn do Mặt 
trận Việt Minh tổ chức. Ủy ban quân sự cách mạng đọc lời 
hiệu triệu khổi nghĩa của Việt Minh. Quần chúng cách 
mạng chia thành nhiều đoàn đi chiếm phủ khâm sai, tòa 
thị chính, trại bảo an bình, sở cảnh sát và các công sở của 
chính quyền bù nhìn. Bính lính đứng về phía cách mạng. 
Trước khí thế áp đảo của quần chúng khởi nghĩa, hơn một 
vạn quân Nhật ở Hà Nội tê liệt, không đám chống cự. 
Chính quyền về tay nhân dân. 

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội ngày 19-8 tạo 
điều kiện thuận lợi lớn cho quá trình tổng khởi nghĩa đang 
tiếp điễn trong cả nước. 

Ngày 23-8, ủy ban khởi nghĩa Thừa Thiên-Huế huy 
động quần chúng nông dân từ các huyện đã giành được 
chính quyền ở ngoại thành, kết hợp với công nhân, nhân 
dân lao động, thanh niên và các tầng lớp khác trong nội 
thành xuống đường biểu đương lực lượng. Quần chúng lần 
lượt chiếm các công sở không vấp phải sức kháng cự nào. 

Ở Nam Kỳ, được tìn Hà Nội và Tân An (tỉnh khởi nghĩa 
thí điểm của Xứ ủy) đã về tay Việt Minh, Xứ ủy Nam Kỳ 
quyết định khởi nghĩa chiếm Bài Gòn và các tỉnh. Trong 
đêm 24-8 các lực lượng khởi nghĩa của công nhân, nông 
dân, thanh niên với gậy tầm vông vớt nhọn và giáo mắc, 
từ các tỉnh xung quanh râm rập kéo về Sài Gòn. Sáng 25-8, 
hơn 1 triệu người biểu tình tuần hành thị uy. Quân khởi 
nghĩa chiếm các công sở quan trọng. Quân Nhật hoàn toàn 


143 


tê Hệt, không dám kháng cự. Bọn phản cách mạng ở sở 
mật thám Catina chống cự yếu ớt, nhưng bị đè bẹp. Cuộc 
khởi nghĩa thành công nhanh chóng. Mọi sinh hoạt trong 
thành phố đều giữ được bình thường. 

Thắng lợi của khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn và các 
đô thị khác đập tan các cơ quan đầu não của kẻ thù có ý 
nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng trong phạm vi 
cả nước. 

Nhờ có sự chuẩn bị lực lượng chu đáo, lại nổ ra đúng 
thời cơ nên Cách mạng Tháng Tám đã giành được thắng 
lợi nhanh, gọn, ít đổ mắu. Chỉ trong vòng 1ð ngày (từ 14 
đến 28-8) cuộc tổng khởi nghĩa đã thành công. Lần đầu 
tiên trong lịch sử, chính quyền cả nước về tay nhân dân. 

Ngày 25-8-1945, Hồ Chí Minh cùng với Trung ương 
Đẳng và Ủy ban dân tộc giải phóng về đến Hà Nội. Ngày 
28-8-1945, Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam tuyên bố 
tự cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, một chính phủ thể hiện chính sách đoàn 
kết rộng rãi của Đảng đối với các tầng lớp nhân dân, các 
đảng phái yêu nước, các nhân sĩ tiến bộ. Nhiều ủy viên 
Việt Minh trong Chính phủ đã tự nguyện rút khỏi Chính 
phủ, tạo điều kiện để mời thêm nhiều nhân sĩ ngoài Việt 
Minh tham gia "Đó là một cử chỉ vô tư, tốt đẹp, không 
ham chuộng địa vị, đặt lợi ích của dân tộc, của đoàn kết 
toàn dân lên trên lợi ích cá nhân"”!. 

Ngày 30-8-1945, một cuộc míttinh gồm hàng vạn người 
tham gia ở Ngọ Môn, thành phố Huế, chứng kiến Bảo Đại 


'1. Hỗ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, 2002, t.6, tr. 160. 


144 


đọc lời thoái vị và giao nộp ấn, kiếm cho đại điện Chính 
phủ lâm thời nước Việt Nam Đân chủ Cộng hòa. 

Ngày 2-9-1945, Lễ độc lập được tổ chức trọng thể tại 
Quảng trường Ba Đình. Chính phủ lâm thời ra mắt quốc 
dân. Trước cuộc míttinh của hàng chục vạn đồng bào thủ 
đô, thay mặt Chính phủ lâm thời, Hô Chí Minh đọc bản 
Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân 
và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Bản 
tuyên ngôn nêu rõ: 

"Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; 
dân tộc nào cũng có quyển sống, quyền sung sướng và 
quyển tự do". 

"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự 
thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể đân tộc 
Việt Nam quyết đem tất cả tỉnh thần và lực lượng, tính 
mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy", 

Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện lịch sử có giá trị tư 
tưởng lớn và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Đó là thiên anh 
hùng ca chiến đấu và chiến thắng, chứa chan sức mạnh và 
niềm tin, tràn đẩy lòng tự hào và ý chí đấu tranh của 
nhân dân ta trong sự nghiệp giành và giữ nền độc lập, tự 
đo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam. 


IV- NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA 
VÀ KINH NGHIỆM LỊCH SỬ 


Cách mạng Tháng Tám nổ ra trong hoàn cảnh khách 
quan rất thuận lợi: kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta là 
1. Hồ Chí Minh: Toửn tập, Sđẻ, 2002, t.3, tr. 555, 557. 


10 - LSGĐCSVN 145 


phátxít Nhật đã bị Liên Xô và Đồng minh đánh bại, quân 
đội Nhật ở Đông Dương mất hết tinh thần chiến đấu, 
chính phủ Trần Trọng im rệu rã. Đảng Cộng sản Đông 
Dương đã chớp thời cơ đó phát động toàn dân nổi dậy nên 
đã giành được thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu. 


Cách mạng Tháng Tám là kết quả và đỉnh cao của l5 
năm đấu tranh của toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, mà trực tiếp là phong trào giải phóng dân tộc 1939- 
1945. Trong quá trình đó, Đảng đã xây dựng được một lực 
lượng chính trị hùng hậu; từng bước xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân, được nhân dân nuôi đưỡng và đùm 
bọc, có chỗ đứng chân ngày càng vững chắc trong căn cứ 
địa cách mạng, giữ vai trò nòng cốt, xung kích, hỗ trợ cho 
quần chúng nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 


Đẳng Cộng sản Đông Dương là người tổ chức và lãnh 
đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám. Đảng có đường lối cách 
mạng đúng đắn, dày dạn kinh nghiệm đấu tranh, bắt rễ 
sâu trong quần chúng, đoàn kết và thống nhất, quyết tâm 
lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa giành chính quyển. Sự 
lãnh đạo của Đảng là điều kiện cơ bản nhất, quyết định 
thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. 

Trong 15 năm đấu tranh cực kỳ gian khổ và anh đũng, 
biết bao đẳng viên cộng sản và quần chúng cách mạng đã 
hy sinh oanh liệt. Hồ Chí Minh nói: "Các đồng chí ta như 
đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê 
Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí 
Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Hoàng 
Văn Thụ, và trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích của 


146 


Đẳng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc lên trên 
hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, 
chắc chấn vào lực lượng vĩ đại và tương lai về vang của 
giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí ấy đã vui vẻ hy sinh 
hết thảy, hy sinh cả tính mệnh mình cho Đẳng, cho giai 
cấp, cho đân tộc. Các đồng chí ấy đã đem xương máu mình 
vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã 
kbai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày nay. 

Tất cả chúng ta phải noi theo các gương anh dũng, 
gương chí công vô tư ấy, mới xứng đáng là người cách 
mạng". 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một cuộc cách 
mạng giải phóng dân tộc điển hình do Đảng Cộng sản 
lãnh đạo, lần đầu tiên giành thắng lợi ở một nước thuộc 
địa. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân 
Việt Nam đã đập tan xiểng xích nô lệ của chủ nghĩa đế 
quốc trong gần một thế kỷ trên đất nước ta, chấm dứt sự 
tổn tại của chế độ quân chủ chuyên chế ngót nghìn năm, 
lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước do 
nhân đân lao động làm chủ. Nhân dân Việt Nam từ thân 
phận nô lệ trở thành người dân độc lập, tự do, người làm 
chủ vận mệnh của mình. Nước ta từ một nước thuộc địa 
trở thành một nước độc lập và tự do. Đảng Cộng sản Việt 
Nam từ chỗ phải hoạt động bí mật, không hợp pháp trở 
thành một đảng cầm quyền và hoạt động công khai. Với 
thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, "chẳng những giai 
cấp lao động mà nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, 2002, t.6, tr. 159 và 160. 


147 


giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác 
cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch 
sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, 
một Đăng mới 15 tuối đã lãnh đạo cách mạng thành công, 
đã nắm chính quyền toàn quốc"'. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đánh dấu bước 
phát triển nhảy vọt trong lịch sử tiến hóa của dân tộc Việt 
Nam, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên 
độc lập tự do. 

Về mặt quốc tế, Cách mạng Tháng Tám thắng lợi đã 
chọc thủng một khâu quan trọng trong hệ thống thuộc địa 
của chủ nghĩa đế quốc, mở đầu thời kỳ suy sụp và tan rã 
không gì cứu vãn nổi của chủ nghĩa thực dân cũ, góp phần 
cống hiến lớn lao vào sự nghiệp giải trừ chủ nghĩa thực 
đân và giải phóng dân tộc trên thế giới. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã cổ vũ mạnh 
mẽ phong trào giải phóng dân tộc. 

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tư tưởng độc 
lập tự do của Hề Chí Minh và đường lối giải phóng dân tộc 
đúng đắn, sáng tạo của Đảng. Nó chứng tỏ rằng: ở thời đại 
chúng ta, một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do giai 
cấp công nhân lãnh đạo hoàn toàn có khả năng thắng lợi ở 
một nước thuộc địa. Cuộc cách mạng đó quan hệ mật thiết 
với cách mạng vô sản ở "chính quốc", nhưng không lệ 
thuộc vào cách mạng ở "chính quốc". Trái lại, nó có thể 
giành được thắng lợi trước khi giai cấp công nhân "chính 
quốc" lên nắm chính quyền. 


1. Hồ Chí Minh: Toèn tập, Sđd, 2002, t.6, tr. 159. 


148 


Cách mạng tháng Tám thành công để lại cho Đẳng và 
nhân dân Việt Nam nhiều bài học quý báu, góp phần làm 
phong phú thêm kho tàng lý luận về cách mạng giải phóng 
dân tộc và khởi nghĩa dân tộc. Những bài học kinh nghiệm 
chính là: 

Một là: Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, kết hợp 
đúng đến hai nhiệm uụ chống đế quốc uè chống phong 
kiến. 

Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và Cương 
lĩnh của Đảng đã xác định cách mạng nước ta trải qua hai 
giai đoạn, trước hết là cách mạng dân tộc dân chủ, sau đó 
chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của đường lối gắn liền 
độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. 


Trong cách mạng dân tộc dân chủ, Đẳng ta đã xác định 
nhiệm vụ chống đế quốc và nhiệm vụ chống phong kiến 
không thể tách rời nhau. Trải qua ba cao trào cách mạng, 
Đảng ta nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa hai 
nhiệm vụ đó và xác định: tuy hai nhiệm vụ không tách rời 
nhau nhưng nhiệm vụ chống đế quốc là chủ yếu nhất, 
nhiệm vụ chống phong kiến phải phục tùng nhiệm vụ 
chống đế quốc và phải thực hiện từng bước với những 
khẩu hiệu cụ thể như: giảm tô, giảm tức, chia ruộng đất 
công, chia ruộng đất của bọn phản động cho nông dân 
nghèo, tiến tới cải cách ruộng đất. Phân tích mâu thuẫn 
chủ yếu của xã hội Việt Nam khi Chiến tranh thế giới thứ 
hai nể ra, Đảng chủ trương chĩa mũi nhọn của cách mạng 
vào đế quốc phátxít Nhật - Pháp và bè lũ tay sai nhằm tập 
trung giải quyết yêu cầu chủ yếu cấp bách của cách mạng 


149 


là giải phóng dân tộc. Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám là 
thắng lợi của sự kết hợp đúng đấn hai nhiệm vụ chống đế 
quốc và chống phong kiến. 

Hai là: Toàn dân nổi dậy trên nên tảng khối liên mình 
công - nông 

Cách mạng Tháng Tám Gi9 ho lợi là nhờ cuộc đấu tranh 
yêu nước anh hùng của hơn 20 triệu người Việt Nam. 
Nhưng cuộc nổi đậy của toàn dân chỉ có thể thực hiện được 
khi có đạo quân chủ lực là giai cấp công nhân và giai cấp 
nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đạo quân chủ lực 
này được xây dựng, củng cố qua ba cao trào cách mạng và 
lớn mạnh vượt bậc trong tổng khởi nghĩa. Dựa trên đạo 
quân chủ lực làm nền tảng. Đẳng xây dựng được khối đại 
đoàn kết đân tộc, động viên toàn dân tổng khởi nghĩa 
thắng lợi. 

Ba là: Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù 

Đảng ta đã lợi dụng được mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế 
quốc và chủ nghĩa đế quốc phátxít, mâu thuẫn giữa chủ 
nghĩa đế quốc và một bộ phận thế lực địa chủ phong kiến. 
mâu thuẫn trong hàng ngũ ngụy quyền tay sai của Pháp 
và của Nhật, cô lập cao độ kẻ thù chính là bọn đế quốc 
phátxít và bọn tay sai phản động; tranh thủ hoặc trung 
lập những phần tử lừng chừng. Như vậy, Cách mạng Tháng 
Tám giành được thắng lợi nhanh gọn, ít đổ máu. 


Bốn là: Kiên quyết dùng bạo lực cách mạng uà biết sử 
dụng bạo lực cách mạng một cách thích hợp để đập tan bộ 
máy nhà nước cũ, lập ra bộ máy nhà nước của nhân đân 


Trong Cách mạng Tháng Tám, bạo lực của cách mạng là 


150 


sự kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng chính trị với lực lượng 
vũ trang; kết hợp nổi đậy của quần chúng với tiến công 
của lực lượng vũ trang cách mạng ở cả nông thôn và thành 
thị, trong đó vai trò quyết định là các cuộc tổng khởi nghĩa 
ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Cách mạng Tháng Tám là kết 
quả của sự kết hợp tất cả các hình thức đấu tranh kinh tế 
và chính trị, hợp pháp và không hợp pháp của quần 
chúng, từ thấp đến cao, từ ở vài địa phương lan ra cả nước, 
từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa, đập tan 
bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị, lập ra bộ máy nhà 
nước của nhân dân. 

Năm là: Nắm uững nghệ thuật khỏi nghĩa, nghệ thuật 
chọn đúng thời cơ 

Đẳng ta coi khởi nghĩa là một nghệ thuật, vừa vận 
dụng nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin và kinh 
nghiệm của cách mạng thế giới, vừa tổng kết những kinh 
nghiệm các cuộc khởi nghĩa ở nước ta. Trong rất nhiều văn 
kiện của Đảng từ năm 1939 đến nửa đầu năm 1945, Đảng 
đã vạch ra những điểu kiện làm thời cơ cho tổng khởi 
nghĩa thắng lợi. 

Cách mạng Tháng Tám thắng lợi chứng tỏ Đảng đã chọn 
đúng thời cơ. Đó là lúc bọn cầm quyền phátxít ở Đông Dương 
hoang mang đến cực độ sau khi Nhật đầu hàng; nhân dân 
ta không thể sống nghèo khổ như trước được nữa (khi hơn 
hai triệu người đã bị chết đói..). Đảng đã chuẩn bị sẵn 
sàng các mặt chủ trương, lực lượng và cao trào chống 
Nhật, cứu nước làm điều kiện chủ quan cho tổng khởi 
nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 

Sáu là: Xây dựng một Đẳng Mác - Lênin đủ súc lãnh 
đạo tổng khỏi nghĩa giành chính quyền 


11-LSĐCSVN 151 


Đảng ta ngay từ đầu đã xác định đúng đường lối chiến 
lược và sách lược cách mạng, không ngừng bổ sung và 
phát triển đường lối chiến lược và sách lược đó. Điều đó 
đòi hỏi Đảng phải biết vận dụng sáng tạo nguyên lý của 
chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, 
kịp thời tổng kết kinh nghiệm thực tiễn cách mạng. 

Đảng ta rất coi trọng việc quán triệt đường lối chiến 
lược và sách lược, chủ trương của Đảng trong đẳng viên và 
quần chúng cách mạng, không ngừng đấu tranh khắc 
phục những khuynh hướng lệch lạc. Đảng chăm lo công 
tác tổ chức, cán bộ, giáo dục rèn luyện cán bộ, đẳng viên 
về ý chí bất khuất, phẩm chất chính trị và đạo đức cách 
mạng, xây dựng Đẳng vững mạnh và trong sạch. Đẳng 
biết phát huy triệt để vai trò của Mặt trận Việt Minh với 
hàng triệu hội viên và thông qua Mặt trận để lãnh đạo 
nhân dân đấu tranh. 

Với những yếu tố như trên và được tôi luyện qua l5 
năm đấu tranh mặc dù chỉ có 5.000 đẳng viên, Đảng đã 
lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công. 


152 


CHƯƠNG II 


ĐẲNG LÃNH ĐẠO CUỘC KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ CAN THIỆP MỸ 
(1945 - 1954) 


I- LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ 
CHÍNH QUYỀN, CHUẨN BỊ KHÁNG CHIẾN 
TRONG CÁ NƯỚC (1945 - 1946) 


1. Tình thế “ngàn cân treo sợi tóc" của chính 
quyền cách mạng và chủ trương kháng ĐIMHH, kiến 
quốc của Đảng 

Sau Cách mạng Tháng Tám, chính quyển nhân dân 
vừa mới được thành lập đã phải đương đầu với những khó 
khăn, thử thách rất nghiêm trọng. Đất nước bị các thế lực 
đế quốc, phản động bao vây và chống phá quyết liệt. 

Cuối tháng 8 - 1945, theo thoả thuận của Đồng minh ở 
Hội nghị Pốtxđam (Posdam), gần 20 vạn quân của chính 
phủ Tưởng Giới Thạch ổ ạt kéo vào nước ta từ vĩ tuyến 16 
trở ra làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật. Theo chúng 
là lực lượng tay sai phản động trong hai tổ chức "Việt 
quốc" (Việt Nam quốc dân Đảng) và "Việt cách" (Việt Nam 
cách mạng đồng minh hội). Vào Việt Nam, quân Tưởng 
Giới Thạch còn ráo riết thực hiện âm mưu tiêu điệt Đảng 


153 


ta, phá tan Việt Minh, đánh đổ chính quyền cách mạng, 
lập chính quyển phản động tay sai của chúng. Đằng sau 
quân Tưởng là đế quốc Mỹ đang nuôi đã tâm đặt Đông 
Dương dưới chế độ "uỷ trị", một trá hình của chế độ thuộc 
địa kiểu mới của Mỹ. 

Phía Nam vĩ tuyến 16, quân đội Ánh với danh nghĩa 
quân Đồng minh giải giáp quân đội Nhật đã đồng loã và 
tiếp tay cho thực đân Pháp quay lại Đông Dương. Ngày 
23-9-1945, được quân Anh giúp sức, thực dân Pháp nổ 
súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược nước ta 
lần thứ hai. 

Trên đất nước ta lúc đó còn có khoảng 6 vạn quân Nhật 
đang chờ giải giáp. Một số quân Nhật đã thực hiện lệnh 
của quân Anh, cầm súng cùng với quân Anh dọn đường 
cho quân Pháp mở rộng vùng chiếm đóng ở miền Nam. 

Lúc này, các tổ chức phản động "Việt quốc", "Việt cách", 
Đại Việt ráo riết hoạt động. Chúng dựa vào thế lực bên 
ngoài để chống lại cách mạng. Chúng quấy nhiễu, phá rối, 
cướp của, giết người, tuyên truyền, kích động một số người 
đi theo chúng chống lại chính quyền cách mạng và đòi cải 
tổ Chính phủ lâm thời và các bộ trưởng là đẳng viên cộng 
sản phải từ chức. Chúng lập chính quyền phản động ở 
Móng Cái, Yên Bái, Vĩnh Yên. Chưa bao giờ trên đất nước 
ta có mặt nhiều thù trong giặc ngoài như lúc này. 

Trong lúc đó, ta còn phải đối mặt với những thách thức 
nghiêm trọng về kinh tế, xã hội. Nạn đói ở miền Bắc do 
Nhật, Pháp gây ra chưa được khắc phục. Ruộng đất bị bổ 
hoang. Công nghiệp đình đốn. Hàng hóa khan hiếm. øiá cả 
tăng vọt, ngoại thương đình trệ. Tình hình tài chính rất 


154 


khó khăn, kho bạc chỉ có 1,2 triệu đồng, trong đó quá nửa 
là tiền rách. Ngân hàng Đông Dương cồn nằm trong tay bư 
bản Pháp. Quân Tưởng tung tiền quốc tệ và quan kim gây 
rối loạn thị trường. 95% số dân không biết chữ, các tệ nạn 
xã hội do chế độ cũ để lại hết sức nặng nề. 


Trong những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám, 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chưa có nước nào công 
nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ ta. Đất 
nước bị bao vây bốn phía, vận mệnh dân tộc như " ngàn 
cân treo sợi tóc". Tổ quốc đứng trước lâm nguy! 


Trước tình hình đó, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đứng đầu đã tỉnh táo và sáng suốt phân tích tình thế, 
chiều hướng phát triển của các trào lưu cách mạng trên 
thế giới và sức mạnh mới của dân tộc làm cơ sở để vạch ra 
chủ trương và giải pháp đấu tranh giữ vững chính quyền, 
bảo vệ nền độc lập tự do. 


Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, uy tín và địa vị của 
Liên Xô được nâng cao trên trường quốc tế. Phong trào 
cách mạng giải phóng dân tộc có điều kiện phát triển, trở 
thành một dòng thác cách mạng. Phong trào dân chủ và 
hòa bình cũng đang vươn lên mạnh mẽ. Ở trong nước, 
chính quyền nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà đã được kiến lập có hệ thống từ Trung ương đến cơ sở. 
Nhân dân lao động đã làm chủ vận mệnh của dân tộc. Lực 
lượng vũ trang nhân dân đang phát triển. Toàn dân tin 
tưởng và ủng hộ Việt Minh, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Dưới sự lãnh đạo khéo léo của Đảng, của Hồ Chí Minh - vị 
lãnh tụ tối cao của đân tộc, toàn dân, toàn quân đoàn kết 
một. lòng trong mặt trận dân tộc thống nhất, quyết tâm 
giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc. 


155 


Sau ngày tuyên bồ độc lập, hinh pBHU 2Ä vài de uc 
ra những việc cấp bách nhằm thực biện ba nhiệm vụ lớn: 
diệt giặc đói, diệt giặc đốt, diệt giặc ngoại xâm. Ngày 
25-11-1945, Ban Chấp bành Trung ương ra Chỉ thị Kháng 
chiến biến quốc. Chỉ thị nhận định tình hình thế giới và 
trong nước, chỉ rõ những thuận lợi cơ bản và những thử 
thách lớn lao của cách mạng nước ta. Trung ương Đảng 

- xác định: Tính chất của "cuộc cách mạng Đông Dương lúc 
này vẫn là cuộc cách mạng đân tộc giải phóng". Quộc cách 
mạng ấy chưa hoàn thành vì nước ta chưa hoàn toàn độc 
lập. Khẩu hiệu của ta lúc này vẫn là “Dân tộc trên hết, Tổ 
quốc trên hết". Phân tích âm mưu của các đế quốc đối với 
Đông Dương, Trung ương nêu rõ “kẻ thù chính của ta lúc 
này là thực dân Pháp xâm lược, phải tập trung ngọn lửa 

- đấu tranh vào chúng'?. Vì vậy phải “lập Mặt trận dân tộc 
thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược”®; mỏ rộng Mặt 
trận Việt Minh nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân; 
thống nhất Mặt trận Việt - Miên - Lào; kiên quyết giành 
độc lập - tự do - hạnh phúc cho dân tộc. 

Chỉ thị Kháng chiến hiến quốc nêu ra nhiệm vụ chủ yếu 
của nhân đân cả nước ta lúc nay là "củng cố chính quyền, 
chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện 
đời sống cho nhân dân". Để thực hiện các nhiệm vụ đó 
Trung ương đề ra các công tác cụ thể: 

Về nội chính: xúc tiến việc bầu cũ Quốc hội, thành lập 
chính phủ chính thức, lập Hiến phấp, củng cố chính quyền 
nhân dân. 


1, 9, 3, 4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đăng Tuan tạp, Sđd, 
2000, t.8, tr. 26-27. 


156 


Về quân sự: động viên lực lượng toàn dân, kiên trì 
kháng chiến, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến lâu 
dài. 


Về ngoại giao: kiên trì nguyên tác "bình đẳng tương 
trợ", thêm bạn bớt thù, thực hiện khẩu hiệu "Hoa - Việt 
thân thiện" đối với quân đội Tưởng Giới Thạch và chủ 
trương "độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế" đối 
với Pháp. 


Chỉ thị Kháng chiến biến quốc đã giải quyết kịp thời 
những vấn đề quan trọng về chỉ đạo chiến lược và sách 
lược cách mạng khôn khéo trong tình thế vô cùng hiểm 
nghèo của nước nhà. 


9. Xây dựng chế độ dân chủ cộng hoà và tổ chức 
kháng chiến ở miền Nam 

Để sự nghiệp kháng chiến kiến quốc giành được thắng 
lợi, nhiệm vụ trung tâm là củng cố chính quyền nhân dân. 
Ngay từ những ngày đầu, Đảng đã chú trọng lãnh đạo, 
xây dựng nền móng của chế độ dân chủ mới, xóa bỏ toàn 
bộ tổ chức bộ máy chính quyền thuộc địa, giải tấn các 
đảng phái phân động... 

Trong hoàn cảnh vô cùng phức tạp, bọn đế quốc phản 
động ra sức ngăn trỏ, quấy phá, Đảng kiên quyết lãnh 
đạo, tổ chức cuộc tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 để nhân 
dân tự mình chọn lựa bầu những đại biểu chân chính của 
mình vào Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Ngày 2-3-1946, 
Quốc hội họp kỳ thứ nhất đã bầu Hồ Chí Minh giữ chức 
Chủ tịch Chính phủ và trao quyền cho Người lập chính 
phủ chính thức — Chính phủ liên hiệp kháng chiến. Tại kỳ 


157 


họp thứ hai (tháng 11-1946), Quốc hội đã thông qua Hiến 
pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Quyền làm 
chủ nước nhà, quyền và nghĩa vụ của mọi công dân được 
ghỉ nhận trong Hiến pháp. Nhân dân cũng đã khẩn 
trương bầu Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân đã 
bầu Uy ban hành chính các cấp. 

-Đảng chỉ đạo tích cực phát triển các đoàn thể yêu nước. 
Mặt trận đân tộc thống nhất được mở rộng, đưa đến sự ra 
đời của Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (tháng 5-1946) 
gọi tắt là Liên Việt. Các tổ chức quần chúng được củng cố, 
mở rộng thêm: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam... lần lượt ra đời. Đảng Xã hội 
Việt Nam được thành lập nhằm đoàn kết những trí thức 
yêu nước Việt Nam. 

Đảng ta coi trọng việc xây dựng và phát triển công cụ 
bảo vệ chính quyển cách mạng như quân đội, công an. Lực 
lượng vũ trang tập trung được phát triển về mọi mặt. Cuối 
năm 1946, lực lượng quân đội thường trực mang tên Quân 
đội quốc gia Việt Nam có 8 vạn người. Việc vũ trang quần 
chúng cách mạng, quân sự hoá toàn dân được thực hiện 
rộng khắp. 

Cùng với việc xây dựng chính quyền nhân dân, Đảng và 
Chính phủ phát động thi đua sản xuất; động viên nhân 
dân tiết kiệm giúp nhau chống giặc đói; thực hiện bãi bỏ 
thuế thân và các thứ thuế vô lý khác của chế độ thực dân; 
tiến hành tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian chia 
cho nông dân nghèo, chia lại ruộng đất công một cách công 
bằng, hợp lý; giẫm tô 25%, giảm thuế, miễn thuế cho nông 
dân vùng bị thiên tai; chủ trương cho mở lại các nhà máy 


lỗõ8 


do Nhật để lại, tiến hành khai thác mỏ, khuyến khích kinh 
doanh... Đảng đã động viên nhân dân tự nguyện đóng gốp 
cho công quỹ hàng chục triệu đồng và hàng trăm kilôgam 
vàng, nền tài chính độc lập từng bước được xây dựng. 

Đảng đã vận động toàn dân xây dựng nền văn hóa mới, 
xóa bổ mọi tệ nạn văn hóa nô dịch của thực dân, xóa bỏ 
các hủ tục lạc hậu, phát triển phong trào bình dân học vụ 
để chống nạn mù chữ, diệt "giặc đốt". Một năm sau Cách 
mạng Tháng Tám đã có 2,5 triệu người biết đọc, biết viết. 

Các trường học từ cấp tiểu học trở lên lần lượt được 
khai giảng. Đảng và Chính phủ rất coi trọng khai giảng 
các trường Đại học đã có mở thêm trường Đại học mới. 
Ngày 10-10-1945 Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh số 45/8 thành 
lập trường Đại học Văn khoa Hà Nội nhằm đào tạo giáo 
viên văn khoa trung học và để nâng cao nền văn học Việt 
Nam cho xứng đáng một nước độc lập và theo kịp các nước 
tiên tiến trên thế giới. 

Thắng lợi bước đầu trong cuộc đấu tranh xây dựng nền 
móng chế độ mới, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân 
có ý nghĩa chính trị hết sức to lớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã nêu rõ rằng, nếu "nước độc lập mà dân không hưởng 
hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gữẺ. 
Nhân dân được hưởng quyền tự do dân chủ, dân sinh càng 
thêm tin tưởng, gắn bó và quyết tâm bảo vệ chế độ mới. 
Đó là sức mạnh để bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ 
vững quyền lãnh đạo của Đảng, là sức mạnh để chiến đấu 
và chiến thắng thù trong giặc ngoài. 


1. Hồ Chí Minh : Toàn tập, Sảd, 2002, t.4, tr.56. 


Ngay từ khi thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Sài 
Gòn và mở rộng tiến công ra các tỉnh Nam Bộ, Thường vụ 
Trung ương Đảng đã nhất trí với quyết tâm kháng chiến 
của Xứ uỷ Nam Bộ và kịp thời lãnh đạo nhân dân đứng 
lên kháng chiến. Trung ương Đảng đã cử một phái đoàn 
do Hoàng Quốc Việt, Uỷ viền Thường vụ Trung ương Đẳng 
và nhiều cán bộ tăng cường cho Nam Bộ để cùng Đảng bộ 
Nam Bộ chỉ đạo kháng chiến. Đảng bộ Nam Bộ đã có 
những quyết định quan trọng, nắm chắc lực lượng vũ 
trang, tăng cường công tác trừ gian, xây dựng cơ sở, phát 
triển chiến tranh nhân đân. 

Đảng đã phát động phong trào cả nước hướng về Nam 
Bộ. Hàng vạn thanh niên nô nức lên đường Nam tiến. 
Nhân dân miền Nam "thành đồng Tổ quốc" chiến đấu với 
sức mạnh của chiến tranh nhân dân, sức mạnh của cả đân 
tộc đã làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của 
thực dân Pháp. Trong thư Gửi đồng bào Nơm Bộ ngày 26- 
9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Chúng ta 
nhất định thắng lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của 
cả quốc dân. Chúng ta nhất định thắng lợi vì cuộc tranh 


đấu của chúng ta là chính đáng", 


3. Thực hiện sách lược hoà hoãn, tranh thủ thời 
gian chuẩn bị toàn quốc kháng chiến 

Cùng với việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, 
xây dựng chế độ mới và tổ chức kháng chiến ở miền Nam, 
Đảng ta đã thực hiện sách lược lợi dụng mâu thuẫn trong 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđa, t.4, tr. 27. 


160 


nội bộ kẻ thù để phân hoá chúng, tránh tình thế đương 
đầu cùng một lúc với nhiều kẻ thù. 

Trên cơ sở phân tích âm mưu thủ đoạn của các kẻ thù 
đối với cách mạng Việt Nam, Đảng ta xác định: quân 
Tưởng tìm mọi cách để tiêu diệt Đảng ta, phá tan Việt 
Minh, lật đổ chính quyền cách mạng, song kẻ thù chính 
của nhân dân ta lúc này là thực dân Pháp xâm lược, 
phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng. Vì vậy, 
Đảng và Chính phủ ta đã thực hiện sách lược hoà hoãn, 
nhân nhượng với quân đội Tưởng và tay sai của chúng ở 
miền Bắc để tập trung chống Pháp ở miền Nam. 

Để gạt mũi nhọn tiến công của kẻ thù vào Đảng, ngày 
11-11-1945, Đảng ta tuyên bố tự giải tán, nhựng sự thật là 
rút vào hoạt động bí mật, giữ vững vai trò lãnh đạo chính 
quyền và nhân dân. Để phối hợp hoạt động bí mật với công 
khai, Đảng để một bộ phận công khai dưới danh hiệu Öội 
Nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương. 

Chúng ta đã hết sức kiềm chế trước những hành động 
khiêu khích của quân đội Tưởng và tay sai, tránh để xảy 
ra xung đột về quân sự, đã ép cung cấp lương thực, thực 
phẩm cho 20 vạn quân Tưởng trong khi nhân dân ta đang 
bị đói, mở rộng Quốc hội thêm 70 ghế cho Việt quốc, Việt 
cách không qua bầu cử, đưa một số đại điện của các đảng 
đối lập này làm thành viên của Chính phủ liên hiệp do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. 

Đảng và Chủ tịch Hễ Chí Minh đã mềm dẻo về thực 
hiện sách lược nhân nhượng trên nguyên tắc: nắm chắc 
vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững chính quyền cách 
mạng, giữ vững mục tiêu độc lập thống nhất, đựa chắc vào 


161 


khối đại đoàn kết dân tộc, vạch trần những hành động 
phân dân hại nước của bọn tay sai của Tưởng và nghiêm 
trị theo pháp luật những tên tay sai gây tội ác khi có đủ 
bằng chứng. 

Những chủ trương sách lược và biện pháp trên đây đã 
vô hiệu hoá các hoạt động phá hoại, đẩy lài từng bước và 
làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của 
chúng, bảo đảm cho nhân dân ta tập trung lực lượng 
kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Nam. Chính 
quyền nhân dân không những được giữ vững mà còn được 
củng cố về mọi mặt. l 

Đầu năm 1946, các nước đế quốc đàn xếp, mua bán 
quyền lợi với nhau để cho thực dân Pháp đưa quân ra miền 
Bắc Việt Nam thay quân đội của Tưởng. Ngày 28-9-1946, 
Hiệp ước Hoa - Pháp được ký kết ở Trùng Khánh. Theo đó, 
Pháp nhân nhượng một số quyền lợi kinh tế cho chính 
quyền Tưởng trên đất Trung Hoa để Pháp được đưa quân 
ra miền Bắc Việt Nam. Tưởng nhân nhượng với Pháp để 
rút quân về nước đối phó với Quân giải phóng nhân dân 
Trung Quốc. Việc dàn xếp giữa hai kẻ thù Pháp và Tưởng 
được Đảng dự đoán sớm. Chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc” 
(ngày 25-11-1945) vạch rõ: "Trước sau, Trùng Khánh sẽ 
bằng lòng cho Đông Dương trở về tay Pháp, miễn là Pháp 
nhượng cho Tàu nhiều quyền lợi quan trọng"? 

Tình hình đó đặt Đảng ta trước một sự lựa chọn giải 
pháp đánh hay hoà. Phân tích tình thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, 2000, t.8, 
tr. 25. 


162 


và Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định chọn 
giải pháp hoà hoãn, dàn xếp với Pháp, vì "vấn đề lúc 
này, không phải là muốn hay không muốn đánh. Vấn 
đề là biết mình biết người, nhận một cách khách quan 
những điều kiện lời lãi trong nước và ngoài nước mà chủ 
trương cho đúng". 

'Chọn giải pháp thương lượng với Pháp, Đẳng ta nhằm 
mục đích: buộc quân Tưởng rút ngay về nước, tránh tình 
trạng một lúc phải đối đầu với nhiều kế thù, bảo toàn thực 
lực, tranh thủ thời gian hoà hoãn để chuẩn bị cho một 
cuộc chiến đấu mới, tiến lên giành thắng lợi. Lập trường 
của ta trong cuộc đàm phán với Pháp được Ban Thường vụ 
Trung ương xác định là: độc lập nhưng liên mình với 
Pháp. Pháp phải thừa nhận quyển dân tộc tự quyết của 
ta: chính phủ, quân đội, nghị viện, tài chính, ngoại giao và 
sự thống nhất quốc gia của ta. Đảng ta đã nhấn mạnh, 
trong khi mở cuộc đàm phán ta phải "không những không 
ngừng một phút công uiệc sửa soạn, sẵn sàng kháng 
chiến bất cứ lúc nào oà ở đâu, mà còn phải hết sức xúc tiến 
việc sửa soạn ấy và nhất định không để cho việc đàm phán với 
Pháp làm nhụt tĩnh thần quyết chiến của dân tộc ta". 

Thực hiện chủ trương đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay 
mặt Chính phủ ta ký với đại diện Chính phủ Pháp bản 
Hiệp định sơ bộ 6-3-1946. Hiệp định quy định: Chính phủ 
Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do có nghị 
viện, chính phủ, quân đội và tài chính riêng nằm trong 
liên bang Đông Dương và trong Khối liên hiệp Pháp. Việc 
thống nhất ba kỳ của nước ta do nhân dân ta quyết định.. 
Việt Nam đồng ý cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay 


163 


thế quân Tưởng, sau õ năm phải rút hết về nước; hai bên 
đình chỉ xung đột ở miền Nam và mở cuộc đàm phán để đi 
đến ký hiệp định chính thức. 

Sau khi ký Hiệp định sơ bộ, Ban Thường vụ Trung 
ương Đẳng ra Chỉ thị Hoà để tiến (ngày 9-3-1946), nêu rõ 
ý nghĩa quan trọng của việc ký hiệp định với Pháp nhằm 
thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, ngăn ngừa các 
khuynh hướng sai lầm "tả" và hữu có thể xảy ra trong 
đẳng viên, cán bộ và nhân dân làm ảnh hưởng đến việc 
chấp hành chủ trương của Đảng, đồng thời nhấn mạnh 
đến việc phải cảnh giác đề phòng, tỉnh táo chuẩn bị sẵn 
sàng chiến đấu nếu Pháp bội ước. 

Sự thật sau khi đã ký Hiệp định sơ bộ, thực dân Pháp 
cố tìm cách trì hoãn cuộc đàm phán giữa Việt Nam và 
Pháp để đi đến ký Hiệp định chính thức và sớm vi phạm 
Hiệp định. Đẳng đã lãnh đạo Chính phủ đấu tranh buộc 
Pháp phải mở cuộc đàm phán chính thức với ta ở Pháp. 

Để chuẩn bị cho cuộc đàm phán đó, ngày 19-4-1946, 
một cuộc hội nghị trù bị ở Đà Lạt, song do Pháp thiếu 
thiện chí nên hội nghị không đạt được sự thoả thuận nào. 

Với thiện chí và sự kiên trì đấu tranh của Chính phủ 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, cuộc hội nghị chính thức 
giữa ta và Pháp đã họp ở Phôngtennơblô từ ngày 6-7-1946 
đến ngày 10-9-1946. Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là 
thượng khách theo lời mời của Chính phủ Pháp cũng đã 
đến Pari thăm Pháp trong thời gian này. Cuộc đàm phán 
chính thức ở Phôngtennơblê cũng không thành do phía 
Pháp cố bám giữ lập trường thực đân và trong khi đang 
đàm phán đã ráo riết thực hiện âm mưu mở rộng lấn 
chiếm trên đất. nước ta. 


164 


Trong thời gian ở Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp 
xúc với các đảng phái chính trị, các tổ chức quần chúng ở 
Pháp và đại điện nhiều tổ chức quốc tế. Người đã nói rõ 
lập trưởng hòa bình hữu nghị và nguyện vọng thiết tha 
độc lập tự do của nhân dân và Chính phủ Việt Nam. Để tỏ 
rõ thiện chí và giành thêm thời gian hòa bình, trước khi 
rời nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký với Chính phủ 
Pháp bản Tạm ước (ngày 14-9-1946), thoả thuận một số 
điều về quan hệ kinh tế, văn hóa giữa hai nước, đình chỉ xung 
đột ở miền Nam và sẽ tiếp tục đàm phán vào tháng 1-1947. 

Thiện chí và những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và phái đoàn đàm phán của Chính phủ ta tuy không 
đạt mục đích ký hiệp định chính thức, nhưng đã làm cho 
nhân dân Pháp hiểu và ủng hộ ta, làm cho dư luận quốc tế 
chú ý đến Việt Nam và hiểu nguyện vọng tha thiết hòa 
bình của dân tộc Việt Nam. Cũng nhờ đó, chúng ta đã duy 
trì một khoảng thời gian hòa bình hiếm có để tiếp tục xây 
dựng và phát triển lực lượng về mọi mặt. 

Theo quy định của Hiệp ước Hoa - Pháp, quân đội 
Tưởng Giới Thạch phải rút khỏi miền Bắc Đông Dương 
ngày 31-3-1946. Trên thực tế, ta phải đấu tranh kiên 
quyết; đến cuối tháng 9-1946 chúng mới rút hết. Bọn Việt 
quốc, Việt cách hoặc tan rã hoặc bỏ chạy ra nước ngoài. 
Việc đưa ra ánh sáng vụ Ôn Như Hầu và làm thất bại âm 
mưu đảo chính của bọn phản cách mạng tay sai của Pháp 
tháng 7-1946 đánh dấu sự phá sản của chúng. 

Tranh thủ thời gian hoà hoãn, Đẳng lãnh đạo nhân dân 
ta tích cực đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống, tích trữ 
lương thực, phát triển lực lượng vũ trang, xây dựng các 


165 


chiến khu, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, chính 
quyền nhân dân được củng cố vững chắc hơn, Hiến pháp 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được Quốc hội thông 
qua; tích cực tuyên truyền trong nước và quốc tế về cuộc 
đấu tranh chính nghĩa của dân tộc ta. Qua lãnh đạo đấu 
tranh và xây dựng, Đảng đã lớn mạnh cả về số lượng và 
chất lượng. Từ 5.000 đảng viên khi Đảng lãnh đạo Cách 
mạng Tháng Tám, đến tháng 12-1946, Đảng ta có trên 
20.000 đảng viên. Nội bộ của Đảng được củng cố, thống 
nhất, đội ngũ cán bộ của Đảng được đào tạo và phát triển. 
Cuộc kháng chiến của quân và dân ta ở miền Nam có điều 
kiện phát triển thuận lợi hơn. 

Đánh giá về chủ trương đàm phán, nhân nhượng của 
Đảng và Nhà nước ta lúc bấy giờ, trong Báo cáo chính trị 
tại Đại hội lần thứ hai của Đảng tháng 2-1951, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh viết: "Việc này cũng làm cho nhiều người thắc 
mắc và cho đó là chính sách quá k#u. Nhưng các đồng chí 
và đồng bào Nam thì lại cho là đúng. Mà đúng thật. Vì 
đồng bào và đồng chí ở Nam đã khéo lợi dụng địp đó để 
xây dựng và phát triển lực lượng của mình... 

Chúng ta cần hòa bình để xây dựng nước nhà, cho nên 
chúng ta đã ép lòng mà nhân nhượng để giữ hòa bình. Dù 

ˆ thực dân Pháp đã bội ước, đã gây chiến tranh, nhưng gần 
một năm tạm hòa bình đã cho chúng ta thời giờ để xây 
dựng lực lượng căn bản. 

Khi Pháp đã cố ý gây chiến tranh, chúng ta không thể 
nhịn nữa thì cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu"". 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, 2002, t.6, tr. 162. 


166 


Đối với việc củng cố và phát triển lực lượng, quân và 
dân ta đã tích cực sẵn sàng về quân sự và chính trị để đối 
phó với những bất trắc có thể xảy ra, vì bản chất của thực 
dân Pháp không thể thay đổi. Phân tích âm mưu và hành 
động vi phạm các Hiệp định đã được ký kết của thực dân 
Pháp, Đảng đã thấy rõ: "Nhất định không sớm thì muộn 
Pháp sẽ đánh mình và mình cũng nhất định phải đánh 
Pháp". Đầu tháng 11-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 
ra những công việc khẩn cấp bấy giờ để chỉ đạo toàn Đảng, 
toàn dân ta gấp rút thực hiện, nhằm đối phó với cuộc 
chiến tranh "chớp nhoáng" của thực dân Pháp. 

Lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chính quyền nhân 
dân, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc (từ tháng 9-1945 đến 
tháng 12-1946), Đảng ta đã đưa đất nước vượt qua những 
thử thách hiểm nghèo, củng cố và phát huy thành quả 
Cách mạng Tháng Tám, chuẩn bị thực lực cho cuộc kháng 
chiến chống Pháp. 

Thực tiễn lịch sử của thời kỳ này đã đem lại cho Đẳng 
ta nhiều kinh nghiệm quý báu: về phát huy sức mạnh 
đoàn kết dân tộc; về lợi dụng triệt để mâu thuẫn trong nội 
bộ kẻ thù, chĩa mũi nhọn vào kẻ thù chính, về sự nhân 
nhượng có nguyên tắc; về tận dụng khả năng hoà hoãn để 
xây đựng lực lượng, củng cố chính quyền nhân dân, sẵn 
sàng ứng phó với khả năng chiến tranh lan ra cả nước. 


II- LÃNH ĐẠO TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 
(1946 - 1950) 
1. Phát động toàn quốc kháng chiến và đường lối 
kháng chiến của Đảng 


Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 


167 


đã tô rõ thiện chí, cố gắng làm những việc có thể để đẩy 
lòi chiến tranh, nhưng với đã tâm cướp nước ta một lần 
nữa, thực dân Pháp thi hành chính sách việc đã rồi, tăng 
cường khiêu khích và lấn chiếm. Ngày 20-11-1946, quân 
Pháp mở cuộc tấn công chiếm đóng thành phố Hải Phòng, 
thị xã Lạng Sơn và đổ bộ lên Đà Nẵng. Ngày 16-12-1946, 
những tên trùm thực dân Pháp ở Đông Dương đã họp tại 
Hải Phòng bàn triển khai kế hoạch đánh chiếm Hà Nội và 
khu vực Bắc vĩ tuyến 16. Ngày 17 và 18-19-1946 tại Hà 
Nội, quân Pháp tàn sắt thảm khốc đồng bào ta ở các phố 
Yên Ninh, Hàng Bún. Chúng ngang ngược đòi tước vũ khí 
của tự vệ Hà Nội, đòi kiểm soát an ninh trật tự ở Thủ đô. 
Hành động của thực dân Pháp đã đặt Đảng và Chính phủ 
ta trước một tình thế không thể nhân nhượng thêm với 
chúng được nữa, vì tiếp tục nhân nhượng sẽ dẫn đến họa 
mất nước, nhân dân sẽ trở lại cuộc đời nô lệ. 

Lịch sử đã đặt dân tộc ta trước một sự lựa chọn mới. 

Thực tế cho thấy khả năng hoà hoãn không còn. Địch đã 
công khai tuyên bố chúng sẽ hành động sáng ngày 20 - 12 
nếu Chính phú ta khước từ những điểm nêu trong tối hậu 
thư của chúng. Trong thời điểm lịch sử đó, Trung ương 
Đảng đã kịp thời hạ quyết tâm phát động toàn dân kháng 
chiến và chủ động mở cuộc tổng giao chiến lịch sử trƯỚC 
khi thực dân Pháp thực hiện màn kịch đảo chính quân sự 
ở Hà Nội vào ngày 20-12-1946 như chúng đã nêu lên trong 
tối hậu thư gửi cho Chính phủ ta trong những ngày 18, 18. 
Mệnh lệnh đã được phát ủi. Vào lúc 20 giờ ngày 
19-19-1946, tất cả các chiến trường trong cả nước đồng 
loạt nổ súng. 


168 


Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. 

Nhân dân cả nước đã đứng lên theo lời kêu gọi của Hồ 
Chủ tịch: 

“Hũi đồng bào toàn quốc! 

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. 
Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Phúp càng 
lấn tới, uì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! 

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ..... 

Chúng ta phải đứng lên! 

_ Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, Iữàš trẻ, 
không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt 
Nam thì phải đứng lên đúnh thực dân Pháp để cứu Tổ 
quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không 
có gươm thì dùng cuốc, xuống, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức 
chống thực dân Pháp cứu nước. ... 

Giờ cứu nước đã đến. Tu phải hy sinh đến giọt máu cuốt 
cùng, để giữ gìn đất nước. 

Dù phối gian lao kháng chiến, nhưng uới một lòng biên 
quyết hy sinh, thắng lợi nhất định uê dân tộc ta"! 

Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiếng gọi của 
non sông đất nước, là lời hịch cứu quốc, khơi dậy mạnh mẽ 
lòng tự hào đân tộc, truyền thống anh hùng bất khuất, 
kiên cường của nhân dân ta; làm cho cả nước sục sôi đứng 
lên chiến đấu với ý chí "quyết tử cho Tổ quốc tiện sành”, 
vì độc lập tự do thiêng liêng của Tổ quốc. 


1. Hồ Chí Minh: Tbàn tập, Sđở, 2002, t.4, tr. 480. 


169 


Ngay trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến, Ban 
Thường vụ Trung ương Đẳng ra bản Chỉ thị Toàn dân 
kháng chiến đã nêu rõ: Mục đích của kháng chiến là 
"đánh phản động thực dân Pháp xâm lược; giành thống 
nhất oà độc lập"; "tính chất: Trường kỳ kháng chiến, toàn 
điện kháng chiến"; các chính sách của cuộc kháng chiến là 
đoàn kết toàn dân, xây dựng thực lực về mọi mặt, đoàn 
kết quốc tế (cả với nhân dân Pháp) để chống bọn thực dân 
Pháp phần động. Bản Chỉ thị còn dự đoán về các giai đoạn 
phát triển của cuộc kháng chiến, về chương trình kháng 
chiến, về cơ quan lãnh đạo kháng chiến, về tuyên truyền 
trong kháng chiến .. 


Từ tháng 3 - 1947, qua thực tiễn những ngày đầu của 
cuộc chiến đấu, Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng đã 
viết một loạt bài đăng trên báo Sự thật để làm sáng tỏ 
thêm đường lối kháng chiến của Đảng. Những bài viết này 
được xuất bản thành tác phẩm "Kháng chiến nhất định 
thắng lợi". 

Tác phẩm của Trường Chinh đã xác định rõ: 

Mục tiêu của cuộc kháng chiến: Dân tộc ta kháng chiến 
đánh bọn thực dân phản động Pháp xâm lược nhằm giành 
độc lập và thống nhất. 

Tính chất của cuộc kháng chiến: Kế tục sự nghiệp Cách 
mạng Tháng Tám, cuộc kháng chiến này hoàn thành 
nhiệm vụ giải phóng dân tộc, mở rộng và củng cố chế độ 
cộng hoà dân chủ Việt Nam phát triển trên nền tảng dân 
chủ mới. Cho nên cuộc kháng chiến của ta có tính chất 
dân tộc giải phóng uà dân chủ mới. 

Về mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, 


170 


Trường Chinh khẳng định "... Cuộc kháng chiến này chỉ 
hoàn thành nhiệm vụ giải phóng đất nước, củng cố và mở 
rộng chế độ cộng hoà dân chủ. Nó không tịch thu ruộng 
đất của địa chủ phong kiến chia cho đân cày, chỉ tịch thu 
ruộng đất và các hạng tài sản khác của Việt gian phản 
quốc để bổ sung ngân quỹ kháng chiến hay ủng hộ gia 
đình các chiến sỹ hy sinh"!. 

Cuộc kháng chiến của chúng ta là một cuộc chiến tranh 
nhân dân, toàn dân, toàn điện, lâu dài, dựa vào sức mình 
là chính. 

Chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc là nội dung 
cơ bản của đường lối quân sự của Đảng. Đoàn kết toàn 
dân, thực hiện quân, chính, dân nhất trí, động viên nhân 
lực, vật lực, tài lực của cả nước cho chiến đấu và để chiến 
thắng. 

Chiến tranh là một cuộc đọ sức ¿oèn điện giữa hai bên 
tham chiến, đồng thời để phát huy mặt mạnh của cuộc 
chiến đấu chính nghĩa của dân tộc ta, nên chúng ta phải 
đánh địch trên tất cả các mặt: quân sự, chính trị, kinh tế, 
văn hóa, trong đó quân sự là mặt trận hàng đầu, nhằm 
tiêu điệt lực lượng của địch trên đất nước ta, đè bẹp ý chí 
xâm lược của chúng, lấy lại toàn bộ đất nước. 

Đo tương quan lực lượng giữa ta và địch chỉ phối, 
phương châm chiến lược của ta là đánh iâu đời. Đó là một 
quá trình vừa đánh vừa xây dựng và phát triển lực lượng 
của ta, từng bước làm thay đổi so sánh lực lượng có lợi cho 


1. Trường Chinh: Kháng chiến nhất định thống lợi, Nxb. Sự Thật, Hà 
Nội, 1947, tr. 30 - 31. 


171 


ta, đánh bại từng âm mưu và kế hoạch quân sự của địch, 
tiến lên giành thấng lợi hoàn toàn. Đồng chí Trường 
Chinh dự đoán về đại thể cuộc kháng chiến sẽ phát triển 
qua ba giai đoạn: phòng ngự, cầm cự và tổng phản công; 
ba giai đoạn đó có quan hệ chặt chẽ, kế tiếp và đan xen với 
nhau trong kháng chiến. 

Để đánh lâu dài, ta phải đực uào sức mình là chính, 
không ngừng phát huy sức mạnh của cả dân tộc đấu tranh 
vì độc lập tự do, đồng thời hết sức tranh thủ sự ủng hộ, 
giúp đỡ quốc tế để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Đánh 
lâu đài, dựa vào sức mình là chính là "thầy chiến lược", là 
"bí quyết của sự thắng lợi” của ta. 

Tác phẩm Kháng chiến nhất định thống lợi đã vạch ra 
một phương châm "ở chiến” (quyết chiến) với thực dân 
phản động Pháp để giành độc lập, thống nhất thực sự cho 
đất nước. 

Kháng chiến nhất định thống lợi là niềm tin, là động 
lực và sức mạnh kháng chiến của toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân ta. 

Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị của Ban 
Thường vụ Trung ương Đảng và tác phẩm của Trường Chinh 
là Cương lĩnh kháng chiến của Đảng ta, dẫn dất và tổ 
chức nhân dân ta đấu tranh giành thắng lợi trong cuộc 
kháng chiến lâu dài, gian khổ anh dũng và nhất định 
thắng lợi. 


2. Tiến hành kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu ˆ 
dài, dựa vào sức mình là chính 
Từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến, với tỉnh thần 


172 


chiến đấu dũng cảm, mưu trí, quân và dân ta ở Nam Bộ 
và Nam Trung Bộ với sự chi viện của cả nước đã chiến đấu 
ngoan cường chống lại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh 
của thực dân Pháp. 

Mỏ đầu cuộc tổng giao chiến lịch sử đêm 19-12-1946 là 
cuộc chiến đấu của quân và dân Thủ đô Hà Nội. Với 60 
ngày đêm chiến đấu đũng cảm, quân và dân ta đã tiêu 
diệt 2.000 tên địch; giam chân địch trong thành phố vượt 
_ xa dự kiến của lãnh đạo; tổ chức cho hàng vạn đồng bào 
tân cư; di chuyển nhiều máy móc, nguyên liệu ra vùng tự 
do. Trong khói lửa chiến đấu, Trung đoàn Thủ đô được 
thành lập (ngày 7-1-1947). Cùng với quân dân Thủ đô, 
quân dân các thành phố, thị xã khác trong cả nước chiến 
đấu ngoan cường, giam chân địch từ 1 - 3 tháng. Khi địch 
tiến công mở rộng vùng chiếm đóng, quân và dân ta chặn 
đánh địch khắp nơi tiêu hao bình lực địch, ngăn chặn bước 
tiến của chúng, gìn giữ và phát triển lực lượng của ta. 

Đất nước kịp thời chuyển sang thời chiến và bước đầu 
triển khai thế trận chiến tranh nhân dân. Các cơ quan 
Đảng, Chính phủ, Mặt trận... chuyển lên căn cứ địa Việt 
Bắc. Các cơ quan đân, chính, đẳng địa phương cũng về 
đóng nơi tạm thời an toàn. Hàng vạn đồng bào tản cư, 
vượt qua mợi khó khăn, hoà nhập với nhân dân các địa 
phương. 

Lực lượng vũ trang được chăm lo xây dựng. Bộ đội chủ 
lực phát triển nhanh, đưa quân số lên tới 120.000 chiến 
sĩ (vào mùa hè năm 1947). Công tác đào tạo cán bộ quân 
sự được đẩy mạnh, bước đầu đáp ứng với yêu cầu thực tế 
của chiến trường. Lực lượng dân quân tự vệ lên tới 1 triệu 


173 


- người. Công tác Đảng trong quân đội được tăng cường một. 
bước. 

Để tăng cường lực lượng lãnh đạo của Đảng, Ban Chấp 
hành Trung ương chủ trương mở đợt phát triển đẳng viên 
"Lớp tháng Tám". Hàng nghìn công nhân, nông đân, trí 
thức cách mạng và chiến sĩ lực lượng vũ trang ưu tú đã gia 
nhập Đảng. Cuối năm 1947, tổng số đẳng viên có trên 
70.000 người. 

Đảng quan tâm lãnh đạo công tác đối ngoại, tranh thú 
sự đồng tình của nhân dân thế giới đối với cuộc kháng 
chiến; đặt cơ quan đại điện ở Thái Lan, Miến Điện và cử 
đoàn đại biểu đi dự các hội nghị quốc tế. 

Sau khi mở rộng chiếm đóng một số thành phố, thị xã 
và một số vùng nông thôn, thực dân Pháp thực hiện kế 
hoạch củng cố chiếm đóng, lập chính phủ bù nhìn và 
chuẩn bị kế hoạch mở rộng tiến công đại quy mô vàø vùng 
hậu phương, căn cứ địa chính của chúng ta, hòng nhanh 
chóng kết thúc chiến tranh. 

Ngày 10-9-1947, Bôlaéc (Bollaert), Cao uỷ Pháp tuyên 
bố không công nhận Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà do Hồ Chí Minh đứng đầu. 

Ngày 15-9-1947, Trung ương Đảng ra chỉ thị nêu rõ 
nhiệm vụ của nhân dân ta phải chống âm mưu dùng người 
Việt trị người Việt của thực dân Pháp và chuẩn bị chống 
lại cuộc tấn công lớn của địch. 

Ngày 7-10-1947, thực dân Pháp huy động 12.000 quân 
tỉnh nhuệ chia làm nhiều mũi tiến công lên Việt Bắc hòng 
tiêu diệt cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến, tiêu diệt 
quân chủ lực, phá hoại kho tàng, xưởng máy, bao vây, 


174 


khoá chặt biên giới, cố giành một thắng lợi quân sự để tập 
hợp lực lượng phản động thành lập chính phủ bù nhìn tay 
sai, hy vọng kết thúc chiến tranh. 

Ngày 15-10-1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra 
Chỉ thị phải "Phá tan cuộc tấn công mùa Đông của giặc 
Pháp", trong đó nêu rõ nhiệm vụ trước mắt của quân và 
dân ta phải làm cho địch thiệt hại nặng nề, giữ vững chính 
quyền dân chủ, phá võ bất cứ chính quyển bù nhìn nào do. 
địch lập nên, về quân sự phải đánh mạnh trên khắp các 
chiến trường... Trong tái chiến phải biết giữ gìn chủ lực của 
ta và phải nhằm vào chỗ yếu của địch mà đánh... 

Thực hiện chỉ thị của Đảng và căn cứ vào thực tế chiến 
trường, với lối đánh mưu trí linh hoạt, chúng ta đã căng 
địch ra trên một không gian rộng, chỉa cắt các mũi tiến 
công của chúng, lợi dụng địa hình hiểm trở phục kích, 
đánh chặn tiêu hao, tiêu diệt quân địch. Phối hợp với cuộc 
chiến đấu của quân và dân Việt Bắc, chiến tranh du kích, 
phá tề, trừ gian được đẩy mạnh ở vùng sau lưng địch trên 
phạm vi cã nước. 


Trải qua 7ð này đêm chiến đấu (ngày 7-10 đến ngày 21- 
12-1947), quân và dân ta ở Việt Bắc đã loại khỏi vòng 
chiến đấu 7.000 tên địch, phá huỷ hàng trăm xe, đánh 
chìm 16 ca nô, tàu chiến và thu được nhiều vũ khí và 
phương tiện chiến tranh của chúng. Cơ quan lãnh đạo 
kháng chiến được bảo vệ an toàn. Căn cứ địa Việt Bắc trải 
qua thử thách đã đứng vững. Bộ đội chủ lực, dân quân, du 
kích được tôi luyện và trưởng thành. Đảng ta có thêm kinh 
nghiệm chỉ đạo chiến tranh. Nhân dân ta càng thêm tin 
tưởng ở thắng lợi của cuộc kháng chiến. 


175 


Thắng lợi của cuộc phản công lớn ở Việt Bắc là thắng 
lợi có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong những năm đầu 
toàn quốc kháng chiến, làm phá sản chiến lược "đứnh 
nhanh, thắng nhanh" của thực dân Pháp, mở ra giai đoạn 
mới của cuộc kháng chiến chống Pháp. 

Sau chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947, tình hình 
quốc tế có những chuyển biến lớn ảnh hưởng đến cuộc 
kháng chiến của nhân dân ta. Liên Xô và các nước dân 
chủ nhân dân Á - Âu giành nhiều thắng lợi trong việc xây 
dựng đất nước. Phong trào giải phóng dân tộc Phật } triển 
mạnh ở châu Á, châu Phi và Trung Cận Đông. Đế quốc Mỹ 
thực hiện kế hoạch Mácsan với âm mưu vừa vực dậy, vừa 
khống chế các nước Tây Âu. Tại Pháp, cuộc khủng hoảng 
chính trị kéo đài; thất bại bước đầu trong chiến tranh ở 
Đông Dương làm cho Pháp thêm khó khăn. Phong trào 
phản chiến của nhân dân Pháp phát triển. 

Bị thất bại trong chiến lược "đánh nhanh, thống nhanh” 
thực dân Pháp buộc phải chuyển hướng sang "đánh lâu 
dài” với âm mưu "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng 
người Việt trị người Việt”. Chúng ráo riết bình định vùng 
tạm chiếm, đẩy mạnh xây dựng chính phủ bù nhìn, mở 
rộng ngụy quân (năm 1948 có 8 vạn ngụy binh, chiếm gần 
50% tổng số quân địch). 

Nhận định đúng đắn tình hình sau chiến thắng Việt 
Bắc, Hội nghị Ban Chấp hành Trung tiơng mở rộng (tháng 
1-1948) đã để ra nhiệm vụ và các biện pháp về quân sự, 
chính trị, kinh tế, văn hóa nhằm thúc đẩy kháng chiến 
tiến lên giai đoạn mới. Đảng chú trọng đẩy mạnh chiến 
tranh du kích, coi "Dư bích chiến là chính, uận động chiến 


176 


là phụ trợ”; cùng cố khối đoàn kết toàn dân, chống âm 
mưu "đừng người Việt trị người Việt"; phát triển sân xuất, 
cải thiện đời sống nhân dân, tịch thu ruộng đất của bọn 
phản quốc cấp cho dân nghèo, thực hiện giảm tô, chia lại 
công điền; phát triển văn hóa, giáo dục; tăng cường công 
tác xây dựng Đảng. Tháng 1-1949, Hội nghị cán bộ Trung 
ương chủ trương fích cực câm cự, chuẩn bị chuyển sung 
tổng phủn công. 

Để thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi những nhiệm 
vụ trên, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 
27-3-1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị phát 
động phong trào £h¡ đua ái quốc. Hướng thi đua chủ yếu là 
tăng gia sản xuất và luyện quân lập công. 

Thực hiện chủ trương của Đảng, hàng nghìn cán bộ, 
hàng trăm đại đội độc lập và đội xung phong công tác, đội 
vũ trang tuyên truyền đã được tăng cường vào vùng tạm 
bị chiếm. Phong trào chống thuế, chống bắt phu, bắt lính, 
trừ gian... nổi dậy đồng loạt ở nhiều nơi vùng sau lưng 
địch phát triển thành phong trào ¿ổng phá tế rầm tộ. 
Chính quyền bù nhìn bị tan vỡ từng mảng. Chính quyền 
cách mạng được lập lại ở nhiều nơi với những hình thức 
thích hợp. 

Phong trào nổi dậy của quần chúng kết hợp chặt chế 
với các cuộc tiến công quân sự của dân quân, du kích và bộ 
đội chủ lực. Nhiều làng chiến đấu được thành lập và 
đương đầu có hiệu quả với các cuộc càn phá ác liệt của 
địch (Cự Nẵẫm, Cảnh Dương, Xuân Bồ, Vật Lại, Chi Lăng, 
Điện Tiến...). Các tiểu đoàn tập trung tập dượt đánh chính 
quy, giành chiến thắng ở một số nơi (như Bắc Cạn, Lạng 
Sơn, Trà Vinh, sông Lô...). 


12 - LSĐCSVN 177 


Để tăng cường xây dựng bộ đội chủ lực, tháng 11-1949, 
Chủ tịch Hề Chí Minh ra sắc lệnh về nghĩa vụ quân sự. 
Hàng vạn thanh niên náo nức tòng quân, đưa quân. số >iên 
23 vạn. Đầu năm 1950, hai đại đoàn chủ lực và nhiều 
trung đoàn chủ lực của Bộ Tổng Tư lệnh và của các quân 
khu ra đời. Dân quân tự vệ phát triển lến tới.ba triệu người. 


Đảng và Chính phủ quan tâm chăm lo bồi dưỡng sức 
dân. Một nhiệm vụ quan trọng là thực hiện một bước 
chính sách ruộng đất, từng bước đem lại quyền lợi ruộng 
đất cho nông dân. Tư tưởng chỉ đạo của Đảng ta là "dùng 
phương pháp cải cách mò dân đần thu hẹp phạm ui bóc lột 
của địa chủ phong biến bản xứ lại (oí dụ giảm tô) đồng 
thời sửa đổi chế độ ruộng đất (trong phạm uì không có hại 
cho Mặt trận thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược)... 
Đó cũng là một cách ta thực hiện cách mạng thổ địa bằng 
một đường lối riêng biệt. Có cỏi cách ruộng đất, lần lần 
thủ tiêu những tàn tích bóc lột phong kiến mới mong củi 
thiện đời sống cho quân chúng nhôn dân đông đảo, làm 
cho số rất đông nhân dân càng ngày càng thiết tha ủng hộ 
chế độ cộng hoà dân chủ uà tích cực tham gia kháng chiến, 
chống thực dân Pháp uè bọn Việt gian”. Trên cơ sở đó, 
Đảng chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện các sắc 
lệnh, thông tư về tạm cấp ruộng đất. Tính đến cuối năm 
1949, chỉ tính từ Liên khu IV trở ra, hơn 113.000 ha ruộng 
đất của đế quốc, Việt gian, ruộng đất vắng chủ được tạm 
cấp cho nông dân. Các địa phương thực hiện giảm tô với 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, 2001, t.9, 
tr, 199. 


178 


mức ít nhất là 25%. Nhiều mặt hàng thiết yếu được Éự 
sẵn, tự tiêu và trao đổi với nhau giữa các vùng dân cư. 

Từ năm 1949, nhiều địa phương đã xúc tiến việc thống 
nhất Việt Minh và Liên Việt, chuẩn bị điều kiện để thống 
nhất Việt Minh — Liên Việt trên phạm vị toàn quốc. Các 
đoàn thể quần chúng phát triển mạnh. Đảng chú trọng 
nêu cao tỉnh thần lương giáo đoàn kết, giác ngộ giáo dân; 
vận động đồng bào miền núi, bà con người Hoa; vận động 
binh sĩ ngụy; tranh thủ tầng lớp trên và kiên quyết trừng 
trị bọn phản động đội lốt tôn giáo. Hướng về Tổ quốc, 
hướng về cuộc kháng chiến, các tổ chức kiều bào ở nước 
ngoài cũng hoạt động rất sôi nổi nhằm tuyên truyền vận 
động ủng hộ kháng chiến. 

Trên mặt trận uăn hóa: Hội nghị Văn hóa toàn quốc 
tháng 7-1948 đã xác định đường lối, nhiệm vụ công tác 
văn hóa trong kháng chiến. Trường Chinh, Tổng Bí thư 
của Đảng đã trình bày bản báo cáo "Chủ nghĩa Mắc và 
văn hóa Việt Nam", vạch rõ đường lối, phương châm xây 
dựng nền văn hóa dân chủ mới Việt Nam có tính chất dân 
tộc, khoa học và đại chúng. Nền văn hóa thực dân, nô dịch 
từng bước được xóa bổ; các tệ nạn xã hội giảm đi nhiều. 
Phong trào xoá nạn mù chữ phát triển mạnh. Chương 
.trình giáo dục phổ thông được cải tiến một bước. 

Cộng tác xây dựng Đảng được chú trọng. Hàng chục 
vạn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, nông 
đân, trí thức ưu tú qua thử thách được kết nạp vào 
Đảng. Qua cuộc vận động xây dựng "chỉ bộ tự động 
công tác", tổ chức cơ sở đảng được tôi luyện, trưởng 
thành và thực sự là hạt nhân lãnh đạo kháng chiến ở các 
địa phương. 


179 


Về đối ngoại, đầu năm 1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh đi 
thăm Trung Quốc, Liên Xô. Ngày 18-1-1950, Chính phủ 
Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, sau đó các chính phủ Liên 
Xô, các nước dân chủ nhân đân Đông Âu, Triều Tiên công 
nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Chính phú ta. Cuộc 
kháng chiến của nhân dân ta bắt đầu nhận được viện trợ 
và vật chất của Trung Quếc và Liên Xô. Một số cố vấn của 
Trung Quốc đã đến giúp đố Việt Nam. Nhân dân nhiều 
nước châu Á, châu Phi đã dành cho nhân dân ta cảm tình 
đặc biệt và sự ủng hộ tích cực. Phong trào phản chiến của 
nhân dân Pháp phát triển rầm rộ. Mối quan hệ truyền 
thống, liên minh chiến đấu của ba nước Đông Dương được 
tăng cường. Với sự giúp đỡ, phối hợp của quân và dân ta, 
các khu căn cứ kháng chiến ở Trung Lào, Hạ Lào được 
thành lập; Uỷ ban Dân tộc giải phóng Khơme ra đời. Thế 
liên minh chiến đấu ba nước Đông Dương càng thêm vững 
chắc. 

Những thắng lợi về mọi mặt của quân và dân ta đưa 
cuộc kháng chiến phát triển với thế và lực mới. Tháng 1- 
1950, Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của Đảng họp, đề ra 
chủ trương "gấp rút hoàn thành nhiệm uụ chuyển mạnh 
sang tổng phản công trong năm 1950” và quyết định tổng 
động viên theo khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để 
chiến thắng". Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đó, 
chúng ta đã phạm phải những khuyết điểm lệch lạc trong 
công tác xây dựng lực lượng quân sự, trong tác chiến, 
trong công tác tổng động viên. Sai lầm đó là do sự chỉ phối 
của khuynh hướng chủ quan duy ý chí, "tả" khuynh nóng 
vội của Hội nghị toàn quốc của Đảng về chủ trương hạ 


180 


quyết tâm chiến lược chuyển mạnh sang tổng phản công 
trong điều kiện chưa cho phép. Trung ương Đảng đã sớm 
phát hiện sai lầm đó và đã kịp thời uốn nắn, sữa chữa. 


Tháng 6-1950, Ban Thường vụ Trung ương Đẳng chủ 
trương mở Chiến dịch Biên giới. Lân đầu tiên, ta chủ động 

mở một chiến dịch tiến công quy mô lớn. Một lực lượng lớn 
bộ đội chủ lực được huy động. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra 
mặt trận để cùng Bộ Chỉ huy trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. 
Ngày 16-9-1950, chiến dịch bắt đầu mở màn bằng trận 
Đông Khê. Qua 29 ngày đêm chiến đấu ác liệt (từ ngày 16- 
9-1950 đến ngày 15-10-1950), ta đã điệt và bắt hơn 8.000 
tên địch, đa số là lính Âu — Phi, thu trên 3.000 tấn vũ khí 
và phương tiện chiến tranh, giải phóng hoàn toàn biên giới 
từ Cao Bằng đến Đình Lập. Phối hợp với Chiến dịch Biên 
giới, quân dân cả nước tăng cường chiến đấu trên khắp các 
mặt trận. Tính chung trong cả nước, ta đã tiêu diệt 
khoảng 12.000 tên địch, giải phóng một số thị xã, thị trấn 
và nhiều vùng đất đai rộng lón. 


Thắng lợi của Chiến dịch Biên giới đã giáng một đòn 
nặng nề vào ý chí xâm lược của địch. Ta đã đập tan tuyến - 
phòng thủ mạnh của địch, giải phóng hoàn toàn khu vực 
biên giới từ Cao Bằng đến Đình Lập, nối liền Việt Nam với 
các nước xã hội chủ nghĩa. Thắng lợi của Chiến dịch Biên 
giới đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về trình độ tác 
chiến và nghệ thuật chỉ đạo chiến địch của quân đội ta. 
Quân ta đã giành được quyền chủ động chiến lược trên 
chiến trường chính. Thắng lợi đó đã tạo ra một bước 
chuyển biến lớn đưa cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn 
mới. Quân đội ta đã nắm'quyền chủ động chiến lược trên 


181 


_ chiến trường Bắc Bộ, chủ động tiến công và phản công 
_ ngày càng lớn. 


HI- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II 
CỦA ĐẢNG, ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐÂY MẠNH 
CUỘC KHÁNG CHIẾN ĐẾN THẮNG LỢI 
(1951-19ã4) 


1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng 
(tháng 2 - 1951) 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng họp từ 
ngày 11 đến ngày 19-2-1951 tại xã Vinh Quang, huyện 
Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Về dự Đại hội có 158 đại 
biểu chính thức, thay mặt cho hơn 73 vạn đẳng viên!. Đây 
là Đại hội Đẳng được tổ chức lần đầu tiên ở trong nước 
trong điều kiện mới: Sự hình thành và lớn mạnh của các 
nước xã hội chủ nghĩa, nhất là sự ra đời của nước Cộng 
hoà nhân dân Trung Hoa, đã làm thay đổi căn bản tương 
quan lực lượng trên trường quốc tế có lợi cho hòa bình và 
cách mạng. Cuộc kháng chiến của nhân dân ba nước Đông 
Dương đã giành được những thắng lợi quan trọng. Lợi 
dụng tình thế khó khăn của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ 
can thiệp trực tiếp vào Đông Dương, vừa giúp đỡ Pháp, 
vừa tìm cơ hội để hất cẳng Pháp. Thực tiễn của cuộc 
kháng chiến đang đòi hỏi Đảng phải ra công khai để lãnh 
đạo kháng chiến. 

Theo sáng kiến của những người cộng sản Việt Nam 
được những người cộng sản Lào và Campuchia nhất trí 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2001, t.12, tr, 481. 


182 


tán thành, Đại hội quyết định: do nhu cầu kháng chiến, 
giai cấp công nhân và nhân dân mỗi nước Việt Nam, Lào, 
Campuchia cần có một đảrïg riêng. Ở Việt Nam, Đảng ra 
hoạt động công khai, lấỹ tên là Đảng Lao động Việt Nam. 

Sau diễn văn khai mạc của Tôn Đức Thắng, Đại hội đã 
nghiên cứu và thảo luận Bớo cđo chính trị của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Báo cáo Hoàn thành giải phóng dân tộc, - 
phát triển dân chủ nhân dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội! 
của Trường Chinh; 8áo cáo uê tổ chức uà Điều lệ Đảng của 
Lê Văn Lương... 

Báo cáo chính trị tổng kết phong trào cách mạng thế 
giới và cách mạng Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XX, dự 
báo những triển vọng tốt đẹp của nửa thế kỷ sau; rút ra 
bài học trong 21 năm hoạt động của Đảng. Báo cáo vạch rõ 
nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là ¿iêu diệt thực dân Pháp uà 
đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành thống nhất độc lập hoàn 
toàn, bảo uệ hòa bình thế giới. Để hoàn thành nhiệm vụ 
đó, Đăng phải đề ra những chính sách và biện pháp tích 
cực: tăng cường lực lượng vũ trang, củng cố các đoàn thể 
quần chúng, đẩy mạnh thi đua ái quốc, mở rộng khối đại 
đoàn kết dân tộc, tăng cường đoàn kết quốc tế; đẩy mạnh 
công tác xây dựng Đảng Lao động Việt Nam thành "một 
Đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng triệt 
để" để lãnh đạo đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. 

Báo cáo của đồng,chí Trường Chỉnh trình bày toàn bộ 
đường lối cách mạng Việt Nam. Đó là đường lối cách mạng 


1. Đây là bản Luận cương về Cách mạng Việt Nam, đã xuất bản thành 
sách lấy tên là Bàn về Cách mạng Việt Nam. 


183 


dân tộc - dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nội 
dung cơ bản của bản báo cáo được phản ánh trong Chính 
cương của Đảng Lao động Việt Nam được Đại hội thông qua. 

Nội dung cơ bản của Chính cương Đẳng Lao động Việt 
Nam: 

"Xã hội Việt Nam hiện nay gồm có ba tính chất: dân 
chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến". 
Các tính chất đó đang đấu tranh lẫn nhau. "Nhưng mâu 
thuẫn chủ yếu lúc này là mâu thuẫn giữa tính chất dân 
chủ nhân dân và tính chất thuộc địa". 

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta nhằm giải quyết 
mâu thuẫn giữa chế độ dân chủ nhân dân với các thế lực 
phản động. Thế lực phản động chính là chủ nghĩa đế quốc 
xâm lược. Những đi tích phong kiến cũng làm cho xã hội 
Việt Nam đình trệ. "Do đó, cách mạng Việt Nam có hai đối 
tượng. Đối tượng chính hiện nay là chủ nghĩa đế quốc xâm 
lược, cụ thể lúc này là đế quốc Pháp và bọn can thiệp Mỹ. 
Đối tượng phụ hiện nay là phong kiến, cụ thể lúc này là 
phong kiến phản động"3. 

"Nhiệm uụ cơ bản hiện nay của cách mạng Việt Nam là 
đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập uà thống 
nhất thật sự cho dân tộc; xóa bỏ những di tích phong kiến 
bà nửa phong biến, làm cho người cày có ruộng, phát triển 
chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội”... 
Ba nhiệm vụ đó khăng khít với nhau. Nhiệm vụ chính 
lúc này là hoàn thành giải phóng dân tộc. Lúc này phải 


_1,9, 3, 4. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đảng Toàn lập, Sẻdd, 
2001, t.12, tr. 433 - 434. 


184 


tập trung lực lượng vào cuộc kháng chiến để quyết thắng 
quân xâm lược... 

Động lực của cách mạng Việt Nam gồm có giai cấp công 
nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tư sản và tư sản 
dân tộc. Ngoài ra còn có những thân sĩ (địa chú) yêu nước 
và tiến bộ. Những giai cấp, tầng lớp và phần tử đó họp lại 
thành nhân dân mà nền tảng là công, nông và lao động trí 
thức. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng. 

Cách mạng Việt Nam là cách mạng đân tộc, dân chủ, 
nhân dân. Cách mạng Việt Nam do Đảng của giai cấp công 
nhân lãnh đạo, nhất định sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây 
là một quá trình lâu đài, và đại thể trải qua ba gia1 đoạn: 

- Giai đoạn thứ nhất, nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thành 
giải phóng dân tộc. 

- Giai đoạn thứ hai, nhiệm vụ chủ yếu là xóa bỏ những 
di tích phong kiến và nửa phong kiến, thực hiện triệt để 
người cày có ruộng, phát triển kỹ nghệ, hoàn chỉnh chế độ 
dân chủ nhân đân. 

- Giai đoạn thứ ba, nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng cơ sở 
cho chủ nghĩa xã hội, tiến lên thực hiện chủ nghĩa xã hội. 

Ba giai đoạn ấy không tách rời nhau mà mật thiết liên 
hệ xen lẫn với nhau. Nhưng mỗi giai đoạn cố nhiệm vụ 
trung tâm. 

Chính cương cũng nêu rõ 15 chính sách lớn của Đảng 
để đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi và đặt cơ sở kiến 
thiết quốc gia. 

Đại hội đã thông qua Điều lệ mới của Đảng. Điều lệ xác 
định rõ mục đích, tôn chỉ của Đảng và nhấn mạnh Đảng 
Lao động Việt Nam là đẳng của giai cấp công nhân uà của 


185 


nhân dân lao động Việt Nam. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - 
Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam và xây dựng 
h “Đăng theo nguyên tắc một đảng vô sản kiểu mới... Đây là 
Í một bước tiến mới trong công tác xây dựng Đảng. 


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 19 uỷ 
viên chính thức và 10 uỷ viên dự khuyết, Ban Chấp hành 
Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 7 uỷ viên chính 
thức, 1 uỷ viên dự khuyết và Ban Bí thư. Hê Chí Minh 
được bầu làm Chủ tịch Đăng, Trường Chỉnh được bầu lại 
làm Tổng Bí thư. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai đánh dấu sự 
trưởng thành của Đảng ta về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu 
cấp bách của thực tiễn để đưa cuộc kháng chiến đến thắng 
lợi hoàn toàn). 

2. Đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi 

Sau Đại hội, Đẳng ta đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh 
cuộc kháng chiến đến thắng lợi. Ban Chấp hành Trung 
ương (khoá II) đã tiếp tục giải quyết nhiều vấn đề do yêu 
cầu thực tiễn đặt ra trên tất cả các mặt. 

Hội nghị Trung ương lần thứ nhất (tháng 3-1951) tập 
trung giải quyết các nhiệm vụ kinh tế, tài chính để bổi 
dưỡng sức dân và bảo đảm cung cấp cho quân đội; thực 


1. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, ngày 28-6-1951, 
Đảng bộ Campuchia họp Đại hội, quyết định thành lập Đẳng Nhân dân 
Cách mạng Campuchia và bầu ra Ban Lãnh đạo của Đẳng do Sơn Ngọc 
Minh đứng đầu. Đảng bộ Lào đã tích cực chuẩn bị và đến ngày 22-3-1953 
mới họp Đại hội và quyết định lập Đảng Nhân dân Lào (sau đổi là Đảng 
Nhân dân Cách mạng Lào) do Cayxên Phônvihän làm Tổng Bí thư. 


186 


hiện phương châm tác chiến là tiêu điệt địch, phát triển 
lực lượng ba thứ quân; tăng cường công tác địch vận. 

Hội nghị Trung ương lần thứ hai (tháng 9-1951) đã ra 
Nghị quyết về Tình hình uà nhiệm uụ chung, uê công tác 
củng cố nội bộ, uê nhiệm oụ kính tế tài chính trước mắt. 
Hội nghị còn bàn về công tác vùng địch chiếm đóng. 

Hội nghị Trung ương lần thứ ba (tháng 4-1959) đã quyết 
định chỉnh Đảng, chỉnh quân cơi đó là nhiệm vụ trung 
tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng quân đội. 

Hội nghị Trung ương lần thứ tư (tháng 1-1953) đã kiểm 
điểm tình hình thực hiện chính sách ruộng đất, chủ 
trương thực hiện triệt để giảm tô, chuẩn bị tiến tới cải 
cách ruộng đất. 

Hội nghị Trung ương lần thứ năm (tháng 11-1953) 
quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và tiến 
hành cải cách ruộng đất trong kháng chiến. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ hai và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung 
ương, Đảng đã lãnh đạo toàn quân, toàn đân tăng cường 
đoàn kết, ra sức phát triển lực lượng về mọi mặt, củng cố 
hậu phương, phát triển cuộc đấu tranh trong vùng địch 
chiếm đóng và mở nhiều cuộc tiến công quân sự trên khắp 
các chiến trường. 

Đầu tháng 3-1951, Đại hội toàn quốc thống nhất Việt 
Minh và Liên Việt đã họp quyết định thống nhất hai tổ chức 
thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt). 
Khối đại đoàn kết toàn dân phát triển lên một bước mới. 

Lực lượng vũ trang đã trưởng thành về cả chính trị và 
tổ chức, đặc biệt là bộ đội chủ lực. Đến cuối năm 1952, lực 


lượng chủ lực đã có 6 đại đoàn bộ binh, 1 đại đoàn công 
binh - pháo binh. Cuộc vận động chỉnh quân về chính trị và 
quân sự vào mùa hè năm 1953 đã nâng cao nhận thức chính 
trị và trình độ kỹ thuật, chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ. 
Công tác hậu cần được tăng cường, lương thực, vũ khí, 
thuốc men được bổ sung, đường sá được xây dựng thêm... 

Phong trào đấu tranh Ở uùng sau lưng địch tiếp tục 
phát triển với nhiều hình thức phong phú; đấu tranh kinh 
tế và đấu tranh chính trị được kết hợp chặt chẽ với đấu 
tranh vũ trang, vừa tiến công dịch vừa chống địch càn 
quét. Các chiến dịch lớn của các đơn vị chủ lực đã động 
viên, cổ vũ mạnh mẽ tỉnh thần đấu tranh của nhân dân ta 
vùng sau lưng địch. 

Để bồi dưỡng sức dân, củng cố hậu phương kháng 
chiến, năm 1959, Đảng phát động cuộc vận động tăng gia 
sản xuất, thực hành tiết kiệm đạt kết quả tốt. Chỉ tính 
riêng từ Liên khu V trở ra, sản lượng lương thực năm 
1953 đạt 2,7 triệu tấn. Nhà nước đã ban hành một số sắc 
lệnh về thuế nông nghiệp, thuế công thương, xuất khẩu, 
nhập khẩu... Tháng 6-1951, Ngân hàng quốc gia được 
thành lập và sau đó mậu dịch quốc doanh ra đời. Thực 
hiện chính sách ruộng đất, từ năm 1949 đến 1953, nông 
dân đã được tạm cấp gần 180.000 ha ruộng đất của thực 
dân, địa chủ Việt gian, ruộng công, ruộng bỏ hoang, ruộng 
vắng chủ... Cuộc vận động quần chúng thực hiện triệt để 
giảm tô và tiếp theo là thực hiện cải cách ruộng đất. đã 
được thực hiện ở một số địa phương trong vùng tự do. Mặc 
đầu cải cách ruộng đất mới được làm thí điểm và đã bộc lộ 
những biểu hiện rập khuôn, khuyết điểm mang tính chất 


hạ 


188 


giáo điều, nhưng nó đã khơi đậy một luông sinh khi mỚi 
trong nhân đân lao động. Đông đảo nông dân hăng hái sản 
xuất, đóng góp vượt mức sức người, sức của cho cuộc 
kháng chiến. 
Về xây dựng Đảng, cuộc vận động chỉnh Đẳng trong hai 
năm 1952, 1953 giúp cho cán bộ, đảng viên quán triệt 
_ thêm đường lối cách mạng và quan điểm kháng chiến lâu 
dài, dựa vào sức mình là chính; khắc phục một bước 
những lệch lạc "tả" khuynh, hữu khuynh. Kết quả chỉnh 
Đảng phần nào có bị hạn chế đo có những thiếu sót trong 
quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện. 


Để cứu vãn tình thế sau thất b bại ở Chiến dịch Biên giới, 
bọn hiếu chiến Pháp phải dựa ` vào sự giúp đỡ của đế quốc 
Mỹ. Lợi dụng tình thế đó, đế quốc Mỹ can thiệp ngày càng 
sâu vào Đông Dương, vừa giúp Pháp, vừa tìm cơ hội để hất 
cắng Pháp. Chỉ riêng về ngân sách chiến tranh, viện trợ 
của Mỹ tăng dần từ 20% (năm 1950) lên B0% (1952) và 
80% (1954). Có thêm sự trợ giúp của Mỹ, bọn hiếu chiến 
Pháp tìm mọi cách tăng thêm quân số, xây dựng thêm 
nhiều binh đoàn cơ động mạnh, liên tục thay tổng tư lệnh 
quân đội viễn chỉnh ở Đông Dương, thực hiện nhiều kế 
hoạch phiêu lưu quân sự. 

Với thế chủ động trên chiến trường, quân ta liên tiếp 
mở các chiến dịch: chiến dịch Trung du (tháng 12-1950), 
chiến dịch đường 18 (tháng 3-1951), chiến dịch Hà - Nam - 
Ninh (tháng 5-1951)... Tháng 10-1951, quân Pháp mở cuộc 
hành binh đánh chiếm thị xã Hòa bình, hòng giành lại 
quyền chủ động trên chiến trường chính. Tận dụng cơ hội 
này, quân ta đã bao vây, tiến công chia cắt đồng thời đưa 


189 


một bộ phận bộ đội chủ lực tiến vào sau lưng địch ở đồng 
bằng và trung du Bác Bộ để tiêu diệt một bộ phận ginh lực 
địch, đẩy mạnh chiến tranh du kích, phá ngụy quyền, 
củng cố chính quyền nhân dân. Những đòn tiến công của 
bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và chiến tranh du kích 
đã phát triển lên một bước mới. Cuối tháng 2-1952, địch 
buộc phải rút chạy khỏi Hòa bình. Chiến dịch Hòa bình 
kết thúc thắng lợi. Ta đã tiêu điệt nhiều sinh lực địch, mỏ 
rộng vùng giải phóng, mở rộng khu căn cứ du kích liên 
hoàn từ Bắc Giang, Quảng Yên, Kiến Ân, Thái Bình đến 
Ninh Bình, Hà Nam, Hà Đông. Âm mưu giành lại thế chủ 
động của Pháp trên chiến trường chính bị thất bại hoàn 
toàn. 


Tháng 10-1952, thực biện Nghị quyết Bộ Chính trị, , 


quân ta mở Chiến dịch Tây Bắc. Sau ba tháng chiến đấu 
(từ ngày 4-10 đến ngày 30-12-1952) quân ta đã tiêu diệt 
được 6.000 tên địch, giải phóng đại bộ phận Tây Bắc, phá 
tan âm mưu lập "Xứ Thái tự trị" của giặc Pháp. ° 

Tháng 4-1953, quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với 
quân đội giải phóng Lào mổ Chiến dịch Thượng Lào, giải 
phóng Xiêng Khoảng, một phần tỉnh Sầm Nưa. Căn cứ 
kháng chiến Thượng Lào nối liền với vùng Tây Bắc Việt 
Nam, tạo thế uy hiếp mạnh đối với quân Pháp. 

Những thắng lợi to lớn và toàn diện của quân và dân ta 
từ sau Đại hội lần thứ hai của Đảng (tháng 2-1951) đã 
làm thay đổi lớn về lực và thế của ta, tạo điều kiện để 
quân và dân ta bước vào giai đoạn mới của cuộc kháng chiến. ' 

Để giành một thắng lợi quân sự làm cơ sở cho một giải 
pháp chính trị có "danh dự " cho Pháp, tướng Nava được 


190 


bổ nhiệm làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương. 
Nava vạch ra một kế hoạch quân sự dựa trên sự nỗ lực cao 
nhất của Chính phủ Pháp và sự viện trợ lớn nhất của Mỹ, 
với một đội quân cơ động mạnh nhất và phương tiện chiến 
tranh nhiều nhất. : 

Căn cứ vào sự phân tích tình hình và âm mưu của địch, 
chủ trương quân sự của Trung ương để ra trong Đông 
Xuân 1953-1954 là: 


- Ra sức tăng cường chiến tranh du kích trên toàn bộ 
chiến trường vùng sau lưng địch để phá âm mưu bình định, 
phá kế hoạch khuếch trương ngụy quân của địch, phân 
tán chủ lực của chúng và phá âm mưu chúng tập trung lực 
lượng ra Bắc Bộ. 

- Bộ đội chủ lực nắm vững phương châm "tích cực, chủ 
động, cơ động lình hoạt" tập trung tích cực nhằm tiêu diệt 
sinh lực địch và tranh thủ giải phóng đất đai ở những 
vùng chiến lược quan trọng mà địch tương đối yếu, đồng 
thời tranh thủ tiêu điệt địch trong vận động chiến ở những 
hướng địch đánh ra mà ta có điều kiện thuận lợi để diệt 
địch. _ 

Chủ trương quân sự của Trung ương Đảng được toàn 
Đảng, toàn quân và dân ta tích cực chuẩn bị và khẩn 
trương thực hiện kế hoạch tác chiến, quân đội nhân đân 
Việt Nam đã liên tiếp mở các cuộc tấn công trên các hướng 
chiến lược trên chiến trường Đông Dương; tiến công địch ở 
Tây Bắc, giải phóng Lai Châu, uy hiếp Điện Biên Phủ, 
tiến công địch ở Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt và nhiều 
vùng quan trọng ở Trung Lào, tiến công địch ở Hạ Lào về 
đông Campuchia, mổ rộng xuống tây - bắc Campuchia, 


191 


tiến công địch ở Tây Nguyên, giải phóng thị xã Kon Tum, 
uy hiếp Plâycu. Đến tháng 1-1954, để tiếp tục chuẩn bị, bố 
trí thế trận đánh Điện Biên Phủ theo phương châm "đánh 
chắc, tiến chắc", quân đội ta còn phối hợp với quân giải 
phóng Lào tiến công địch ở phòng tuyến sông Nậm Hữu, 
Thượng Lào, giải phóng Nậm Hu và toàn bộ tỉnh 
Phôngxalỳ. Phối hợp với các đòn tiến công của chủ lực ở 
trên, quân và dân ta ở các chiến trường đã đẩy mạnh tác 
chiến, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, mở rộng các căn cứ du 
kích. Kế hoạch quân sự Navã bước đầu bị phá sản, tạo 
điều kiện thuận lợi cho mặt trận Điện Biên Phủ, 

Giữa lúc quân đội ta bắt đầu tiến quân lên Tây Bắc, 
ngày 20-11-1953 Nava vội vàng cho thực hiện cuộc hành 
bình Hải Ly (Castor) cho quân nhảy dù xuống Điện Biên 
Phủ rỗi tiếp tục tăng quân, vũ khí để xây dựng ở Điện 
Biên Phủ một tập đoàn cứ điểm quy mô lớn. 

Hạ tuần tháng 12-1953, Bộ Chính trị quyết định chọn 
Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược trong Đông 
Xuân 1953-1954. Chiến dịch Điện Biên Phủ có ý nghĩa 
quần sự và chính trị quan trọng. Chiến dịch diễn ra từ 
ngày 15-3-1954 và kết thúc vào ngày 7-5-1954. 

Với chiến thắng Điện Biên Phủ, quân ta đã tiêu diệt và 
bắt sống 16.000 tên địch, trong đó có tướng Đờ Caxtori (De 
Castries) và toàn bộ tham mưu của tập đoàn cứ điểm bị 
diệt và bắt sống. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi lớn nhất của 
cuộc đọ sức toàn điện và quyết liệt của quân dân Việt Nam 
với quân đội xâm lược Pháp. Chiến công đó được ghỉ uào 
lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chỉ Lăng hay 


192 


một Đống Đa trong thế kỷ XX uàè đi uào lịch sử thế giới 
như một chiến công hiển hách, báo hiệu sự thắng lợi của 
nhân dân các dân tộc bị áp bức, sự sụp đổ của chủ nghĩa 
thực dân. 

Cùng với chủ trương mở cuộc tiến công chiến lược Đông 
Xuân 1953-1954, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết 
định mở cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại gao. 

Ngày 26-11-1953, trả lời phỏng vấn của phóng viên báo 
Expresses Thụy Điển về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hòa bình ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: 

"Cuộc chiến tranh ở Việt Nam là do Chính phú Pháp 
gây ra. Nhân dân Việt Nam phải cầm vũ khí anh dũng 
chiến đấu bảy, tám năm nay chống kẻ xâm lược chính để 
bảo vệ nền độc lập và quyền tự do được sống hòa bình. 
Hiện nay nếu thực dân Pháp tiếp tục cuộc chiến tranh 
xâm lược thì nhân dân Việt Nam quyết tâm tiếp tục cuộc 
chiến tranh ái quốc đến thắng lợi cuối cùng. Nhưng nếu 
Chính phủ Pháp đã rút được bài học trong cuộc chiến 
tranh mấy năm nay, muốn đi đến đình chiến ở Việt Nam 
bằng cách thương lượng và giải quyết vấn đề Việt Nam 
theo lối hòa bình thì nhân dân và Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà sẵn sàng tiếp ý muốn đó... 

Cơ sở của việc đình chiến ở Việt Nam là Chính phủ 
Pháp thật thà tôn trọng nền độc lập thật sự của nước Việt 
Nam"!. 

Chủ trương mở mặt trận ngoại giao của ta đưa ra giữa 
lúc thực dân Pháp đang thực hiện Kế hoạch Nava đã thúc 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđở, t.7, tr, 168. 


13 - LSĐCSVN 193 


đẩy nhân dân Pháp đấu tranh đòi Chính phủ Pháp phải 
thương lượng với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và 
gây tiếng vang trên thế giới. Song, chúng ta không ảo tưởng. 
Ngày 27-12-1953, Ban Bí thư ra thông tư nói rõ: Hồ 
Chủ tịch đã tuyên bố rõ "lập trường của nhân dân Việt 
Nam là kiên quyết kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. 
8ong nhân dân và Chính phủ ta cũng tán thành thương 
lượng nhằm mục đích giải quyết hòa bình vấn đề Việt 
Nam". "Muốn giải quyết vấn đề Việt Nam một cách hòa 
bình, chỉ có một cách là thực dân Pháp đình chỉ cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt Nam, thôi bắn giết nhân dân Việt 
Nam, tôn trọng nên độc lập thực sự của Việt Nam và hai 
bên trực tiếp nói chuyện với nhau... Đối với nhân dân Việt 
Nam, hòa bình không thể tách rời độc lập dân tộc". 
"Chúng ta tuyệt đối không nên có ảo tưởng rằng hòa bình 
sẽ đến một cách mau chóng và đễ dàng. Hòa bình cũng 
như độc lập phải đấu tranh gian khổ mới giành được"Ẻ. 
Ngày 8-5-1954, một ngày sau chiến thắng Điện Biên 
Phủ, Hội nghị quốc tế về chấm dứt chiến tranh Đông 
Dương khai mạc ở Giơnevơ (Thụy S0. Cuộc đấu tranh này 
không kém phần quyết liệt và phức tạp. Đoàn đại biểu của 
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã đấu tranh hết 
sức kiên quyết và khôn khéo. Ngày 21-7-1954, các văn bản 
của Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hòa bình ở Đông Dương được ký kết. Hiệp định Giơnevơ 
quy định: Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng 
các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất 


1, 2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđở, 2001, 
t.14, tr. 558, 554, 556. 


194 


và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, nhân đân 
Lào, nhân dân Campuchia; Pháp rút quân khỏi ba nước 
Đông Dương; vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời ở 
Việt Nam và đến tháng 7-1956, tổng tuyển cử tự do để 
thống nhất đất nước. 


Giải pháp ký kết Hiệp định Giơnevơ, lập lại hòa bình ở 
Đông Dương lúc bấy giờ, biểu hiện cụ thể Việt Nam là một 
nước nhỏ, lại phải đương đầu với các đế quốc xâm lược lớn 
trong bối cảnh các quan hệ quốc tế vô cùng phức tạp nên 
cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và tự do của nhân 
đân ta là lâu dài, gian khổ, quanh co để giành lấy thắng 
lợi từng bước là một vấn đề có tính quy luật. 


Ngày 22-7-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho 
đồng bào cả nước đã nêu rõ: "Đấu tranh để củng cố hòa 
bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ 
cũng là một cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ", 


I1V- Ý NGHĨA, NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ 
KINH NGHIỆM LỊCH SỬ 


Với ý chí "thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu 
mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, nhân dân ta 
dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chiến đấu kiên cưởng và 
chiến thắng ngày càng to lớn, tiêu biểu là chiến thắng lây 
lừng Điện Biên Phủ. Chúng ta đã bảo vệ được chính quyền 
cách mạng, đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế 

quốc Pháp được đế quốc Mỹ giúp sức ở mức độ cao, giải 
phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo điều kiện tiến lên hoàn 
thành cách mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđở, t7, tr. 322. 


195 


Nhân dân ta cùng với nhân dân Lào và Campuchia đã 
đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân ở ba nước 
Đông Dương. Thắng lợi của nhân dân Việt Nam đã mở 
đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, trước hết là hệ 
thống thuộc địa của Pháp, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải 
phóng đân tộc trên thế giới. 

Đánh giá về ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Lồn 
đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã 
đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là, một 
thống lợi uẻ uang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng 
là một thắng lợi uẻ uang của các lực lượng hòa bình, dân 
chủ 0à xã hội chủ nghĩa trên thế giới", 

Thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp kháng chiến chống 
thực dân Pháp của nhân dân ta là do cức nhân tố cơ bản 
sau đây: 

- Có sự lãnh đạo vững vàng của Đảng, đứng đầu là Chủ 
tịch Hồ Chí Minh với đường lối chiến tranh nhân dân, 
toàn dân, toàn diện, lâu đài và dựa vào sức mình là chính, 
có sức mạnh động viên và tổ chức toàn dân đánh giặc. 

- Có sự đoàn kết chiến đấu của toàn dân tập hợp trong 
mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi - Mặt trận Liên Việt - 
được xây dựng trên nền tảng khối liên minh công nông 
và trí thức vững chắc. 

- Có lực lượng vũ trang gồm ba thứ quân do Đảng ta 
trực tiếp lãnh đạo ngày càng vững mạnh, chiến đấu dũng 
cảm, mưu lược, tài trí là lực lượng quyết định tiêu diệt 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, 2002, t.7, tr. 392. 


196 


địch trên chiến trường, đè bẹp ý chí xâm lược của địch, 
giải phóng đất đai của Tổ quốc. 

- Có chính quyền dân chủ nhân dân, của dân, do dân và 
vì đân được giữ vững, củng cố và lớn mạnh, làm công cụ sắc 
bén tổ chức toàn đân kháng chiến và xây dựng chế độ mới. 

- Có sự liên minh chiến đấu keo sơn giữa ba dân tộc 
Việt Nam, Lào, Campuchia cùng chống một kẻ thù chung; 
có sự đồng tình, giúp đỡ của Trung Quốc, láên Xô, các 
nước xã hội chú nghĩa, của các dân tộc yêu chuộng hòa 
bình trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Pháp. 

Trải qua quá trình lãnh đạo kháng chiến, Đảng ta đã 
tích luỹ được nhiều binh nghiệm quý báu về lãnh đạo cách 
mạng và chiến tranh có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc: 

1. Xác định đúng và quán triệt đường lối kháng chiến 
toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính 
trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. 

2. Kết hợp chặt chẽ và đúng đắn nhiệm vụ tiếng đế 
quốc với nhiệm vụ chống phong kiến, trong đó chủ yếu là 
nhiệm vụ chống đế quốc. 

3. Vừa kháng chiến vừa xây dựng chế độ mới, xây dựng 
hậu phương ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của cuộc kháng chiến. 

4. Quán triệt tư tưởng chiến lược kháng chiến gian khổ 
và lâu đài chủ động để ra và thực hiện phương thức tiến 
hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự sáng tạo. 

5. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức 
chiến đấu và hiệu lực ãnh đạo của Đảng trong chiến 
tranh. 


197 


CHƯƠNG IV 


ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở MIỀN BẮC VÀ 
KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC 
(1954-1975) 


1- CHUYỂN HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 
CÁCH MẠNG CỦA ĐĂNG 


1. Đặc điểm nước ta sau tháng 7 - 1954 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và 
can thiệp Mỹ do Đảng lãnh đạo đã giành được thắng lợi, 
song sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi 
cả nước vẫn chưa hoàn thành. Miền Bắc được hoàn toàn 
giải phóng, song miền Nam vẫn còn đưới ách thống trị của 
thực đân và tay sai. Đất nước tạm thời bị chia làm hai 
miền. 

Ở miên Bắc, mặc dù Pháp rất ngoan cố, nhưng do tỉnh 
thần đấu tranh kiên quyết của nhân dân ta, nên đến ngày 
10-10-1954 tên lính Pháp cuối cùng đã rút khỏi Hà Nội và 
ngày 16-5-1955, toàn bộ quân đội viễn chỉnh Pháp đã phải 
rút khỏi miển Bắc. Ngay sau khi hòa bình lập lại, nhân 
dân miền Bắc khẩn trương khôi phục kinh tế, hàn gắn vết 
thương chiến tranh và tiến hành thực hiện các nhiệm vụ 


198 


còn lại của cách mạng dân tộc dân chủ nhằm tạo tiển đề 
đưa miền Bắc từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Ở miên Nam, lợi dụng sự thất bại và khó khăn của 
Pháp, đế quốc Mỹ đã nhảy vào để thay chân Pháp nhằm 
biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân 
sự của Mỹ. | 

Để thực hiện âm mưu nói trên, trước khi Hiệp định 
Gidnevd được ký kết, ngày 7-7-1954, Mỹ đã đưa Ngô Đình 
Diệm về Sài Gòn làm Thủ tướng Chính phủ bù nhìn thay 
Bủu Lộc. Ngày 17-7-1955, theo chỉ đạo của Mỹ, Diệm 
tuyên bố không hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất 
nước và ngày 23-10-1955 đã tổ chức cái gọi là "trưng cầu 
dân ý" để phế truất Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm lên làm 
Tổng thống. 

Sau khi dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm, Mỹ - 
Diệm đã liên tiếp mở các cuộc hành quân càn quét để bình 
định miền Nam, áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, chia cắt 
lâu dài đất nước ta. Thực chất, đây là một cuộc chiến 
tranh đơn phương đẫm máu chống lại nhân dân miền 
Nam trong tay không có vũ khí. Với chính sách "tố cộng", 
"diệt cộng”, loại cộng sản ra ngoài vòng pháp luật để trừng 
trị, và với khẩu hiệu "thà giết nhầm hơn bỏ sót", chúng 
thẳng tay đàn áp tất cả các lực lượng chống đối. Chỉ tính 
đến cuối năm 1955, hàng chục vạn cán bộ, đẳng viên và 
quần chúng cách mạng đã bị bắt và bị giết hại. 

Đứng trước những biến đổi phức tạp nêu trên, lịch sử 
lại đặt cho Đảng ta một yêu cầu bức thiết là phải vạch ra 
đường lối chiến lược đúng đắn để đưa cách mạng Việt 
Nam tiến lên phù hợp với tình hình mới của đất nước và 
phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại. 


199 


Xuất phát từ đặc điểm cơ bản của tình hình đất nước 
sau tháng 7-1954, trải nhiều hội nghị của Ban Chấp hành 
Trung ương và Bộ Chính trị, chủ trương chiến lược cách 
mạng Việt Nam trong giai đoạn mới của Đẳng đã từng 
bước hình thành. 


2. Chủ trương đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội và tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc dân 
chủ ở miền Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IH 
của Đảng (9-1960) 

Jø. Chủ trương đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa 
xã hột 

Sau khi hòa bình được lập lại, miền Bắc hoàn toàn được 
giải phóng, chủ trương đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội và đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng 
từng bước được hình thành và phát triển. 

Tháng 9-1954, Bộ Chính trị đã để ra nhiệm vụ chủ yếu 
trước mắt của miền Bắc là hàn gắn vết thương chiến 
tranh, phục hồi kinh tế quốc dân, trước hết là phục hồi và 
phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định xã hội, ổn định 
đời sống nhân dân, tăng cường và mở rộng hoạt động quan 
hệ quốc tế... để sớm đưa miền Bắc trở lại bình thường sau 
chín năm chiến tranh. 

Hội nghị lần thứ bảy tháng 3-1955 và lần thứ tám 
tháng 8-1955 Ban Chấp hành Trung ương Đẳng (khóa ID 
đã nhận định: Mỹ và tay sai đã hất cẳng Pháp ở miền 
Nam, công khai lập nhà nước riêng chống phá Hiệp định 
Giơnevơ, đàn áp phong trào cách mạng. Muốn chống đế 
quốc Mỹ và tay sai, củng cố hòa bình, thực hiện thống 


200 


nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ, điêu cốt lõi là phải 
ra sức củng cố miễn Bắc, đông thời giữ vững và đẩy mạnh 
cuộc đấu tranh của nhân đân miền Nam. 

Để củng cố miển Bắc, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng chỉ rõ, trước hết cần hoàn thành cải cách ruộng đất, 
chia ruộng đất cho nông dân, xóa bỏ chế độ sở hữu ruộng 
đất của giai cấp địa chủ; đưa miên Bắc tiến dẫn từng bước 
lên chủ nghĩa xã hội; kiện toàn lãnh đạo các cấp uà củng 
cố Mặt trận Dân tộc thống nhất. 

Tháng 12-1957, Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đã đánh giá thắng lợi về khôi 
phục kinh tế và để ra nhiệm uụ soạn thảo đường lôi cách 
mạng trong giai đoạn mới. Đến tháng 11-1958, Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ mười bốn để 
ra bế hoạch ba năm phát triển binh tế - uăn hóa uò cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối uới kinh tế cá thể uà kinh tế tư bản tư 
doanh (1958-1960). 

Hội nghị xác định cải tạo kinh tế cá thể của nông dân, 
thợ thủ công và buôn bán nhỏ, tư bản tư doanh, chuyển gở 
hữu cá thể về tư liệu sản xuất thành sở hữu tập thể xã hội 
chủ nghĩa dưới hai hình thức toàn dân và tập thể. Lấy cải 
tạo làm trọng tâm nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, cải 
thiện đời sống nhân dân, củng cố chế độ dân chủ nhân 
dân. Xây dựng, củng cố miền Bắc thành cơ sở vững mạnh 
cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. 

Tháng 4-1959, Hội nghị lần thứ mười sáu Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa ID thông qua hai nghị quyết 
quan trọng: Nghị quyết về vấn đề hợp tác hóa nông nghiệp 
và Nghị quyết về vấn đề cải tạo công thương nghiệp tư 
bản tư đoanh. 


201 


Về hợp tác hóa nông nghiệp, Hội nghị xác định hình 
thức và bước đi của hợp tác xã là: hợp tác hóa đi trước cơ 
giới hóa, do vậy hợp tác hóa phải đi đôi với thủy lợi hóa và 
tổ chức lại lao động, để phát huy tính ưu việt và sức mạnh 
của tập thể. Hội nghị chỉ rõ ba nguyên tắc cần được quán 
triệt trong suốt quá trình xây dựng hợp tác xã là: tự 
nguyện, cùng có lợi và quản lý dân chủ. 

Về cảỉi tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, Hội 
nghị chủ trương cải tạo hòa bình đối với giai cấp tư sẵn. 
Về chính trị, vẫn coi giai cấp tư sản là thành viên của Mặt 
trận Tổ quốc, về kinh tế không tịch thu tư liệu sẵn xuất 
của họ, mà dùng chính sách chuộc lại, thông qua hình 
thức công tư hợp doanh, sắp xếp công việc cho người tư 
sản trong xí nghiệp, dần dần cải tạo họ thành người lao 
động. 

Kết quả của ba năm phát triển kinh tế - văn hóa và cải 
tạo xã hội chủ nghĩa (1958-1960) đã tạo nên những 
chuyển biến cách mạng trong nền kinh tế và xã hội ở miền 
Bắc nước ta. Miền Bắc được củng cố, từng bước đi lên chủ 
nghĩa xã hội, trở thành hậu phương ổn định, vững mạnh 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 

b. Tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân ở miền Nam 

Nắm vững âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ ở Việt 
Nam và Đông Dương, nên ngay trước ngày ký Hiệp định 
Giơnevơ, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa ID từ ngày 15 đến ngày 17-7-1954, đã 
chỉ rõ: "Hiện nay đế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân 
đân thế giới, và nó đang trở thành kẻ thù chính và trực 


202 


tiếp của nhân dân Đông Dương, cho nên mọi việc của ta 
đều nhằm chống đế quốc Mỹ”'. 

Ngày 22-7-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi 
đồng bào và cán bộ chiến sĩ cả nước: "Trung Nam Bắc đều 
là bờ cõi của ta, nước ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào 
cả nước nhất định được giải phóng"2. 

Về cách mạng miền Nam, Nghị quyết Bộ Chính trị 
tháng 9-1954 nêu rõ: Đế quốc Mỹ uà tay sai đang mưu 
tính, phá hoại Hiệp định Giơneud nhằm chỉa cắt lâu dài 
Việt Nam. Cuộc đấu tranh của nhân đân miền Nam phải 
chuyển từ đấu tranh vũ tranh sang đấu tranh chính trị. 
Nhiệm vụ của Đẳng ở miền Nam trong giai đoạn mới là: 
"lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh thực hiện Hiệp 
định đình chiến, củng cố hòa bình, thực hiện tự do dân 
chủ,... cải thiện dân sinh, thực hiện thống nhất và tranh 
thủ độc lập. Đồng thời phải lãnh đạo nhân dân đấu tranh 
chống những hành động khủng bố, đàn áp, phá cơ sở của 
ta, bắt bớ cán bộ ta và quần chúng cách mạng, chống những 
hành động tiến công của địch, ngụy, giữ lấy quyển lợi quần 
chúng đã giành được trong thời kỳ kháng chiến, nhất là ở 
những vùng căn cứ địa và vùng du kích cũ của ta", 

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tình hình và 
công tác của các đảng bộ miền Nam, tháng 10-1954, Xứ ủy 
Nam Bộ được thành lập, do Lê Duẩn, ủy viên Bộ Chính trị 
làm Bí thư. 


Từ thực tiễn cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân 


1, 2. Hồ Chí Minh: Toởn tập, Sđd, 2002, t.7, tr. 319, 322. 
8. Đăng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2001, t.15, tr. 308. 


203 


miền Nam, tháng 8-1956, Lê Duẩn đã dự thảo Đường lối 
cách mạng miễn Nœm. Bản Đường lối cách mạng miền 
Nam được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Xứ ủy Nam Bộ 
họp tháng 12-1956. 

Bảng Đường lối vạch rõ ngày 20-7-1956 đã không có 
tổng tuyển cử như Hiệp định Giơnevơ quy định. Chế độ 
thống trị của Mỹ Diệm ở miền Nam lúc bấy giờ là một chế 
độ độc tài, phátxít, hiếu chiến. Để chống Mỹ-Diệm, nhân 
dân miền Nam chỉ có con đường cứu nước và tự cứu mình 
là con đường cách mạng. Ngoài con đường cách mạng 
không có một con đường khác'. 

Mục đích của cách mạng miền Nam là phải đánh đổ 
chính quyền độc tài phátxít Mỹ - Diệm, thực hiện một 
chính quyền liên hiệp dân chủ có tính chất dân tộc, độc 
lập, để giải phóng nhân dân miền Nam ra khỏi ách đế 
quốc phong kiến độc tài phátxít Mỹ - Diệm để cùng với 
toàn quốc thực hiện hòa bình, thống nhất, độc lập dân tộc”. 

Đường lối cách mạng miền Nam là một trong những 
văn kiện quan trọng, góp phần vào sự hình thành đường 
lối cách mạng Việt Nam ở miền Nam của Đảng. 

Tháng 12-1957, tại Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp 
bành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ, 
nước ta tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách 
mạng: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân uà cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Hơi nhiệm uụ cách mạng nói trên đều 
quan trọng, coi nhẹ một nhiệm 0ụ nào cũng đêu sai lầm. 


Tháng 1-1959, Ban Chấp hành Trung ương *Đẳảng họp 


1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn hiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.17, tr. T85, 7181. 


204 


Hội nghị lần thứ mười lăm. Trên cơ sở phân tích tình hình 
thế giới và trong nước, Nghị quyết Hội nghị chỉ rõ: Nhiệm 
uụ cơ bản của cách mạng miễn Nam là giải phóng miền 
Nam khỏi ách thống trị của đế quốc uà phong kiến, hoàn 
thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam; Con đường 
phái triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miễn Nam là 
khỏi nghĩa giành chính quyên uê tay nhân'dân. Đó là con 
đường lấy sức mạnh của quần chúng, dựa uào lực lượng 
chính trị của quân chúng là chủ yếu, kết hợp đấu tranh 
chính trị uò uũ trang để đánh đổ chính quyên thống trị độc 
tài Ngô Đình Diệm, tay sai của đế quốc Mỹ, thành lập một 
chính quyên liên hiệp dân tộc, dân chủ ở miễn Nam. 

Ban Chấp hành Trung ương cũng nêu rõ, đế quốc Mỹ là 
đế quốc hiếu chiến cho nên cuộc khởi nghĩa của nhân dân 
miền Nam cũng có khả năng chuyển thành cuộc đấu tranh 
vũ trang lâu dài và thắng lợi cuối cùng nhất định về ta. 

Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung tương cũng nêu 
rõ cần tăng cường công tác Mặt trận để mở rộng khối đại 
đoàn kết toàn dân; củng cố, xây dựng Đảng bộ miền Nam 
thật uững mạnh uề chính trị, tư tưởng uà tổ chức để đủ sức 
lãnh đạo trực tiếp cách mạng miền Nam. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười lăm Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khoá ID có ý nghĩa lịch sử to lớn, chẳng 
những đã đáp ứng đúng nhu cầu của lịch sử, mở đường 
cho cách mạng miền Nam tiến lên, mà còn thể hiện rõ bản 
lĩnh cách mạng độc lập tự chủ, sáng tạo của Đăng ta trong 
những năm tháng khó khăn của cách mạng. 

c. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đẳng họp tại 


205 


Thủ đô Hà Nội từ ngày ð đến ngày 10-9-1960. Tới dự có 
525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết, thay 
mặt hơn B0 vạn đảng viên trong cả nước. Gần 20 đoàn đại 
biểu quốc tế đến dự Đại hội. 

Trong diễn uăn khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nêu rõ: "Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ 
nghĩa xã hội È miên Bắc uà đấu tranh hòa bình thống 
nhất nước nhà"! 

Đại hội đã thảo luận và thông qua Bớứo cáo chính trị 
của Ban Chấp hành Trung ương Đẳng và thông qua Nghị 
quyết về Nhiệm 0uụ uà đường lối của Đảng trong giai đoạn 
mới, gồm những vấn đề lớn sau đây: 

Về đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam trong giai 
đoạn mới: 

Trên cơ sở phân tích tình hình và đặc điểm nước ta, Đại 
hội xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai 
đoạn mới: 

Một là, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc. 

Hai là, tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 
ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành 
độc lập và dân chủ trong cả nước. 

Cách mạng ở miền Bắc và cách mạng ở miền Nam 
thuộc hai chiến lược khác nhau, song trước mắt đều hướng 
vào mục tiêu chung là giải phóng miền Nam, hòa bình, 
thống nhất đất nước. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđđ, 2000, t.10, tr. 198. 


206 


Đại hội còn xác định vị trí, vai trò, nhiệm vụ cụ thể của 
từng chiến lược cách mạng ở mỗi miền. Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với 
sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam và đối với 
sự nghiệp thống nhất nước nhà. Cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân ở miền Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp 
đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị 
của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện hòa bình thống 
nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chú 
nhân dân trong cả nước. 

Cuộc đấu tranh nhằm thực hiện thống nhất nước nhà 
là nhiệm vụ thiêng liêng của nhân dân cả nước ta. Đó là 
một quá trình đấu tranh cách mạng gay go, gian khổ, 
phức tạp và lâu dài chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của 
chúng ở miền Nam. Đại hội chủ trương kiên quyết giữ 
vững đường lối hòa bình để thống nhất nước nhà, vì chủ 
trương phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân 
cả nước ta cũng như của nhân dân yêu chuộng hòa bình 
thế giới. Song ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, chuẩn bị 
sẵn sàng đối phó với mọi tình thế. Nếu đế quốc Mỹ và bọn 
tay sai liều lĩnh gây ra chiến tranh hòng xâm lược miền 
Bắc, thì nhân dân cả nước ta sẽ kiên quyết đứng lên đánh 
bại chúng, hoàn thành độc lập và thống nhất Tổ quốc. 

Về đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc 

Xuất phát từ đặc điểm của miền Bắc, trong đó, đặc 
điểm lớn nhất là từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không trải qua giai đoạn 
phát triển tư bản chủ nghĩa, Đại hội xác định rằng, cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là một quá trình 
cải biến cách mạng về mọi mặt. Đó là quá trình đấu tranh 


207 


gay go giữa hai con đường, con đường xã hội chủ nghĩa và 
con đường tư bản chủ nghĩa trên tất cả các lĩnh vực kinh 
tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa và kỹ thuật nhằm đưa 
miền Bắc từ một nền kinh tế chủ yếu dựa trên sở hữu cá 
thể về tư liệu sản xuất tiến lên nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa dựa trên sở hữu toàn đân và sở hữu tập thể, từ nền 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội về kinh tế 
được xem là hai mặt của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
về quan hệ sản xuất, hai mặt này có quan hệ mật thiết, 
tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển. 
Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa được xem là nhiệm 
vụ trung tâm trong suết thời kỳ quá độ ở nước ta nhằm 
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 
Cùng với cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa về kinh tế, 
phải tiến hành cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa, nhằm 
thay đổi cơ bản đời sống tư tưởng, tình thần và văn hóa của 
toàn xã hội phù hợp với chế độ xã hội mới xã hội chủ nghĩa. 
Từ những luận điểm trên đây, Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ II của Đảng đã đề ra đường 1ối chung trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nước ta là: 
Đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống của nhân dân 
ta oà đoàn hết uới các nước xố hội chủ nghĩa đưa miền Bắc 
tiếu nhanh, tiến mạnh, tiến uững chắc lên chủ nghĩa xö 
hột, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc ở miên Bắc 0à 
củng cố miên Bắc trở thành cơ sở uững mạnh cho cuộc đấu 
tranh thống nhất nước nhà. 
Để thực hiện mục tiêu nói trên, phải sử dụng chính 
quyền dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên 


208 


chính vô sản để thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ và công 
thương nghiệp tư bản tư doanh; phát triển thành phần 
kinh tế quốc doanh; thực hiện công nghiệp hóa xã hội chú 
nghĩa bằng cách ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một 
cách hợp lý, đổng thời ra sức phát triển nông nghiệp và 
công nghiệp nhẹ; đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa 
về tư tưởng, văn hóa và kỹ thuật, biến nước ta thành một 
nước xã hội chủ nghĩa có công nghiệp hiện đại, nông 
nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa học tiên tiến. 

Đại hội đã thảo luận và thông qua Điều lệ (sửa đổi) của 
Đảng, quyết định lấy ngày 3-2 làm ngày Kỷ niệm thành 
lập Đảng, Lời kêu gọi của Đại hội; đã bầu ra Ban Chấp 
hành Trung ương mới gồm 47 ủy viên chính thức và 31 ủy 
viện dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương đã cử ra Bộ 
Chính trị gầm 11 ủy viên chính thức. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
được bầu lại làm Chủ tịch Đảng và Lê Duẩn được bầu làm 
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đẳng. 

Thành công của Đại hội là cơ sở cho toàn Đẳng, toàn 
dân đoàn kết chặt chẽ thành một khối, là nguồn sức mạnh 
cho chúng ta sáng tạo, chúng ta xây dựng thắng lợi chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống 
nhất nước nhà. 


II- THỰC HIỆN CÁC KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 
Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG MỸ 
VÀ TAY SAI Ở MIỀN NAM (1954-1965) 


1. Các kế hoạch nhà nước ở miền Bắc 


Ngay sau khi hòa bình được lập lại, Đẳng đã lãnh đạo 


14 - LSĐCSVN 209 


nhân đân miền Bắc khôi phục kinh tế và hoàn thành cải 
cách ruộng đất. Ngay từ những ngày đầu được giải phóng, 
cùng với quá trình khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương 
chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, nhiệm vụ cấp 
bách của miền Bắc là tiếp quản những vùng địch tạm 
chiếm theo quy định của Hiệp định Giơnevơ. Việc tiếp 
quản diễn ra hết sức khó khăn, phức tạp bởi Pháp và tay 
sai đã dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để chống phá, làm rối 
loạn xã hội và mất trật tự an ninh trước khi chúng rút 
quân. 

Ở nhiều địa phương, Pháp và tay sai đã tung tìn bịa đặt 
để gây hoang mang, kích động dân chúng, thúc ép đồng 
bào theo đạo Thiên chúa rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn di cư 
vào Nam. Có nơi chúng đã cung cấp tiền của, phương tiện 
cho bọn phản động gây rối trật tự trị an như ở Bùi Chu 
(Nam Định), Phát Diệm (Ninh Bình), gây bạo loạn ở Ba 
Làng (Thanh Hóa), Quỳnh Lưu (Nghệ An). Đây là cuộc 
đấu tranh chính trị sâu sắc, nhưng lãnh đạo Đăng và 
chính quyển nhiều địa phương chưa thấy hết được tính 
chất phức tạp và cấp bách của nó, do đó đã không có 
những chủ trương, biện pháp đối phó kịp thời, thậm chí có 
nơi đã không đám trấn áp bọn phản động cầm đầu, sợ vi 
phạm Hiệp định Giơnevơ. Đảng ta đã phê phán những sai 
lầm đó và thành lập các ban chỉ đạo chống cưỡng ép dân dì 
cư. Đồng thời, để ổn định tình hình, nhiều chính sách của 
Đảng và Nhà nước được ban hành kịp thời trong thời gian 
này như: chính sách đối với tôn giáo, chính sách đối với 
công chức, trí thức trước đây làm việc cho địch; chính sách 
đối với ngụy quân. Ngoài ra, Đẳng và Nhà nước còn huy 


210 


động hàng vạn cán bộ, bộ đội đến giúp đổ,các địa phương, 
tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh chống địch 
cưỡng ép di cư nhằm ổn định tình hình. 

Sau chiến tranh, nền kinh tế miền Bắc gặp nhiều khó 
khăn gay gắt, việc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương 
chiến tranh đã được khẩn trương thực hiện. Cụ thể là: 

Trong khôi phục kinh tế, Đẳng đặt trọng tâm là sản 
xuất nông nghiệp. Việc khôi phục sẵn xuất nông nghiệp 
được kết hợp với cải cách ruộng đất và vận động đổi công, 
giúp nhau sản xuất, đồng thời, chăm lo xây dựng cơ sở vật 
chất cho nông nghiệp. 

Sản xuất nông nghiệp được khôi phục và phát triển, 
nạn đói bị đẩy lùi, tạo điều kiện giải quyết những vấn đề 
cơ bản trong nền kinh tế quốc dân, kết quả này góp phần 
ổn định chính trị, trật tự an ninh xã hội. 

Cùng với khôi phục sản xuất nông nghiệp, việc khôi 
phục công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và giao thông vận 
tải cũng hoàn thành. Hầu hết các xí nghiệp quan trọng đã 
được phục hổi sản xuất và :ăng thêm thiết bị, một số nhà 
mây mới được xây dựng. 

Trong quá trình khôi phục kinh tế, Đẳng hết sức coi 
trọng thành phần kinh tế quốc doanh, tạo điều kiện cho 
thành phần này dần dần giữ được vai trò chủ đạo trong 
nền kinh tế quốc dân. Giao thông vận tải nhanh chống 
được phục hồi, mọi hoạt động kinh tế ở miền Bắc đã ổn 
định. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được phát triển 
nhanh. 

Hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở được xây 


211 


dựng và củng cố, đã phát huy được hiệu lực trong việc 
hoàn thành nhiệm vụ khôi phục kinh tế và trong việc đập 
ˆ tan mọi âm mưu và thủ đoạn của bọn phân động chống đối 
chế độ mồi. 

Công cuộc giảm tô, giảm tức và cải cách ruộng đất được 
tiếp tục đẩy mạnh. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ cải cách ruộng đất, Đảng chủ trương dựa hẳn vào bần 
cố nông, đoàn kết với trung nông, đánh đổ giai cấp địa chủ, 
tịch thu ruộng đất của họ để chia đều cho dân cày nghèo. 

Đến tháng 7-1956, cải cách ruộng đất đã căn bản hoàn 
thành ở đồng bằng, trung du và 280 xã ở miền núi. Chế độ 
chiếm hữu ruộng đất phong kiến ở miền Bắc nước ta đến 
đây bị xóa bỏ hoàn toàn. 9 triệu người trong hơn 2 triệu hộ 
dân lao động được chia hơn 810.000 ha ruộng đất. 

Trong quá trình cải cách ruộng đất, bên cạnh những 
kết quả đạt được, Đảng ta đã phạm phải một số sai lầm 
nghiêm trọng, phổ biến và kéo dài trong chỉ đạo thực hiện. 
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai lầm là chủ quan, giáo 
điều, không xuất phát từ tình hình thực tiễn, nhất là 
những thay đổi quan trọng về quan hệ giai cấp, xã hội lộ 
nông thôn miền Bắc sau ngày được hoàn toàn giải phóng. 
Do đó, trong chỉ đạo, thực hiện cải cách ruộng đất, đã 
cường điệu hóa đấu tranh giai cấp ở nông thôn, dẫn đến 
mở rộng quá mức đối tượng đấu tranh; sử dụng hình thức, 
phương pháp không phù hợp với đối tượng là địa chủ ở 
nông thôn Việt Nam; trong chỉnh đốn tổ chức, đã nhận 
định sai về tình hình tổ chức cơ sở Đẳng ở nông thôn, cho 
rằng về cơ bản đã bị địch lũng đoạn, từ đó dẫn đến xử lý 
oan những cán bộ, đẳng viên tốt. Sai lầm này đã gây ra 


212 


một số tổn thất đối với Đảng và quan hệ giữa Đảng với 
nhân dân. 

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương 
Đẳng (khóa ID tháng 9 - 1956 đã nghiêm khắc kiểm điểm 
những sai lầm, công khai tự phê bình trước nhân dân thi 
hành kỷ luật đối với một số uỷ viên Bộ Chính trị và uỷ 
viên Trung ương Đảng và thành khẩn tiến hành sửa sai 
một cách kiên quyết, khẩn trương, thận trọng và có kế 
hoạch lãnh đạo chặt chẽ, nên từng bước đã khắc phục được 
những sai lầm trong cải cách ruộng đất. 


Trên cơ sở thắng lợi của kế hoạch khôi phục kinh tế, 
Đảng đã tổ chức thực hiện kế hoạch cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, bước đầu phát triển kinh tế - văn hóa (1968-1960). 

Thực hiện Nghị quyết lần thứ mười bốn và lần thứ 
mười sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IJ), 
tính đến cuối năm 1960 sau ba năm cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và bước đầu phát triển kinh tế - văn hóa (1958- 
1960) đã tạo nên những chuyển biến quan trọng về kinh 
tế, chính trị, xã hội của miền Bắc, đời sống vật chất và 
tỉnh thần của nhân dân được cải thiện một bước, sự đoàn 
kết nhất trí trong các tầng lớp nhân dân được tăng cường, 
vai trò lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, quản lý của 
Nhà nước ngày càng được củng cố. 

Sau khi miền Bắc hoàn thành kế hoạch ba năm (1958- 
1960), Đảng lãnh đạo Kế hoạch năm năm lần thứ nhất 
(1961-1965) nhằm xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, thực hiện một bước công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và hoàn thành công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đưa miền Bắc tiến nhanh, 
tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 


213 


Để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu 
kế hoạch do Đại bội lần thứ ba đề ra, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã mở nhiều hội nghị chuyên để nhằm 
cụ thể hóa đường lối, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc 
sống, như: Hội nghị lần thứ tư tháng 4-1961 bàn về xây 
dựng Đảng để bảo đảm vai trò lãnh đạo thực hiện đường 
tối chủ trương của Đảng trong giai đoạn mới; Hội nghị lần 
thứ năm tháng 7-1961 bàn về phát triển nông nghiệp; Hội 
nghị lần thứ bảy tháng 3-1962 bàn về phát triển công 
nghiệp; Hội nghị lần thứ tám tháng 4-1963 bàn về kế 
hoạch nhà nước; Hội nghị lần thứ mười tháng 13-1964 bàn 
về lưu thông phân phối, giá cả... 

Trong quá trình thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ 
nhất, nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua được 
triển khai sôi nổi ở các ngành và các địa phương. Trong 
nông nghiệp có phong trào thi đua theo gương của Hợp tác 
xã Đại Phong (Quảng Bình), trong công nghiệp có phong 
trào thi đua với Nhà máy cơ khí Duyên Hải (Hải Phòng), 
trong tiểu thủ công nghiệp có phong trào thi đua với Hợp 
tác xã thủ công nghiệp Thành Công (Thanh Hóa), trong 
ngành giáo dục có phong trào thi đua học tập Trường cấp II 
Bắc Lý (Hà Nam), trong quân đội có phong trào thi đua 
“Ba nhất", v.v.. 

Đặc biệt, phong trào "Mỗi người làm việc bằng hai để 
đến đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt" theo Lời 
kêu gợi của Chủ tịch Hê Chí Minh tại Hội nghị chính trị 
đặc biệt tháng 3-1964 khi đế quốc Mỹ leo thang mở rộng 
chiến tranh ở miễn Nam đã làm tăng thêm không khí 


214 


phấn khởi, hăng hái vươn lên hoàn thành Kế hoạch năm 
năm lần thứ nhất. 

Kế hoạch này mới thực hiện được bến năm thì phải 
chuyển hướng đo phải đối phó với chiến tranh phá hoại 
miền Bắc lần thứ nhất do đế quốc Mỹ gây ra, kể từ ngày 5- 
8-1964. Mặc dù vậy, những mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 
đã cơ bản hoàn thành. 


Trải qua 10 năm khôi phục, cải tạo và xây dựng chế độ 
mới, "miền Bắc nước ta đã tiến những bước đài chưa từng 
thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người 
đều đổi mới" với chế độ chính trị ưu việt, với lực lượng 
kinh tế và quốc phòng lớn mạnh, miền Bắc đã trổ thành 
căn cứ địa vững chắc cho cách mạng cả nước. 


2. Nhân đân miền Nam đấu tranh chống đế quốc 
Mỹ và tay sai 

Sau khi hất cẳng Pháp, trực tiếp can thiệp vào miền 
Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ đã biến miền Nam thành 
thuộc địa kiểu mới, lập phòng tuyến để ngăn chặn ảnh 
hưởng của chủ nghĩa xã hội xuống Đông Nam Á, thiết lập 
căn cứ quân sự để tiến công miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 

Để thực hiện những âm mưu đó, đế quốc Mỹ đã nhanh 
chóng thiết lập bộ máy chính quyền đứng đầu là Ngô Đình 
Diệm, xây dựng lực lượng quân sự gần nửa triệu người 
cùng hàng vạn cảnh sát, mật vụ được trang bị, vũ khí 
phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, 
t.11, tr. 994. 


215 


Bộ máy chính quyền, quân đội Sài Gòn đã trở thành 
công cụ tay sai đắc lực nhằm thi hành chính sách thực 
dân mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Chúng vừa dụ dỗ, 
lừa bịp, vừa đàn áp, khủng bế với nhiều thủ đoạn thâm 
độc, đã man. Chúng ráo riết thi hành quốc sách "tố cộng”, 
"điệt cộng", lập "khu trù mật", "khu dinh điển" nhằm mục 
đích bắt bớ, trả thù tất cả những người yêu nước kháng 
chiến cũ; thẳng tay đàn áp phong trào đấu tranh đòi thì 
hành Hiệp định Giơnevơ của các tầng lớp nhân dân; gây 
ra nhiều vụ thâm sát đẫm máu ở Mỏ Cày, Bình Đại (Bến Tre) 
ngày 19-8-1954; Chợ Được (Quảng Nam) ngày 4-9-1954; 
Ngân Sơn, Chí Thạnh (Phú Yên) ngày 8-9-1954. 

Về phía lực lượng cách mạng, sau khi chuyển quân tập 
kết ra miền Bắc theo Hiệp định Giơnevơ, tương quan lực 
lượng giữa ta và dịch ở miền Nam có sự thay đối lớn: ta 
tuy có ưu thế về chính trị và lực lượng quần chúng nhân 
dân đông đảo nhưng không còn lực lượng vũ trang, không 
còn chính quyển. Trong khi đó, kê thù có đủ sức mạnh về 
kinh tế và quân sự, nắm trong tay cả bộ máy ngụy quân, 
ngụy quyển đồ sộ. Chúng thẳng tay đàn áp, tiêu điệt phong 
trào cách mạng, gây cho ta nhiều tổn thất nặng nỀ. 

Xuất phát từ tương quan lực lượng giữa ta và địch cụ 
thể lúc này, Đảng đã quyết định thay đổi phương thức đấu 
tranh quân sự sang đấu tranh chính trị, lãnh đạo quần 
chúng đấu tranh đòi Mỹ - Diệm phải thì hành hiệp định, 
phải tổ chức hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất 
nước và đòi thực biện các quyền đân sinh, dân chủ, chống 
mọi hành động khủng bố, đàn áp. 


216 


Thực hiện chủ trương chuyển hướng của Đảng, hàng 
trăm tổ chức quần chúng công khai, trong đó có các ủy ban 
đấu tranh đồi hòa bình được thành lập ở miền Nam. 
Phong trào đấu tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử, 
chống bầu cử lừa bịp, chống cướp đất, đuổi nhà, dồn dân, 
đòi công ăn việc làm, chống khủng bố, chống sa thải, 
chống bắt lính, v.v., được phát triển mạnh mẽ ở cả nông 
thôn và thành thị với gồm hàng triệu lượt người tham g1a. 

Để giữ gìn lực lượng và duy trì hoạt động trong điều 
kiện quân thù khủng bố dã man, các đẳng bộ ở miền Nam 
đã sắp xếp lại tổ chức và rút vào hoạt động bí mật. Nhiều 
địa phương đã chủ trương "điều” và "lắng"! cần bộ để bám 
dân, bám đất lãnh đạo phong trào. 

Trước hành động khủng bố ngày càng tàn bạo của địch, 
yêu cầu vũ trang chống khủng bố ngày càng trở nên bức bách. 
Nhiều nơi quần chúng lấy vũ khí chôn giấu từ năm 1954, 
cướp súng địch, dùng vũ khí tự tạo để tự vệ, chống lại 
khủng bố, tiêu điệt những tên phần động, chỉ điểm, ác ôn. 

Tháng 10 - 1957, tại Chiến khu Ð, Đại đội 250 - đơn vị 
vũ trang đầu tiên được thành lập. Đến cuối năm 1957, ở 
Nam Bộ có 37 đại đội vũ trang, ở Liên khu V nhiều đội vũ 
trang cũng được thành lập. Một số trận đánh tiêu diệt 
quân ngụy đã diễn ra ở Thủ Dầu Một và Biên Hòa. 

Trong những năm 1954 - 1957, do chính sách tàn bạo 
của Mỹ - Diệm, lực lượng cách mạng miền Nam bị tổn thất 
lớn. Song, nhờ chủ trương chuyển hướng kịp thời của Đẳng 


1. Điều cán bộ đi hoạt động ở địa phương khác khi đã bị lộ, lắng là ˆ 
tạm thời rút vào hoạt động bí mật để bảo toàn lực lượng. 


217 


và với tỉnh thần kiên định, dũng cảm của cán bộ, đẳng 
viên và nhân dân miền Nam, cách mạng không bị tiêu diệt, 
trái lại đã trụ vững, từng bước khôi phục và phát triển. 

Từ năm 1958, Mỹ - Diệm càng đẩy mạnh khủng bế dã 
man, liên tiếp mở tiếp các cuộc hành quân càn quét, đến 
dân quy mô lớn vào các trại tập trung. Ngày 1-12-1958, 
chúng đã giết. hại hàng ngàn cần bộ cách mạng và đồng 
bào yêu nước ở trại giam Phú Lư (Thủ Dầu Một). Tháng 
3-1959, Diệm tuyên bố "đặt miền Nam trong tình trạng 
chiến tranh". Ngày 6-5-1959, Mỹ - Diệm ra luật 10/59 lê 
máy chém ởi khắp miền Nam. Tòa án quân sự đặc biệt 
của chúng đưa thẳng người bị bắt ra xét xử và bắn tại chỗ. 

Thực hiện chính sách khủng bố tàn bạo, tổ chức càn 
quét, dồn dân lập ấp của Mỹ - Diệm chứng tỏ chúng không 
mạnh, trái lại thể hiện sự thất bại của "Chiến lược 
Aixenhao" thực thi ở miền Nam. Chính sách khủng bế và 
chiến tranh đó đã làm cho mâu thuẫn giữa Mỹ - Diệm với 
nhân dân miền Nam Việt Nam thêm gay gắt, làm cho tình 
thế cách mạng chín muổi, dẫn đến bùng nổ các cuộc khởi 
nghĩa của quần chúng. 

Vào đầu năm 1959, một số cuộc nổi dậy của đồng bào 
các tộc ít người ở Tà Lốc, Tà Léc (Bình Định), ở Bác Ái 
(Ninh Thuận) phía Khu tập trung trở về buôn làng cũ. 
Ngày 28-8-1959, nhân dân các tộc người ở Trà Bổng đã vũ 
trang khởi nghĩa giành chính quyển và khởi nghĩa đã 
nhanh chóng nổ ra ở các huyện Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ. 
Khỏi nghĩa Trà Bổng và các huyện miền Tây Quảng Ngãi 
đã mổ đầu cuộc khởi nghĩa từng phần nổ ra trên quy mô 
tương đối lớn, đúng thời cơ và sáng tạo trong việc sử dụng 


218 


các hình thức bạo lực đã góp phần làm phong phú thêm về 
phương thức và nghệ thuật khởi nghĩa từng phần giành 
chính quyền cơ sở chống lại ách thống trị của chủ nghĩa 
thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam. 

Giữa lúc đó, Nghị quyết của Hội nghị lần thứ mười lăm 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa I) về cách mạng 
Việt Nam ở miền Nam đã truyền đến các đảng bộ ở miền 
Nam. Nghị quyết mười lăm của Ban Chấp hành Trung 
ương đã vạch rõ phương hướng đánh đổ chính quyền của đế 
quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân 
đã tạo đà cho cuộc khởi nghĩa từng phần nổ ra ngày càng 
rộng lớn. 

Ngày 17-1-1960, ở Bến Tre, cuộc khởi nghĩa bắt đầu bùng 
nổ ở huyện Mỏ Cày, sau đó lan ra các huyện Minh Tân, 
Giông Trôm, Châu Thành, Ba Tri, Thạnh Phú, rồi nhanh 
chóng mở rộng ra khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, 
Tây Nguyên và một số nơi thuộc các tỉnh Trung Bộ. Hệ thống 
kìm kẹp của địch ở xã, ấp bị tê liệt và tan vỡ từng mảng lớn. 


Đến cuối năm 1960, phong trào Đồng khởi đã làm tan 
rã cơ cấu chính quyền cơ sở địch ở nhiều vùng nông thôn, 
có 1.383 xã/ 2.627 xã nhân dân lập chính quyền tự quản. 
Vùng giải phóng ra đời trên phạm vì rộng lớn, nối liền từ 
Tây Nguyên đến miền Tây Nam Bộ và đồng bằng Liên 
khu V. Thắng lợi của phong trào Đồng khởi ở nông thôn đã 
thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đấu tranh ở đô thị và các 
đồn điển, nhà máy. Từ thắng lợi của phong trào Đông 
khởi, ngày 20-12-1960, tại xã Tân Lập (Tây Ninh), Mặt 
trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành 
lập. Cách mạng miền Nam đã có một tổ chức chính trị để 
tập hợp rộng rãi quần chúng, nhân dân đoàn kết đấu 


219 


tranh thực hiện chương trình hành động 10 điểm mà nội 
dung cơ bản là đánh đổ thuộc địa trá hình của đế quốc Mỹ 
và chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm, xây dựng một 
miền Nam độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới 
hòa bình thống nhất nước nhà. 

Thắng lợi của phong trào Đồng khởi là bước nhảy vọt 
lịch sử của cách mạng miền Nam. 

Do thất bại trong chiến tranh "đơn phương” nên ngay 
sau khi lên làm Tổng thống Hoa Kỳ, Kennơỏdi đã chuyển 
sang chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam. Chiến 
lược "Chiến tranh đặc biệt" là một trong ba loại chiến 
tranh của chiến lược toàn cầu "phản ứng linh hoạt" của đế 
quốc Mỹ. Trong chiến lược chiến tranh này, Mỹ đã dùng 
hai thủ đoạn chủ yếu: một là, tăng cường lực lượng quân 
đội ngụy quyền Sài Gòn và khả năng cơ động của chúng 
với vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ, do cố 
vấn quân sự Mỹ trực tiếp chỉ huy; hai là, đẩy mạnh quốc 
sách "ấp chiến lược" nhằm dồn dân, tách lực lượng cách 
mạng ra khỏi nhân dân theo hình thức "tát nước, bắt cá" 
để bình định miền Nam. Với hai thủ đoạn đó, Mỹ - Diệm 
hy vọng sẽ nhanh chóng làm thay đối tương quan lực 
lượng để dễ bề tiêu diệt cách mạng miền Nam. 


Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình giữa ta và địch 
ở miền Nam kể từ sau ngày Đồng khởi, trong cuộc họp 
tháng 1 năm 1961 và tháng 2 nắm 1962, Bộ Chính trị 
Trung ương Đảng đã đề ra chủ trương chỉ đạo chính xác là 
tiếp tục giữ uững tư tưởng chiến lược tiến công, đưa đấu 
tranh uũ trang phát triển lên song song uới đấu tranh 
chính trị, tiến công địch trên cả ba uùng chiến lược: đô thị, 
nông thôn đồng bằng uè nông thôn rừng núi, bằng ba mũi 
giáp công: quân sự, chính trị uà binh uận. 


220 


Để tăng cường sự chỉ đạo của Trung ương Đảng đối với 
" cách mạng miền Nam, tháng 10-1961, Trung ương Cục 
miền Nam được thành lập, Nguyễn Văn Linh được cử làm 
Bí thư Trung ương Cục. Đẳng bộ miền Nam được kiện 
toàn với hệ thống tổ chức thống nhất, tập trung từ Trung 
ương Cục đến các chỉ bộ. Mặt trận Dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam làm thêm chức năng của chính 
quyền cách mạng. Ngày 15-2-1961, các lực lượng vũ trang 
ở miền Nam được thống nhất với tên gọi Quân giải phóng 
miền Nam Việt Nam. 

Cách mạng miền Nam đã có bước phát triển mới. Trên 
. mặt trận quân sự ta đã thu được nhiều thắng lợi quan 
trọng. Trong ba năm 1961 - 1963, ta đã đánh hơn 50 trận 
lớn nhỏ với những chiến thắng vang dội như trận Ấp Bắc 
(Mỹ Tho), Cái Nước - Đầm Dơi (Cà Mau). Phong trào đấu 
tranh phá "ấp chiến lược" phát triển mạnh mẽ, với phương 
châm "bám đất, bám làng", "một tấc không đi, một ly không 
rời". Tính từ năm 1961 đến năm 1963, chúng ta đã phá hoàn 
toàn 2.895 ấp/6.161 ấp; giành quyền làm chủ 12.000/17.000 
thôn; giải phóng 5/14 triệu dân. 

Do tác động của phong trào đấu tranh quân sự và phong 
trào phá "ấp chiến lược", phong trào đấu tranh chính trị ở 
các đô thị cũng phát triển sôi động, mạnh mẽ, nhất là từ 
năm 19683 trở đi, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân 
lao động, trí thức, học sinh, sinh viên và các giáo phái tham 
gia, đặc biệt là phong trào đấu tranh của đồng bào Phật giáo. 

Với những chiến thắng dồn đập trên các mặt trận quận 
sự và chính trị của nhân dân miền Nam, đến cuối năm 
1964 đã làm cho nửa triệu quân ngụy dưới sự chỉ huy của 
2,B vạn cố vấn Mỹ đã tổ ra bất lực, không đủ sức làm công 


221 


cụ chủ yếu của "Chiến tranh đặc biệt", hệ thống "ấp chiến 
lược" lập ra đã bị tan vỡ về cơ bản. Cuộc khủng hoảng 
của chính quyền Sài Gòn ngày càng trầm trọng. Ngày 
1-11-1963, dưới sự chỉ đạo của Mỹ, lực lượng quân đảo 
chính đã giết chết anh em Diệm - Nhu. Từ tháng 11-1963 
đến tháng 6-1965 đã diễn ra 10 cuộc đảo chính quân sự 
nhằm lật đổ lẫn nhau trong nội bộ chính quyền Sài Gòn. 

Tháng 9-1964, Bộ Chính trị họp và chủ trương giành 
thắng lợi quyết định ở miền Nam trong một vài năm tới. 
Bộ Chính trị cử Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Uỷ viên 
Bộ Chính trị vào miền Nam trực tiếp phụ trách, chỉ đạo 
cuộc kháng chiến. 

Được sự chỉ viện tích cực của miền Bắc thông qua tuyến 
đường Trường Sơn trên đất liền và trên biển, quân và dân 
miền Nam đã mở nhiều chiến dịch với hàng trăm trận 
đánh lớn nhỏ trên khắp các chiến trường, như ở An Lão, 
Đèo Nhông - Dương Liễu, Việt An, Ba Gia. (Khu V và 
khu vực Tây Nguyên, Trị Thiên), Bình Giã, Đông Xoài 
(Nam Bội). 

Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ được 
triển khai đến mức cao nhất đã hoàn toàn bị phá sản. 
Oétmolen phải thừa nhận: "Tình hình ở Việt Nam xấu đi 
hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết. Nếu chiều hướng này cứ 
tiếp diễn thì tiến tới sự tiếp quản của Việt Cộng ở đất nước 
này có lẽ nội trong một năm"”!, 

Đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc 
Mỹ là một thắng lợi to lớn nữa có ý nghĩa chiến lược của 


1. Oétmôlen: Tường trình của một quân nhân, Nxb. Trẻ, Tp. Hô Chí 
Minh, 1998, tr. 47. 


222 


quân và dân ta ở miền Nam. Thắng lợi này tạo cơ sở vững 
chắc để đưa cách mạng miền Nam tiếp tục tiến lên. 


II- NHÂN DÂN CÁ NƯỚC KHÁNG CHIẾN 
CHÔNG MỸ, CỨU NƯỚC 1965-1975 


1. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 
Đẳng 

Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ ở miền Nam 
phát triển đến mức cao nhất đã căn bản bị thất bại. Với 
bản chất xâm lược ngoan cố của Mỹ, chúng đã chuyển 
sang thực thi chiến lược "Chiến tranh cục bộ", ô ạt đưa 
quân viễn chinh của Mỹ và các nước đồng minh vào miền 
Nam, đồng thời mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại bằng 
không quân và hải quân đối với miền Bắc nước ta. Tính 
chất và mục đích của cuộc chiến tranh đó của Mỹ vẫn là 
chiến tranh xâm lược nhằm thực hiện chủ nghĩa thực dân 
kiểu mới, song cuộc chiến tranh từ chỗ dựa vào lực lượng 
quân đội chính quyền Sài Gòn là chủ yếu đã chuyển thành 
cuộc chiến tranh dựa vào hai lực lượng chiến lược là quân 
đội viễn chỉnh Mỹ và quân đội chính quyền Sài Gòn, vừa 
tập trung lực lượng chủ yếu trên chiến trường miền Nam, 
vừa mở rộng chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc, tạo 
ra tình hình cả nước có chiến tranh với Mỹ, với mức độ 
khác nhau. 

Để chống lại cuộc "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng đã họp các Hội nghị lần thứ 
mười một (3-1965) và lần thứ mười hai (12-1965) để đánh 
giá tình hình mới và đề ra nhiệm vụ mới để lãnh đạo toàn 


223 


Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam đoàn kết. chặt. chẽ, 
quyết tâm đánh thắng quân xâm lược Mỹ, giải phóng 
miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất nước nhà. 

Trên cơ sở phân tích tình hình quốc tế và trong nước, 
tương quan so sánh lực lượng giữa ta và địch không chỉ về 
lực mà cả về thế (bao gồm thế chiến lược và thế trận), 
Trung ương Đảng nhận định rằng: Mặc dù đế quốc Mỹ 
đưa vào miền Nam hàng chục vạn quân viễn chỉnh, nhưng 
so sánh lực lượng giữa ta và địch vẫn không thay đổi lớn, 
cuộc chiến tranh trở nên gay øo, ác liệt, nhưng nhân dân 
ta đã có cơ sở chắc chắn để giữ vững thế chủ động trên 
chiến trường; cuộc "Chiến tranh cục bộ" mà Mỹ đang tiến 
hành ở miền Nam vẫn là một cuộc chiến tranh xâm lược 
thực dân mới. Cuộc chiến tranh đó được đề ra trong thế 
thua, thế thất bại và bị động, cho nên nó chứa đựng đầy 
mâu thuẫn về chiến lược; Mỹ không thể nào cứu vãn được ˆ 
tình thế nguy khốn, bế tắc của chúng ở miền Nam. 


Từ sự phân tích và nhận định trên, Trung ương khẳng 
định chúng ta có đủ điều kiện và sức mạnh để đánh Mỹ và 
thắng Mỹ, và nêu rõ quyết tâm: Chống Mỹ, cứu nước là 
nhiệm uụ thiêng liêng của cả đân tộc từ Nam chí Bắc. Kiên 
quyết đánh bạt cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ 
trong bất kỳ tình huống nào, nhằm bảo uệ miễn Bắc, giải 
phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân trong cả nước, tiến tới thực hiện hòa bình thống 
nhất nước nhà. 


Phương châm chiến lược chung trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước là: Đánh lâu đài, dựa uào sức mình là 
chính, cùng đánh càng mạnh, cân phỏi cố gắng đến mức 


224 


độ cao, tập trung lực lượng của cả hai miên để mở những 
cuộc tiến công lớn, tranh thủ thời cơ giành thắng lợi quyết 
định trong thời gian tương đổi ngắn trên chiến trường 
miền Nam. 

Về phương châm đấu tranh, Trung ương Đảng xác 
định: Cần phải tiếp tục biên trì phương châm bết hợp đấu 
tranh quân sự với đấu tranh chính trị, triệt để thực hiện 
ba mũi giáp công. Trong gìaì đoạn hiện nay, đấu tranh 
quân sự có tác dụng quyết định trực tiếp và giữ một vị trí 
ngày càng quan trọng. 

Tư tưởng chỉ đạo chiến lược là giữ uững uà phát triển 
thế tiến công, biên quyết tiến công oà liên tục tiến công. 

Về mối quan hệ và nhiệm vụ cách mạng của hai miền 
Nam-Bắc, Trung ương Đảng chỉ rõ: Trong cuộc chiến 
tranh chống Mỹ của nhân đân cả nước, miễn Nam là tiền 
tuyến lớn, miễn Bắc là hậu phương lồn. Phải nắm uững 
mối quan hệ giữa nhiệm uụ bảo uệ miên Bắc uà giải phóng 
miễn Nam. 

Bảo vệ miền Bắc là nhiệm vụ của cả nước, vì miển Bắc 
xã hội chủ nghña là thành quả chung rất to lớn của nhân 
đân cả nước ta, là hậu phương vững chắc trong cuộc chiến 
tranh chống Mỹ. Phải đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại 
của đế quốc Mỹ ở miền Bắc và ra sức tăng cường lực lượng 
miền Bắc về mợi mặt, nhất là về kinh tế và quốc phòng, 
nhằm đảm bảo chỉ viện đắc lực cho miền Nam, đồng thời, 
vừa tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội nhằm phát huy vai 
trò đắc lực của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. 

Hai nhiệm vụ trên đây không tách rời nhau, mà mật 
thiết gắn bó nhau. Đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam, thì bất 


15 - LSĐCSVN 225 


kỳ chúng đặt chân ở đâu trên đất nước Việt Nam, mọi 
người Việt Nam đều có nghĩa vụ tiêu diệt chúng. Khẩu 
hiệu chung của nhân dân cả nước lúc này là "Tất cả để 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, "Hỗ còn một tên giặc Mỹ 
trên đất nước ta thì ta phải chiến đấu quét sạch nó đi". 

Đối với miền Bắc, Trung ương Đảng chủ trương chuyển 
hướng kinh tế, bảo đảm tiếp tục xây dựng miễn Bắc uững 
mạnh uê kinh tế 0à quốc phòng trong điêu kiện có chiến 
tranh, biên quyết đánh bạt cuộc chiến tranh phá hoại của 
đế quốc Mỹ để bảo uệ uững chắc miên Bắc xã hội chủ 
nghĩa, động uiên sức người sức của ở mức cao nhất để chỉ 
.Điện cho cuộc chiến tranÀ: giải phóng miên Nam, đồng thời, 
tích cực chuẩn bị đề phòng để đánh bại địch trong trường 
hợp chúng liêu lĩnh mở rộng chiến tranh cục bộ ra cả nước. 

2. Chuyển hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc và chỉ viện cho tiền tuyến lớn miền Nam 


Chủ trương chuyển hướng uà những nhiệm uụ cụ thể 
của miên Bắc. Từ ngày 5-8-1964, sau khi dựng lên "Sự 
kiện vịnh Bắc Bộ" nhằm lấy có, đế quốc Mỹ đã dùng không 
quân và hải quân đánh phá miền Bắc nước ta. Cuộc chiến 
tranh phá hoại của đế quốc Mỹ diễn ra rất ác liệt kế từ 
đầu tháng 2-1965, với ý đồ đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ 
đá; phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc; ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đổi với miền 
Nam; đè bẹp ý chí quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của cả 
dân tộc Việt Nam, buộc chúng ta phải kết thúc chiến 
tranh theo điều kiện do Mỹ đặt ra. 


226 


Trước tình hình đó, Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười 
một và lần thứ mười hai của Ban Chấp hành Trung ương 
Đẳng (khóa II) đã để ra nhiệm vụ đối với miền Bắc là: 
Tiếp tục xây dựng miễn Bắc uững mạnh uê bù.h tế uà quốc 
phòng trong điêu kiện có chiến tranh, biên quyết đánh bại 
cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ để bảo uệ uững 
chắc miên Bắc xã hội chủ nghĩa, động uiên sức người, sức 
của ở mức cao nhất để chị uiện cho cuộc chiến tranh giải 
phóng miên Nam, đồng thời tích cực chuẩn bị đê phòng để 
đánh bại địch trong trường hợp chúng liều lĩnh mở rộng 


^' kÀ 


“Chiến tranh cục bộ” ra cả nước. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã kịp thời xác định 
chủ trương chuyển hướng và nhiệm vụ cụ thể của miền Bắc 
cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới trong hoàn cảnh cả 
nước có chiến tranh. 

Một là, phải kịp thời chuyển hướng xây dựng bình tế 
cho phù hợp với tình hình có chiến tranh phá hoại, bảo 
đảm yêu cầu chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, tích cực chi 
„ viện cho miền Nam, đồng thời vẫn phù hợp với phương 
hướng lâu dài của công cuộc công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa và chú ý đúng mức đến các yêu cầu về đời sống của 
nhân dân. Nội dung chuyển hướng kinh tế bao gồm: đẩy. 
mạnh việc phát triển nông nghiệp, chú trọng phát triển 
công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp, xây dựng 
những xí nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, tích cực xây 
dựng và phát triển kinh tế theo từng vùng chiến lược quan 
trọng, làm cho mỗi vùng có khả năng tự giải quyết phần 
lớn nhu cầu ăn, mặc, ở, học tập, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm 
đời sống nhân dân, phục vụ sản xuất, xây dựng và chiến 


227 


đấu. Điều chỉnh lại các chỉ tiêu xây dựng cơ bản trong 
công nghiệp và danh mục các công trình đang hoặc dự 
định xây dựng cho phù hợp với tình hình mới. 

Hai là, phải tăng cường lực lượng quốc phòng cho kịp 
với sự phát triển tình hình cả nước có chiến tranh; ra sức 
tăng cường công tác phòng thủ, đánh trả để bảo vệ miền 
Bắc; đẩy mạnh công tác phòng không nhân dân, kiên 
quyết đánh bại kế hoạch ném bom bắn phá, phong tỏa 
miền Bắc bằng không quân và hải quân của địch, tăng 
cường công tác chống gián điệp, bảo vệ trật tự, trị an, cố 
gắng hạn chế tới mức thấp nhất thiệt bại của ta do địch 
gây ra và gây thiệt hại cho địch tới mức cao nhất. Nắm 
vững phương châm dựa vào sức mình là chính, đồng thời 
ra sức tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa. 

Ba là, ra sức chỉ uiện cho miễn Nam uới mức cao nhất 
để đánh bại địch ở chiến trưởng chính miền Nam. 

Bốn là, phải kịp thời chuyển hướng tư tưởng uà tổ chức 
đi đôi với việc chuyển hướng kinh tế và tăng cường quốc 
phòng cho phù hợp uới tình hình mới. 

Chủ trương chuyển hướng và những nhiệm vụ cụ thể 
nói trên của miền Bắc phản ánh quyết tâm của Đảng và 
nhân đân ta trong việc kiên trì con đường xã hội chủ 
nghĩa, tiếp tục tăng cường sức mạnh của miền Bắc làm 
chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp đánh thắng giặc Mỹ xâm 
lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quyết 
tâm đó đã được thể hiện trong Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ngày 17-7-1966: "Chiến tranh có thể kéo đài 5 
năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải 
Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, 


228 


song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì qúy 
hơn độc lập, tự do”, 

Mười năm chuyển hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc và chỉ viện cho tiển tuyến lớn miền Nam (1965 - 1978) 
diễn ra trong tình hình của hai cuộc chiến tranh phá hoại 
rất ác liệt bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ. 

Trong suốt quá trình tiến hành chiến tranh phá hoại ở 
miền Bắc từ đầu năm 1965 đến cuối năm 1968, đế quốc 
Mỹ đã huy động lực lượng lớn không quân và hải quân, 
trút hàng triệu tấn bom đạn, tàn phá, hủy hoại nhiều 
thành phố, thị xã, thị trấn, xóm làng, nhiều công trình 
công nghiệp, giao thông, thủy lợi, nhiều bệnh viện, trường 
học, nhà ở, giết hại nhiều dân thường, gây nên những tội 
ác tày trời với nhân dân ta. Mặc dù trong điều kiện chiến 
tranh ác liệt, dưới ánh sáng của những nghị quyết của 
Đảng, quân và dân miền Bắc đã dấy lên cao trào chống - 
Mỹ, cứu nước, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, với niềm tin 
tưởng và quyết tâm cao độ. 

Sau bốn năm thực hiện chuyển hướng kinh tế, miển 
Bắc đã đạt được những thành tích đáng tự hào trên các 
mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, chi viện đắc lực cho 
tiển tuyến lớn miền Nam. 

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội uẫn tiếp tục, làm 
cho miền Bắc ngày càng thêm uững mạnh. Chế độ xã hội 
chủ nghĩa đang được xây dựng ở miền Bắc lúc đó đã vượt 
qua được nhiều thử thách nghiêm trọng và ngày càng phát 
huy tính ưu việt trong thời kỳ có chiến tranh. 


1. Hồ Chí Minh: Touẻn tập, Sđd, 2002, t.12, tr. 108. 


229 


Chuyển hướng kinh tế ế, tiếp tục sự nghiệp xây dựng chủ 
-_ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh có chiến tranh là nét đặc 
biệt, chưa có tiền lệ. Sản xuất nông nghiệp không những 
không giảm sút mà vẫn có bước phát triển tiến bộ. Cơ sở 
vật chất - kỹ thuật trong nông nghiệp được tăng cường 
“hơn so với trước chiến tranh: có 4.655 hợp tác xã được 
trang bị cơ khí nhỏ. Phong trào thâm canh tăng vụ được 
đẩy mạnh ở nhiều địa phương. Nhu cầu thiết yếu về lương 
thực, thực phẩm cho toàn xã hội vẫn đảm bảo. 


Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp vẫn được 
duy trì mặc dù gặp nhiều khó khăn gay gắt. Nhiều nhà 
máy và xí nghiệp lớn phải sơ tán hoặc phân nhỏ để tiếp 
tục sản xuất trong điều kiện có chiến tranh. Công nghiệp 
địa phương phát triển mạnh. 


Đời sống nhân dân căn bản được ổn định. Sự nghiệp 
văn hóa, giáo dục, y tế, đào tạo cần bộ chẳng những không 
ngừng trệ mà còn phát triển mạnh mẽ trong thời chiến và 
đạt nhiều kết quả tốt. Công tác nghiên cứu khoa học, điều 
tra cơ bản, thăm đồ tài nguyên được đẩy mạnh, vừa phục 
vụ sự nghiệp xây dựng kinh tế trước mắt, vừa chuẩn bị 
cho nhiệm vụ lâu dài xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Do bị thất bại nặng nề ở cả hai miền Nam - Bắc, tháng 
3-1968, đế quốc Mỹ tuyên bế hạn chế ném bom miền Bắc 
và ngày 1-11-1968, chúng buộc phải chấm dứt không điều 
kiện đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân. 

Tranh thủ những thuận lợi mới do Mỹ chấm dứt chiến 
tranh phá hoại miền Bắc, Đẳng đã ra chủ trương và lãnh 
đạo nhân đân ta thực hiện các kế hoạch ngắn hạn nhằm 
khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục cuộc xây dựng 


230 


miền Bắc và tăng cường lực lượng cho miền Nam. Công 
cuộc khôi phục kinh tế miền Bắc từ năm 1969 đến năm 
1975 đã bị ngắt quãng từ giữa năm 1972 đến đầu năm 
1973 do Mỹ đã liều lĩnh ném bom đánh phá miền Bắc lần 
thứ hai, trong đó địch đánh phá ác liệt nhất vào cuối 
tháng 12-1972. l 

Giữa lúc nhân dân ta đang nỗ lực khôi phục kinh tế ở 
miền Bắc và đẩy mạnh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở 
miền Nam thì ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 
đời, thọ 79 tuổi. Tổn thất này vô cùng lón lao. Vĩnh biệt 
chúng ta, Người đã để lại cho Đẳng ta, toàn thể đồng bào 
và chiến sĩ hai miền Nam Bắc một bản Di chúc lịch sử - 
những lời căn dặn cuối cùng, những tình cảm và niềm tin 
của Người đối với chúng ta ngày nay và các thế hệ mai sau. 

Với lòng tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc vị lãnh tụ tối cao 
của Đảng và dân tộc, trong buổi lễ truy điệu trọng thể tại 
Quảng trường Ba Đình, trước anh linh của Người, Lê 
Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
đã đọc Điếu văn khái quát toàn bộ sự nghiệp vĩ đại của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đọc lời thể son sắt, bày tổ quyết 
tâm thực hiện đầy đủ những điều căn đặn trong Di chúc 
của Người. 

Biến đau thương thành sức mạnh, nhân đân miền Bắc 
đã khẩn trương bắt tay khôi phục kinh tế, hàn gắn vết 
thương chiến tranh và đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Chấp hành các nghị quyết của Đảng, sau ba 
năm phấn đấu gian khổ, từ năm 1969 đến năm 1972, tình 
hình khôi phục kinh tế và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã 
hội có nhiều chuyển biến tốt đẹp trên các mặt: nông 


231 


nghiệp, công nghiệp, giao thông, lưu thông phân phối, văn 
hóa, giáo dục, quốc phòng. Sự chỉ viện sức người, sức của 
cho tiền tuyến được thực hiện ở mức cao, góp phần quyết 
định tạo nên chiến thắng vang đội trên chiến trường miền 
Nam, trong cuộc tập kích chiến lược năm 1972, buộc đế 
quốc Mỹ phải thỏa thuận một thời gian biểu cho việc ký 
Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở 
Việt Nam do Chính phủ ta dự thảo. 

Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai do đế quốc Mỹ 
ngoan cố và lật lọng gây ra nhằm thực hiện mưu để đen 
tối sau khi đã có sự thỏa thuận về việc sẽ ký Hiệp định 
Parl đã diễn ra hết sức ác liệt. Đặc biệt, là cuộc rải thảm 
bom 12 ngày đêm bằng pháo đài bay B.52 tại Hà Nội, Hải 
Phòng và một số địa phương khác, đã gây cho ta nhiều 
thiệt hại và nhiều khó khăn trong quá trình khôi phục 
kinh tế lần thứ hai. Mặc dù vậy, sau ngày Hiệp định Pari 
được ký kết (ngày 27-1-1973), miền Bắc đã thực sự có hòa 
bình, đây là một thuận lợi rất lớn đối với chúng ta. Trung 
ương Đảng đã đề ra kế hoạch hai năm khôi phục và phát 
triển kinh tế 1974 - 1975 nhằm tạo những điều kiện cần 
thiết cho việc xây đựng chủ nghĩa xã hội với quy mô và tốc 
độ lớn hơn sau này, đồng thời tăng cường thực lực, tạo 
thêm điều kiện vững chắc cho cuộc đấu tranh để giữ vững 
hòa bình ở miền Bắc và hoàn thành sự rghiệp giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước. 

Thực hiện nghị quyết của Đẳng, nhân dân miền Bắc đã 
lao động hăng hái, khẩn trương, thực hiện có hiệu quả kế 
hoạch hai năm khôi phục và phát triển kinh tế. Đến năm 
1975, hầu hết các cơ sở kinh tế đã trở lại hoạt động bình 


232 


thường. Năng lực sản xuất nhiều ngành kinh tế như công 
nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông vận 
tải... được tăng cường thêm một bước. Nhìn chung, sản 
xuất nông nghiệp và công nghiệp trên một số mặt quan 
trọng đã đạt và vượt mức năm 1965. Đời sống nhân dân 
được ổn định và cải thiện. Sự nghiệp giáo dục, văn hóa, y 
tế tiếp tục phát triển với tốc độ cao. 

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi trước sự chuyển 
biến mạnh mẽ của cách mạng cả nước, theo tiếng gọi của 
Tổ quốc, hàng chục vạn thanh niên ở các bản làng, khu 
phố, trường học, xí nghiệp, cơ quan... đã nô nức tòng quân, 
lên đường ra mặt trận. Hàng vạn thanh niên xung phong, 
cán bộ và nhân viên chuyên môn kỹ thuật cũng hăng hái 
vào Nam làm nhiệm vụ chống Mỹ. 

Sự lớn mạnh về mọi mặt của miền Bắc đang tiến lên 
chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ này là nhân tố quyết định 
nhất bảo đảm giành thắng lợi cuối cùng trong sự nghiệp 
giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. 

Quá trình miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội trong 21 năm (1954-1975) nói chung và 10 
năm (1965-1975) nói riêng là một quá trình đặc biệt, chưa 
có tiền lệ trong lịch sử. Tuy là 21 năm, nhưng thực tế chỉ 
có 8 năm xây dựng trong điều kiện hòa bình, phần lớn thời 
gian còn lại phải đương đầu với chiến tranh phá hoại và 
phải ba lần khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả chiến 
tranh. Miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ từ một nền kinh 
tế nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn 
phá nặng nề. Hơn nữa, vừa xây đựng vừa phải chiến đấu 
chống lại hai cuộc chiến tranh phá hoại hết sức ác liệt của 


233 


đế quốc Mỹ, miền Bắc còn phải làm nghĩa vụ của hậu 
phương lớn, chi viện đắc lực sức người, sức của cho tiền 
tuyến lớn miền Nam. 


Trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất như vậy, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, nhân dân miền Bắc đã kiên trì phấn 
đấu không mệt mỏi, và đã đạt được nhiều thành tựu rất 
đáng tự hào về quân sự, chính trị, kinh tế, văn bóa, giáo 
dục, xã bội, đời sống, v.V.. 


Những thành tựu đạt được tuy còn rất thấp, còn xa với 
những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, nhưng đặt vào hoàn 
cảnh lịch sử lúc bấy giờ, thì những thành tựu đó có giá trị 
thật lớn lao. Nó vừa thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa 
xã hội trong điểu kiện đất nước có chiến tranh, vừa là 
nhân tế tạo nên sức mạnh của hậu phương miền Bắc trong 
thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. 


Với tiềm lực kinh tế và quốc phòng được xây dựng, cùng 
với việc tiếp thu và sử dụng có hiệu quả sự giúp đö của 
quốc tế, miễn Bắc chẳng những đứng vững trong chiến 
tranh, mà còn đánh thắng oanh liệt hai cuộc chiến tranh 
phá hoại bằng kỹ thuật và phương tiện hiện đại nhất của 
đế quốc Mỹ. 

Miên Bắc đã làm tròn nhiệm uụ hậu phương lồn đối 
uới tiên tuyến lớn miễn Nam uà hoàn thành tốt nghĩa 0ụ 
quốc ¿ế. Đánh giá về thành tựu này của miền Bắc đúng 
như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư của Đăng đã 
nêu: "Miền Bắc đã đốc vào chiến tranh cứu nước và gìữ 
nước toàn bộ sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa và đã 
làm tròn một cách xuất sắc nghĩa vụ căn cứ địa cách 


Ũ 


234 


mạng của cả nước, xứng đáng là pháo đài vô địch của chủ 
nghĩa xã hội"! 


3. Lãnh đạo nhân đân bảo vệ miền Bắc và kháng 
chiến chống Mỹ ở miền Nam 

Từ năm 196õ đến năm 1968 quân và dân ta đã đánh 
thắng chiến tranh cục bộ ở miền Nam và chiến tranh phá 
hoại lần thứ nhất ở miền Bắc. "Chiến tranh cục bộ" mà Mỹ 
tiến hành ở miền Nam là một hình thức chiến tranh trong 
chiến lược toàn cầu mang tên "phản ứng linh hoạt" của đế 
quốc Mỹ. Mỹ đã huy động một lực lượng quân đội và một 
khối lượng vũ khí, phương tiện chiến tranh khổng lô tại 
chiến trường miền Nam, với quy mô lớn nhất, mạnh nhất, 
kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. 

Vào đầu mùa khô 1965 - 1966, Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ 
đã huy động 70 vạn quân, trong đó có gần 20 vạn quân 
Mỹ, mở cuộc phản công chiến lược lần thứ nhất vào ba 
hướng chính: Tây Nguyên, đổng bằng Khu V và miền Đồng 
Nam Bộ bao gồm cả vùng ngoại thành Sài Gòn. Mục tiêu 
của cuộc phản công này là "tìm - diệt" quân giải phóng, 
giành lại quyển chủ động chiến trường, "bình định" các 
vùng nông thôn đồng bằng quan trọng ở những địa bàn 
nói trên. 

Những trận đọ sức quyết liệt đầu tiên giữa quân và dân 
ta với quân viễn chỉnh Mỹ ở Núi Thành (Quảng Nam) 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1977, tr. 28 - 29. 


235 


tháng 5-1965, Vạn Tường (Quảng Ngãi) tháng 8-1965 đã 
giành được thắng lợi vang dội. 

Sau chiến thắng Vạn Tường, một cao trào đánh Mỹ, 
diệt ngụy được dấy lên mạnh mẽ khắp chiến trường miền 
Nam. Với thế trận chiến tranh nhân dân được xây dựng và 
phát triển trên ba vùng chiến lược, quân và dân miền 
Nam đã giữ vững quyền chủ động trên khắp chiến trường, 
vừa phản công tiêu diệt địch trong các cuộc hành quân của 
Mỹ, vừa chủ động tiến công, thọc sâu vào cắc vùng quân 
địch kiểm soát, các căn cứ đóng quân, các kho hậu cần và 
ngay ở cả sào huyệt chính của chúng tại Sài Gòn. Cùng với 
thắng lợi về quân sự, quân và dân ta còn giành được nhiều 
thắng lợi trên mặt trận chống phá "bình định" của Mỹ - 
ngụy. Toàn bộ kế hoạch lập 900 ấp chiến lược mới và củng 
cố hàng chục ngàn ấp chiến lược cũ của địch trong năm 
1966 bị thất bại. 

Mọi cố gắng điên cuồng của Mỹ trong cuộc phần công 
mùa khô lần thứ nhất đều bị thất bại. 

Đến mùa khô 1966 - 1967, với lực lượng hùng hậu, gầm 
39 vạn quân Mỹ, hơn ð vạn quân các nước đồng minh và 
54 vạn quân đội Sài Gòn cùng với 4000 máy bay, 2.500 xe 
tăng và xe bọc thép, Mỹ đã mở cuộc phản công chiến lược 
lần thứ hai nhằm vào hướng từ Tây Nguyên đến Sài Gòn. 
Trong vòng 6 tháng, địch liên tiếp mở ba cuộc hành quân 
quy mô lớn, hòng "tìm - diệt” chủ lực của ta và đánh phá 
các cơ quan chỉ đạo cách mạng miền Nam. Trong đó, có 
cuộc hành quân Gianxơn - Xity, với 4,5 vạn quân đánh vào 
Thủ Dầu Một và Tây Ninh, một địa bàn mà chúng tình 
nghi có cơ quan đầu não kháng chiến của ta. Thế nhưng, 


236 


tất cả các cuộc hành quân quy mô lớn của chúng đều bị bẻ 
gây và bị tổn thất nặng nể!, Chẳng những thế, chúng còn 
bị quân ta mở đòn tấn công bất ngờ trên chiến trường Trị - 
Thiên, buộc phải bị động căng quân ra để chống đỡ. Kế 
hoạch bố trí binh lực có tính chất chiến lược của Mỹ ở 
miền Nam bị đảo lộn. Từ chiến lược phản công, Mỹ phải 
chuyển sang chiến lược phòng ngự, co cụm quân cố thủ 
trong suốt mùa mưa năm 1967 để đề phòng các trận đánh 
lớn của quân ta. 

Trên mặt trận chống phá "bình định", quân và dân các 
vùng nông thôn kiên trì phương châm "ba bám” và đẩy 
mạnh "ba mũi giáp công", đã chặn đánh quyết liệt các cuộc 
hành quân càn quét và bình định của quân Mỹ và quân 
đội Sài Gòn. Kế hoạch lấn chiếm lại 50% nông thôn trong 
năm 1967 của chúng không thực hiện được, trái lại, 80% 
đất đai miển Nam nằm dưới quyển kiểm soát của Mặt 
trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. 

Phong trào đấu tranh chính trị vẫn tiếp tục phát triển, 
mức độ ngày càng quyết liệt ở hầu khắp các thành thị 
miền Nam, nhất là ở Huế và Đà Nẵng, với khẩu hiệu đòi 
Mỹ cút về nước. 

Ở miền Bắc, chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ bằng 
không quân và hải quân diễn ra khốc liệt, chúng đánh phá 
suốt ngày đêm. Đến năm 1967, khối lượng bom đạn Mỹ 
dội xuống miền Bắc tăng gấp 7 lần so với năm 1965. Hầu 


1. Có 175.000 quân Mỹ - ngụy và chư hầu bị loại khỏi vòng chiến đấu, 
49 tiểu đoàn (28 tiểu đoàn Mỹ) bị tiêu diệt, 1.800 máy bay, 1.786 xe 
tăng và 100 tầu xuồng bị phá hủy, bắn cháy, bắn chìm. 


237 


hết các mục tiêu quân sự và dân sự quan trọng đều bị 
đánh phá, gây nên nhiều tổn thất nặng nề cho nhân dân 
ta. Mặc dù trong điều kiện chiến tranh ác liệt, quân và 
dân ta vẫn không hề nao núng, đã anh dũng chiến đấu để 
bảo vệ vững chắc miền Bắc, hàng nghìn máy bay và tầu 
chiến của Mỹ bị tiêu diệt, công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội vẫn được tiến hành, nhiệm vụ chỉ viện sức người, 
sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam vẫn được tăng 
cường, với mức độ cao. 


Tháng 1-1967, Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp 


hành Trung ương Đẳng (khóa IID quyết định mở mặt trận --- 


đấu tranh ngoại giao nhằm tranh thủ hơn nữa sự đông 
tình, ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân thế giới và nhân dân 
tiến bộ Mỹ, khoét sâu mâu thuẫn trong nội bộ địch, cô lập 
cao độ phái hiếu chiến trong giới cầm quyền Mỹ, hỗ trợ 
cho đấu tranh chính trị và quần sự của quân và dân ta. 

Đến cuối năm 1967, cuộc "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ 
đã được đẩy đến đỉnh cao, số quân viễn chinh đổ vào miền 
Nam đã lên 48 vạn, mọi thủ đoạn và biện pháp chiến 
tranh đã được sử dụng, thế nhưng, đế quốc Mỹ vẫm-không 
sao thực hiện được các mục tiêu chính trị và quân sự đã đề 
ra. Mặt khác, thất bại ở Việt Nam làm cho tình hình nước 
Mỹ ngày càng bất ô ổn, phong trào phản đối chiến tranh, đòi 
rút quân Mỹ về nước ngày càng lan rộng trong các tầng 
lớp nhân dân. 


Về phía ta, qua hơn hai năm đương đầu với chiến tranh 
cục bộ, quân và dân miền Nam đã phát huy mạnh mẽ 
chiến lược tiến công, từng bước bẻ gẫy hai gọng kìm "tìm - 
diệt" và "bình định”, làm thất bại các mục tiêu quân sự, 
chính trị của quân Mỹ và quân đội Sài Gòn. 


238 


Những thất bại và khó khăn của địch cùng với những 
thắng lợi to lớn của ta vừa giành được cả về quân sự lẫn 
chính trị, về chiến thuật lẫn chiến lược và sự phát triển 
vững mạnh cả về thế và lực của ta đã mở ra cho cuộc chiến 
tranh cách mạng miền Nam những triển vọng to lớn. 
Tháng 12-1967, Bộ Chính trị đã ra một nghị quyết lịch sử, 
chuyển cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam sang thời 
kỳ mới, thời kỳ tiến lên giành thắng lợi quyết định bằng 
phương pháp tổng công kích - tổng khởi nghĩa vào tất cả 
các đô thị - dinh lũy của Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên 
toàn miền Nam. i 

Chủ trương tổng công kích - tổng khởi nghĩa của Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng ta là đưa chiến tranh về đô thị - 
nơi được coi là căn cứ và là hậu phương quan trọng nhất 
còn lại của đối phương để mở những đòn tiến công quân sự 
dồn dập, kết hợp với nổi dậy đồng loạt của quần chúng 
ngay tại địa bàn chiến lược này của chúng. Yêu cầu trước 
mắt của tổng công kích - tổng khởi nghĩa là giáng cho địch 
những đòn tiến công quyết định, làm thay đổi cục diện 
chiến tranh, làm lung lay hơn nữa ý chí xâm lược của đế 
quốc Mỹ, buộc chúng phải thay đổi chiến lược, phải xuống 
thang chiến tranh. Nghị quyết này của Bộ Chính trị đã 
được Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa TTT) họp tháng 1-1968 thông qua. 

Thực hiện quyết tâm chiến lược trên đây của Đảng, 
đêm 30 rạng ngày 31-1-1968, đúng vào dịp giao thừa Tết 
Mậu thân, thừa lúc địch sơ hở và hoàn toàn bất. ngờ, cuộc 
tổng tiến công và nổi đậy đợt một đã được phát động trên 
toàn miền Nam từ vĩ tuyến 17 cho đến mũi Cà Mau. Quân 


239 


và dân ta đồng loạt tiến công địch ở 4/6 thành phố, 37/42 
thị xã và hàng trăm thị trấn, quận ly, chỉ khu quân sự, 
kho tàng. Hàng triệu quần chúng đã nổi dậy diệt ác, phá 
kìm, giành quyển làm chủ ở những mức độ khác nhau. 
Hầu hết các cơ quan đầu não của địch từ trung ương đến 
địa phương đều bị quân ta tiến công. Cùng với các đợt tiến 
công tiếp theo trong tháng ð và tháng 8-1968, quân và dân 
ta đã tiêu điệt và loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục vạn 
tên địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, giải 
phóng thêm hàng triệu đồng bào. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân là một 
đòn tiến công chiến lược bất ngờ đánh vào tận hang ổ của 
kẻ thù. Đây là thất bại rất nặng nề về chiến lược của đế 
quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam nước 
ta. Thất bại này đã làm phá sản chiến lược "Chiến tranh 
cục bộ" của đế quốc Mỹ ngay giữa lúc chúng có trong tay 
50 vạn quân viễn chỉnh và hơn 70 vạn quân Sài Gòn và 
quân một số nước đổng minh của Mỹ ở chiến trường miền 
Nam. Với thất bại này đã làm đảo lộn thế chiến lược của 
Mỹ, làm lung lay ý chí xâm lược của chúng, buộc Mỹ phải 
xuống thang chiến tranh và ngỗi vào bàn đàm phán với ta 
tại Hội nghị Pari (ngày 13-5-1968). Đến tháng 1-1969, đế 
quốc Mỹ phải chấp nhận cuộc đàm phán với Chính phú 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Pari, có sự tham gia 
của đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam (sau đổi là đoàn đại biểu Chính phủ cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam). 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) 
đã giành thêm một thắng lợi có ý nghĩa chiến lược nữa 


240 


trong tiến trình phát triển của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, trong 
quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chúng ta đã phạm sai lầm chủ 
quan trong việc đánh giá tình hình, đã đề ra yêu cầu chưa 
sát với thực tế. Đặc biệt là sau đợt tấn công trong Tết Mậu 
Thân, ta đã không kiểm điểm, rút kinh nghiệm kịp thời, 
không đánh giá đúng tương quan lực lượng giữa ta và địch 
cũng như âm mưu đối phó của chúng, chủ trương tiếp tục 
mở các đợt tiến công vào đô thị khi không còn điều kiện và 
yếu tố bất ngờ "là sai lầm về chỉ đạo chiến lược, để địch 
gây cho ta nhiều khó khăn, tổn thất"!. 

Sau thất bại của chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền 
Nam Việt Nam, vào đầu năm 1969, Tổng thống Mỹ Níchxơn 
đã đề ra chiến lược toàn cầu mới mang tên "Học thuyết 
Níchxơn" với ba nguyên tắc "trụ cột" là: "cùng chia sẻ"; 
"sức mạnh của Mỹ" và "sẵn sàng thương lượng". 

Tổng thống Níchxơn tiếp tục cuộc chiến tranh ở miền 
Nam bằng chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh". Đây là 
một chính sách rất thâm độc của Mỹ nhằm "đùng người 
Việt Nam đánh người Việt Nam" để tiếp tục cuộc chiến 
tranh xâm lược thực dân mới ở miền Nam. 

Quá trình triển khai chiến lược mới, Mỹ đã áp dụng 
một loạt biện pháp như: ra sức củng cố ngụy quyền, xây 
dựng ngụy quân đông và hiện đại; ráo riết thực hiện 
chương trình bình định; tiến hành chiến tranh phá hoại 


1. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt . 
Nam: Kết luận uê Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (ngày 
25-5-1994). 


241 


miền Bắc nhằm cắt nguồn chi viện cho miền Nam; tìm mọi 
cách thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô hòng 
cắt giảm nguồn viện trợ chủ yếu của Việt Nam. 

Trong hai năm 1969 - 1970, sự phản kích ác liệt của Mỹ - 
ngụy trong các chiến dịch bình định cấp tốc, xây dựng lại 
cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa thực dân mới ở nông thôn đã 
gây cho ta nhiều khó khăn, tổn thất. 

Để cũng cố tỉnh thần quyết tâm chống Mỹ, cứu nước 
của quân và dân ta, ngày 1-1-1969, trong Thư chúc mừng 
năm mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: "Vì độc lập, uì tự 
do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào". 

Thực hiện chủ trương của Đảng, được sự tăng cường lực 
lượng từ miền Bắc, quân và dân miền Nam anh dũng đồng 
loạt mở hai cuộc tiến công mùa Xuân và mùa Hè năm 
1969, diệt hàng vạn tên địch, hỗ trợ nhân dân nhiều nơi 
nổi đậy giành quyền làm chủ. Tuy nhiên, sau các cuộc tiến 
công Xuân - Hè 1969, lợi dụng mùa mưa, địch tổ chức 
phản công gây cho ta nhiều khó khăn. 

Tháng 1-1970, Hội nghị lần thứ mười tám Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa II đã đề ra chủ trương mới 
nhằm chống lại chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của 
đế quốc Mỹ. 

Thực hiện chủ trương chỉ đạo của Trung ương Đảng, 
trong những năm 1970 - 1971, cách mạng miền Nam đã 
vượt qua khó khăn gian khổ, kiên trì xây dựng và phát 
triển lực lượng, tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược, 
đánh bại từng bước chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" 
và "Đông Dương hóa chiến tranh" của đế quốc Mỹ. 


1. Hồ Chí Minh: Tokn tập, Sđd, 2000, t.12, tr. 426. 


242 


Tại chiến trường Lào, đầu năm 1970, Mỹ và quân của 
Vàng Pao mở cuộc hành quân lấn chiếm khu vực chiến 
lược Cánh Đồng Chum (Xiêng Khoảng). Thực hiện chủ 
trương của lãnh đạo Đảng hai nước, liên quân Lào - Việt 
Nam đã phối hợp mở chiến dịch phân công quy mô lớn, 
đánh bại cuộc hành quân của địch, bảo vệ căn cứ địa chủ 
yếu của Lào, phá thế uy hiếp sườn phía tây miền Bắc nước 
ta và tuyến vận tải tây Trường Sơn. 

Tháng 3-1970, Mỹ tiến hành cuộc đão chính ở Campuchia, 
lật đổ Chính phủ Vương quốc trung lập do Hoàng thân 
Nôrôđôm Xihanúc đứng đầu, dựng lên chính quyền tay 
sai Lon Non. Đây là một nấc thang chiến tranh nguy 
hiểm của Mỹ nhằm biến Campuchia thành thuộc địa kiểu 
mới, xóa bỏ căn cứ và bàn đạp chiến lược của ta, cắt đứt 
tuyến đường tiếp tế từ miền Bắc vào miền Nam, qua đất 
Campuchia. Cuộc hành quân xâm lược của Mỹ - ngụy đã 
thúc đẩy phong trào cách mạng của nhân đân Campuchia. 
Trong thời gian ngắn, các lực lượng vũ trang của ta đã 
phối hợp với quân và dân bạn kịp thời phân công địch, 
đánh bại cuộc hành quân của chúng, giải phóng được vùng 
đông - bắc Campuchia và kiểm soát được nhiều vùng nông 
thôn rộng lớn khác buộc đế quốc Mỹ phải tuyên bố rút 
quân ra khỏi Campuchia (6-1970). 

Ở miền Nam Việt Nam, chấp hành chỉ thị của Bộ Chính 
trị nhân cơ hội Mỹ đưa quân sang Campuchia, các hoạt 
động tác chiến của ta nhằm tiêu diệt địch và đánh phá kế 
hoạch "bình định" của chúng có nhiều thuận lợi, thu được 
kết. quả quan trọng. 

Năm 1971, quân và dân ta phối hợp với quân và dân 
Lào chú động đánh bại cuộc hành quân quy mô lớn 


243 


"Lam Sơn 719" của quân Mỹ và quân đội Sài Gòn đánh vào 
Đường 9 - Nam Lào nhằm cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh, 
chặn đứng con đường tiếp tế quan trọng của miền Bắc đối 
với miền Nam và phong trào kháng chiến Campuchia. 
Cũng vào thời gian này, quân và dân ta cùng với quân dân 
Campuchia đập tan cuộc hành quân "Toàn thắng 1-1971" 
của Mỹ đánh vào các hậu cứ kháng chiến tại đông - bắc 
Campuchia. 

Những thắng lợi quân sự nói trên, cùng với những 
thắng lợi của nhân dân miền Nam trong việc đánh phá kế 
hoạch "bình định" của địch đã mổ ra khả năng thực tế 
đánh bại chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của đế 
quốc Mỹ. Quân đội Sài Gòn, cái "xương sống" của chiến 
lược "Việt Nam hóa chiến tranh” đã bị suy yếu nghiêm trọng. 

Vào mùa xuân năm 1972, nhằm giành thắng lợi quyết 
định trong năm bầu cử tổng thống Mỹ, buộc đế quốc Mỹ 
phải chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng ở thế thua, 
quân ta đã mở cuộc tiến công chiến lược với quy mô lớn, 
cường độ mạnh được bắt đầu vào hướng chủ yếu là Trị - 
Thiên, đánh thẳng vào tuyến phòng ngự của địch ở Đường 9, 
tiếp theo là các hướng Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ 
rồi đến đồng bằng Khu V và đồng bằng sông Cửu Long. 
Chỉ trong thời gian ngắn, quân và dân ta đã phá vỡ ba 
tuyến phòng ngự mạnh nhất của địch tại các địa bàn xung 
yếu Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, tiêu diệt 
nhiều sinh lực địch, hỗ trợ đắc lực cho nhân dân các địa 
phương nổi dậy giành quyền làm chủ. Đế quốc Mỹ điên 
cuồng đối phó bằng cách vội vã "Mỹ hóa" trở lại cuộc chiến 
tranh ở miền Nam, đánh phá trở lại miền Bắc lần thứ hai 
từ đầu tháng 4-1972 bằng những thủ đoạn chiến tranh 


244 


bủy diệt tàn bạo. Thế nhưng, chúng lại bị thất bại, không 
sao cứu vãn nổi tình thế. 

Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược năm 1972 đã 
làm thay đổi hẳn cục điện chiến tranh ở miền Nam. Chiến 
lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ đứng trước nguy 
cơ bị phá sản hoàn toàn. 


Cùng với thắng lợi ở miền Nam, quân và dân miền Bắc 
đã lập chiến công oanh liệt, đập tan cuộc tập kích chiến 
lược bằng máy bay B.52 của Mỹ trong 12 ngày đêm (ngày 
18 đến ngày 30-12-1972) trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng 
và một số địa phương khác!, buộc Mỹ phải trở lại bàn đàm 
phán để ký kết Hiệp định Parl. 

Cuộc đấu tranh ngoại giao trên bàn Hội nghị Pari đã 
kéo dài 4 năm 9 tháng với 202 phiên họp công khai, 4ð 
cuộc gặp riêng cấp cao, 500 cuộc họp báo, 1. 000 cuộc phỏng 
vấn đã kết thúc vào ngày 27-1-1973 với “Hiệp định về chấm 
dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” được ký kết. 

Theo Hiệp định Parl về Việt Nam, Hoa Kỳ và các nƯỚc 
khác tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thể của nước Việt Nam; Hoa Kỳ cam kết chấm dứt 
mọi hoạt động quân sự trên lãnh thổ nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa; Hoa Kỳ cam kết rút hết quân đội, các loại 
nhân viên, cố vấn, vũ khí đạn dược của Hoa Kỳ và các nước 
đồng minh của Hoa Kỳ ra khổi miền Nam Việt Nam. Hiệp 
định còn xác định nghĩa vụ của Hoa Kỳ phải đóng góp vào 
việc hàn gắn vết thương chiến tranh và công cuộc xây 


1. Có 81 máy bay hiện đại, trong đó có 34 B.52 bị bắn rơi; 43 giặc lái 
bị bắt sống. 


245 


dựng sau chiến tranh ở Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 
toàn Đông Dương. 

Với việc ký kết Hiệp định Pari, cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam đã giành thêm 
thắng lợi hết sức to lớn và có tính chất quyết định. Nhân 
dân ta đã đạt được mục tiêu quan trọng hàng đầu là đè 
bẹp ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải chấm 
đứt chiến tranh, rút hết quân viễn chỉnh và quân chư hầu 
ra khỏi miền Nam Việt Nam. Đây là cơ hội lớn cho sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta tiến lên giành thắng 
lợi hoàn toàn. 

Mặc dù bị thất bại nặng nề, phải ký Hiệp định Parl, 
chấp nhận rút quân về nước, nhưng đế quốc Mỹ vẫn ngoan 
cố, không chịu từ bổ đã tâm xâm lược Việt Nam, tiếp tục 
tiến hành chiến tranh để áp đặt chủ nghĩa thực dân mới 
và chia cắt lâu đài đất nước ta. 


Một trong những mục tiêu chiến tranh mà Mỹ và chính 
quyền Sài Gòn để ra trong kế hoạch 3 năm (1973 - 1976) 
là chiếm lại toàn bộ vùng giải phóng của ta, xóa bỏ hình 
thái “đa báo” ở miền Nam, nhằm biến miền Nam thành 
một quốc gia riêng biệt, lệ thuộc vào Mỹ. 

Ngay sau khi Hiệp định Pari được ký kết, dưới chỉ đạo 
của Mỹ, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã ngang ngược 
phá hoại hiệp định, liên tiếp mở các cuộc hành quân lấn 
chiếm vùng giải phóng của ta. Riêng năm 1973, chúng đã 
tiến hành hàng ngàn cuộc hành quân quy mô lớn và đã 
chiếm lại hầu hết các vùng giải phóng mới của ta, trong đó 
có cảng Cửa Việt (Quảng Trị) bị chiếm ngay đêm 27-1-1973. 


Trong vùng chúng kiểm soát, cũng đã diễn ra liên tiếp 


246 


các cuộc hành quân càn quét và “bình định” nhằm khủng 
bố, đàn áp, bóp nghẹt mọi quyền tự do đân chủ, chống lại 
nguyện vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân 
miền Nam, gây thêm nhiều tội ác đối với đồng bào ta. 

Trước tình hình nghiêm trọng nói trên, tháng 7-1973, 
Hội nghị lần thứ hai mươi mốt Ban Chấp hành Trung 
ương Đăng (khóa IID đã nêu rõ con đường cách mạng của 
nhân dân miền Nam là con đường bạo lực cách mạng và 
nhấn mạnh: bất kể trong tình huống nào cũng phải nắm 
uững thời cơ, giữ 0uững đường lối chiến lược tiến công. 
Nhiệm vụ giành dân, giành quyền làm chủ, phát triển 
thực lực của cách mạng là yêu cầu vừa bức thiết vừa cơ 
bản trong giai đoạn mới. Tư tưởng chỉ đạo của Trung ương 
Đảng là £ích cực phản công, chuẩn bị tiến lên hoàn toàn 
giải phóng miễn Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng, từ cuối năm 1973 và 
cả năm 1974, quân và dân ta ở miền Nam đã liên tiếp 
giành được thắng lợi to lớn trên khắp các chiến trường, từ 
Trị - Thiên đến tây Nam Bộ và vùng ven Sài Gòn, phá vở 
từng mảng lớn kế boạch “bình định” của địch, mở rộng 
thêm nhiều vùng giải phóng, tiêu diệt nhiều cụm cứ điểm, 
chi khu, quận ly, bức rút nhiều đôn bốt, dồn địch vào thế 
đối phó lúng túng, bị động. Đặc biệt, cuối năm 1974 đầu 
năm 1978, quân ta đánh chiếm thị xã Phước Long (ngày 6- 
1-1975), giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long, địch 
không còn khả năng đánh chiếm trở lại Phước Long. Tình 
thế này chứng tổ quân chủ lực cơ động của ta đã mạnh 
hơn hẳn quân chủ lực cơ động của địch, khả năng giải 
phóng hoàn toàn miền Nam đã chín muỗi. 


247 


Trước yêu cầu phát triển của cuộc chiến tranh cách mạng 
vào giai đoạn cuối, từ tháng 10-1973 trở đi, trong quân đội 
ta đã xúc tiến thành lập các quân đoàn chủ lực có đủ các 
thành phần binh chủng kỹ thuật, hợp thành những quả 
đấm mạnh, có khả năng cơ động cao, hoạt động trên những 
hướng chủ yếu, nhằm tiêu điệt quân chỗ lực của địch. 

Tuyến đường chiến lược phía Đông Trường Sơn nối liền 
từ Đường 9 (Quảng Trị vào đến miền Đông Nam Bộ đã 
được thông suốt. Một khối lượng lớn vũ khí, phương tiện 
chiến tranh như xe tăng, xe bọc thép, tên lửa, pháo tầm 
xa, pháo cao xạ cùng hàng chục vạn tấn vật chất các loại 
đã được chuyển tới các chiến trường. Hệ thống đường ống 
dẫn xăng dầu được nối liền từ miền Bắc vào đến chiến 
trường miền Đông Nam Bộ đã sẵn sàng phục vụ. 

Từ ngày 30-9 đến 8-10-1974, Hội nghị Bộ Chính trị đợt 
1 bàn về chủ trương giải phóng hoàn toàn miền Nam. Đợt 
2 của Hội nghị Bộ Chính trị họp từ ngày 8-12-1974 đến 
ngày 7-1-1975 đã nhận định: Chưa bao giờ ta có điều kiện 
đây đủ về quân sự, chính trị, có thời cơ chiến lược to lớn 
như hiện nay để hoàn thành cách mạng đân tộc dân chủ 
nhân dân ở miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ 
quốc. Từ nhận định đó, Bộ Chính trị đề ra quyết tâm chiến 
lược giải phóng miễn Nam uới kế hoạch hai năm 1975 - 
1976 mà tỉnh thần là: năm 1975 tranh thủ bất ngờ tấn 
công lớn và rộng khấp, tạo điểu kiện để năm 1976 tiến 
hành tổng công kích - tổng khởi nghĩa, giải phóng hoàn 
toàn miền Nam. Ngoài kế hoạch nói trên, Bộ Chính trị còn 
dự kiến một phương hướng hành động linh hoạt là nết 
thời cơ đến, oùo đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải 
phóng miền Nam ngay trong năm 1975. 


248 


Chấp hành quyết định chiến lược nói trên, cuộc tổng 
tiến công và nổi đậy mùa xuân năm 1975 diễn ra trên 
toàn miền Nam, trong đó quyết định là ba đòn tiến công 
chiến lược. Đó là Chiến địch Tây Nguyên, chiến dịch Huế, 
Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh. Cuộc tổng tiến công và 
nổi đậy đã diễn ra trong 55 ngày đêm từ ngày 10-3 đến 
ngày 30-4-1975. Vào 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ 
cách mạng phấp phới bay trên nóc Dinh Độc lập, cuộc tổng 
tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã toàn thắng. 


1V- Ý NGHĨA, NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ 
KINH NGHIỆM CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC 


1. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi 

Đánh giá thắng lợi lịch sử của sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước, Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ tư của Đăng đã ghi rõ: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng 
thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước mỗi mãi được ghi uùào lịch sử dân tộc như một trong 
những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời uê sự 
toòn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng uà trí tuệ 
con người, uà đi uào lịch sử thế giới như một chiến công uĩ 
đại của thế kỷ XX, một sự biện có tầm quan trọng quốc tế 
to lớn uà tính thời đại sâu sắc”, 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Báo cứo chính trị của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1977, tr. ð - 6. 


249 


Với thắng lợi này, nhân dân ta đã quét sạch bọn đế 
quốc xâm lược, chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một 
thế kỹ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta. 
Cuộc cách mạng dân tộc đân chủ nhân dân đã hoàn thành 
trên phạm vi cả nước, mở ra kỹ nguyên mới cho dân tộc 
Việt Nam: kỷ nguyên cả nước hòa bình, độc lập, thống 
nhất và đi lên chú nghĩa xã hội. 

Bằng thắng lợi vĩ đại của mình, nhân dân ta đã đánh 
bại cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn nhất, đài ngày 
nhất của chủ nghĩa đế quốc kể từ sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai, làm suy yếu trận địa của chủ nghĩa đế quốc, phá 
võ một phòng tuyến quan trọng của chúng ở khu vực Đông 
Nam Á, mở đầu sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chủ 
nghĩa thực dân mới, góp phần tăng cường lực lượng của 
các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào độc lập dân tộc, dân 
chủ và hòa bình thế giới. 

Thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước bắt nguồn 
từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
người đại biểu trung thành cho những lợi ích sống còn của 
cả dân tộc Việt Nam, một Đảng có đường lối chính trị, 
đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo. 

Thắng lợi đó là kết quả của cuộc chiến đấu đây gian 
khổ hy sinh của nhân dân và quân đội cả nước, đặc biệt là 
của cán bộ, chiến sĩ và hàng chục triệu đồng bào yêu nước 
ở miền Nam ngày đêm đối mặt với quân thù, xứng đáng 
với danh hiệu "Thành đông Tổ quốc". 

Thắng lợi đó cũng là kết quả của sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, của đêng bào và =hiến sĩ 
miền Bắc vừa chiến đấu vừa xây dựng, hoàn thành xuất 


250 


sắc nghĩa vụ của hậu phương lớn, hết lòng hết sức chỉ viện 
cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm 
lược. 

Thắng lợi đó còn là kết quả của tình đoàn kết chiến đấu 
của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia và kết quả của 
sự ủng hộ hết lòng và sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em. Sự ủng hộ nhiệt tình của phong trào 
công nhân và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới cũng 
như nhân dân tiến bộ Mỹ. 

2. Những kinh nghiệm lịch sử 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kéo đài 21 năm 
đã để lại nhiều kinh nghiệm có giá trị lịch sử và thực tiễn 
sâu sắc. 

Một là, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc uà chủ nghĩa 
xã hội nhằm huy động sức mạnh toàn dân đánh Mỹ, cả 
nước đánh Mỹ. 

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vừa là mục tiêu 
vừa là động lực của cách mạng Việt Nam, được Đảng xác 
định ngay từ ngày mới ra đời. Bước vào giai đoạn chống 
Mỹ, cứu nước, đứng trước âm mưu xâm lược miền Nam và 
chia cắt đất nước ta của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, Đảng 
ta đã đề ra đường lối tiến hành đồng thời hai chiến lược 
cách mạng: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền 
Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, hướng 
vào mục tiêu chung chủ yếu trước mắt của cách mạng cả 
nước là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền 
Nam, hòa bình thống nhất nước nhà để đưa cả nước tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. 


251 


Đường lối đó của Đảng thể hiện ý chí và nguyện vọng 
thiết tha của cả đân tộc Việt Nam, đã động viên đến mức 
cao nhất lực lượng hùng hậu của nhân dân cả nước, kết 
hợp tiền tuyến lớn với hậu phương lớn, kết hợp sức mạnh 
của nhân dân ta với sức mạnh của thời đại tạo nên sức 
mạnh tổng hợp để chiến đấu và chiến thắng giặc Mỹ xâm 
lược. 

Hai là, Đảng đã tìm ra được phương pháp đấu tranh 
cách mạng đúng đắn, sáng tạo. 

Đó là phương pháp sử đụng bạo lực cách mạng tổng hợp 
bao gồm: lực lượng chính trị quần chúng kết hợp với lực 
lượng vũ trang nhân dân, bắt đầu khởi nghĩa từng phần ở 
nông thôn và từ khởi nghĩa phát triển thành chiến tranh 
cách mạng, kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự với đấu 
tranh chính trị, và đến một giai đoạn nào đó thì kết hợp 
chặt chẽ đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị với đấu 
tranh ngoại giao; kết hợp khởi nghĩa quần chúng với chiến 
tranh cách mạng, kết hợp nổi đậy với tiến công, tiến công 
với nổi dậy; đánh địch trên cả ba vùng: rừng núi, nông 
thôn đồng bằng và đô thị, đánh địch bằng ba mũi giáp 
công: quân sự, chính trị và binh vận, kết hợp ba thứ quân: 
bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương với chiến tranh của các 
binh đoàn chủ lực, kết hợp đánh lớn, đánh vừa và đánh 
nhỏ, thực hiện làm chủ để tiêu diệt địch, tiêu diệt địch để 
làm chủ; nắm vững phương châm chiến lược đánh lâu dài, 
đông thời biết tạo thời cơ mở những cuộc tiến công chiến 
lược làm thay đổi cục điện chiến tranh, tiến lên thực hiện 
tổng tiến công và nổi đậy đồng loạt, đè bẹp quân địch, 
giành thắng lợi cuối cùng. 


252 


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta 
đã kế thừa tài đánh giặc đầy mưu lược của tổ tiên, đồng 
thời phát huy kinh nghiệm phong phú của cuộc Cách 
mạng Tháng Tám và cuộc kháng chiến chống Pháp. Dưới 
sự lãnh đạo của Đẳng, nhân dân ta đã đánh giặc Mỹ bằng 
mọi phương tiện và vũ khí có trong tay, từ vũ khí thô sơ 
đến vũ khí hiện đại, đánh giặc với khí thế cả nước lên 
đường, toàn quân ra trận. Đó là đường lối chiến tranh 
nhân dân đã được phát triển đến một đỉnh cao mới. Tất cả 
những hình thức, phương pháp đấu tranh trên đây là một. 
thể thống nhất, có quan hệ hữu cơ với nhau, tạo thành 
chiến lược tổng hợp và nghệ thuật quân sự của chiến 
tranh cách mạng Việt Nam. 

Ba là, sự chỉ đạo chiến lược đúng đắn của Trung ương 
Đảng uò công tác tổ chức chiến đếu tài giỏi của Đẳng qua 
các cấp bộ Đảng uò các cấp chỉ huy quân đội. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng miền Nam và 
chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, Trung ương Đẳng ta luôn 
luôn theo dõi âm mưu của địch, đánh giá đúng so sánh lực 
lượng, đề ra những chủ trương chỉ đạo chính xác, sắc bén, 
linh hoạt, kịp thời, nhằm đánh bại từng bước âm mưu và 
hành động của địch, tạo điều kiện để tiến lên giành thắng 
lợi cuối cùng. Song, đứng trước một cuộc chiến tranh mà 
đế quốc Mỹ vừa đánh, vừa thăm dò, vừa thí nghiệm các 
chiến lược, chiến thuật, một cuộc chiến tranh leo thang 
từng bước không có tiền lệ trong lịch sử, thì việc tìm hiểu 
về địch và về ta là cả một quá trình. Phải thông qua thực 
tế chiến đấu với những điễn biến cụ thể trong cuộc đọ sức 
trên chiến trường mà nhận thức của ta ngày càng sâu sắc, 


253 


rõ ràng hơn. Một trong những bài học về chỉ đạo chiến 
lược mà Đảng ta rút ra được là “rên cơ sở phương hướng 
chiến lược đúng, hãy làm đi, rồi thực tiễn sẽ cho phép ta 
hiểu rõ sự uật hơn nữa”`. 

Bốn là, Đảng ta hết súc coi trọng công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng lực lượng cách mạng ở miên Nam uà tổ 
chức xây dựng lực lượng chiến đấu trong có nước. 

Lực lượng cách mạng đó là các Đảng bộ miền Nam được 
tôi luyện thành các bộ tham mưu dày đạn trên tiền tuyến 
lớn; là khối lên minh công - nông được Đảng dày công xây 
đắp trong suốt quá trình cách mạng dân tộc dân chủ, là 
đội quân chính trị quần chúng và lực lượng vũ trang nhân 
dân, hai lực lượng cơ bản hùng hậu trong chiến tranh cách 
mạng, là Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt 
Nam cùng với Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà 
miền Nam Việt Nam đã động viên, tập hợp ngày càng 
rộng rãi, đông đảo các tầng lớp nhân dân, không phân biệt 
giai cấp, tôn giáo, dân tộc vào cuộc kháng chiến, cứu nước; 
đồng thời tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ ngày càng 
to lớn của nhân dân và chính phủ nhiều nước yêu hòa 
bình và công lý trên thế giới. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Báo cáo chính trị của Ban Chếp hành 
Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lên thứ IV, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1977, tr. 27. 


254 


CHƯƠNG V 


CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 
(1975 - 2002) 


1. CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
VÀ BẢO VỆ TÔ QUỐC (1975 - 1986) 


1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng 
(tháng 12-1976) và thực hiện kế hoạch nhà nước 
năm năm (1976 - 1980) 


a. Tình hình Việt Nam sau năm 1975 oà Đại hột đại 
biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng 

- Tình hình Việt Nam sau năm 1975 và việc hoàn thành 
thống nhất đất nước về mặt nhà nước 


Sau đại thắng mùa Xuân 1975, cả nước ta bước vào kỷ 
nguyên độc lập, thống nhất và quá độ đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Đất nước đã hoàn toàn độc lập, thống nhất, có tài 
nguyên phong phú, đổi dào sức lao động, nhân dân có 
truyền thống lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, có cơ 
sở vật chất - kỹ thuật ban đầu của miễn Bắc sau 20 năm 
xây dựng... Đó là những thuận lợi để câ nước đi vào khắc 


255 


phục hậu quả của mấy mươi nắm chiến tranh để lại và 
xây đựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn trên 
con đường quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Để xây dựng đất nước đàng hoàng và to đẹp hơn trên 
con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, trước mắt phải hoàn 
thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Hội nghị lần 
thứ hai tư Ban Chấp Trung ương Đẳng (khoá IĨT) tháng 8- 
1975 đã chỉ rõ: Thống nhất đất nước vừa là nguyện vọng 
tha thiết nhất của nhân đân cả nước, vừa là quy luật 
khách quan của cách mạng và của lịch sử dân tộc Việt 
Nam; nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt 
nhà nước đã được thực hiện khẩn trương. 

Hội nghị hiệp thương chính trị của Đoàn đại biểu miền 
Bắc và Đoàn đại biểu miền Nam đã họp tại Sài Gòn từ 
ngày 15 đến ngày 21-11-1975. Thông cáo của hội nghị 
khẳng định nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam là một; nước 
nhà cần được sớm thống nhất về mặt nhà nước; cần tổ 
chức cuộc Tổng tuyển cử trên toàn quốc theo nguyên tắc 
dân chủ, phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, 
bầu ra Quốc hội chung cho cả nước. 


1. Hậu quả nặng nề của hàng chục năm chiến tranh với 7,850.000 tấn 
bom đạn do đế quốc Mỹ ném xuống nước ta, gần 2 triệu người bị chết, 
hơn 2 triệu người bị tàn tật, 2 triệu người, trong đó có khoảng ð vạn trẻ 
em dị dạng đo bị nhiễm chất độc màu da cam. Mỹ ném xuống miền Nam 
451.260 tấn chất độc hoá học, 338 tấn bom napan đang để lại những di 
chứng hết sức nặng nề. Sau 20 năm chia cắt đất nước, thống trị miền 
Nam, đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã để lại cho ta những dì 
chứng nặng nể của chế độ thực dân mới của Mỹ về mặt chính trị, tư 
tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội. Ở miền Bắc, hầu hết các thành phố, thị 
xã bị bom Mỹ tàn phá. 


256 


Ngày 3-1-1976, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị Về uiệc lãnh 
đạo cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước 
và giao trách nhiệm cho các cấp uỷ lãnh đạo cuộc bầu cử. 
Ngày 25-4-1976, cử tri cả nước đã phấn khởi đi bỏ phiếu, 
đạt tỷ lệ 98,77% (miền Bắc 99,36%, miền Nam 98,39%). 
492 đại biểu đã được bầu vào Quốc hội gôm đủ các thành 
phần công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang, 
đại biểu các tầng lớp thanh niên, phụ nữ, đại biểu các dân 
tộc thiểu số và các tôn giáo. 

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung 
cả nước biểu thị ý chí của toàn dân ta xây dựng một nước 
Việt Nam độc lập, thống nhất, là thắng lợi của lòng quyết 
tâm phấn đấu thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tổ quốc ta nhất định sẽ thống 
nhất. Đông bào Nam, Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. 

Từ ngày 24-6 đến ngày 3-7-1976, kỳ họp thứ nhất của 
Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (Quốc hội khoá VI) đã 
được tiến hành tại Hà Nội. Quốc hội đã quyết định đặt tên 
nước ta là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
Quốc kỳ nền đỏ ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, Thủ đô 
là Hà Nội, Quốc ca là bài Tiến quân ca; Quốc huy mang 
dòng chữ "Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam": Sài Gòn 
được mang tên thành phố Hồ Chí Minh; thành lập Uỷ ban 
dự thảo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam; bầu Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch nước, Nguyễn 
Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ làm Phó Chủ tịch nước, 
Trường Chỉnh làm Chủ tịch Quốc hội; Phạm Văn Đồng 
làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Theo chủ trương của Đảng, Đoàn Thanh niên 


17 - SÐCSVN 287 


Lao động Hỗ Chí Minh, các đoàn thể quần chúng ở hai 
miền đều thống nhất lại với nhau mang một tên gợi chung. 
Đó là Tổng Công đoàn Việt Nam, Hội Tiên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam, Hội nhà báo Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên 
Việt Nam. 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư của Đăng 

Đại hội họp từ ngày 14 đến ngày 20-12-1976 tại Hà Nội. 
Dự Đại hội có 1.008 đại biểu thay mặt cho hơn 1,ð triệu 
đẳng viên trong cả nước và 29 đoàn đại biểu của các đẳng 
và tổ chức quốc tế. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, 
Báo cáo uê phương hướng, nhiệm uụ uà mục tiêu bế hoạch 
năm năm lên thứ hai (1976 - 1980), Báo cáo tổng kết công 
tác xây dựng Đảng uà sửa đổi Điều lệ Đảng; quyết định 
đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Báo cáo chính trị đánh giá, thắng lợi của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc ta như một 
trong những trang sử chói lọi nhất và đi vào lịch sử thế 
giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX và để lại cho 
nhân dân ta nhiều bài học có giá trị to lớn. 

Tình hình nước ta trong thời kỳ phát triển mới, nổi bật 
với ba đặc điểm lồn: 

- Nước ta đang ở trong quá trình từ một xã hội mà nền 
kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội bổ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. 

- Tổ quốc ta đã hòa bình, độc lập, thống nhất, cả nước 
tiến lên chủ nghĩa xã hội với nhiều thuận lợi, song cũng 
còn nhiều khó khăn do hậu quả của cuộc chiến tranh và 
tàn dư của chủ nghĩa thực dân gây ra. 


258 


- Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta tiến hành trong 
hoàn cảnh quốc tế thuận lợi, song cuộc đấu tranh "ai 
thắng ai” giữa cách mạng và phản cách mạng trên thế giới 
vẫn diễn ra gay go, quyết liệt. 

Đại hội xác định đường lối chung của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa trong giai đoạn mới ở nước ta là: "Nắm uững 
chuyên chính uô sản, phát huy quyên làm chủ tộp thể của 
nhân dân lao động, tiến hành đông thời ba cuộc cách 
mạng: cách mạng uê quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học - kỹ thuật, cách mạng tư tưởng uà uăn hóa, trong đó 
cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt; đẩy mạnh 
công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa là nhiệm uụ trung tâm 
của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chế 
độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, xây dựng nên sản 
xuốt lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nên uăn hóa mới, xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; xóa bỏ chế độ người 
bóc lột người, xóa bỏ nghèo nàn uà lạc hậu; không ngừng 
đề cao cảnh giác, thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ 
gìn an ninh chính trị uà trật tự xã hột; xây dựng thành 
công Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất uà 
xã hội chủ nghĩa; góp phần tích cực nào cuộc đấu tranh 
của nhân dân thế giới uì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ uò chủ nghĩa xa hột". 

Về đường lối xây dựng kinh tế xõ hội chủ nghĩa, Đại hội 
nêu rõ phải: Đẩy mạnh công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 


1. Đâng Cộng sẵn Việt Nam: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1977, tr. 67. 


259 


đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng 
một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp và nông nghiệp 
cả nước thành một cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp; vừa 
xây dựng kinh tế trung ương vừa phát triển kinh tế địa 
phương, kết hợp kinh tế trung ương với kinh tế địa phương 
trong một cơ cấu kinh tế ế quốc dân thống nhất; kết hợp 
phát triển lực lượng sản xuất với xác lập và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới; kết hợp kinh tế ế với quốc phòng; 
tăng cường quan hệ phân công, hợp tác, tương trợ với các 
- nước xã hội chủ nghĩa anh em trên cơ sở chủ nghĩa tườn tế 
xã hội chủ nghĩa, đồng thời phát triển quan hệ kinh tế 

các nước khác trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ quyền l 
các bên cùng có lợi; làm cho nước Việt Nam trở thành một 
nước xã hội chủ nghĩa có kinh tế công - nông nghiệp hiện 
đại, văn hóa và khoa học - kỹ thuật tiên tiến, quốc phòng 
vững mạnh, có đời sống văn minh, hạnh phúc. 

Trên cơ sở đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 
giai đoạn mới, Đại hội đã xác định các nội dung về: 

- Phương hướng và nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 1976 - 
1980 phát triển và cải tạo kinh tế, văn hóa, phát triển 
khoa học, kỹ thuật. 

- Đẩy mạnh cách mạng tư tưởng và văn hóa, xây dựng 
và phát triển nền văn hóa mới. 

- Tăng cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát huy vai 
trò của các đoàn thể, làm tốt công tác quần chúng. 

- Nhiệm vụ quốc tế và chính sách đối ngoại của Đảng. 


- Nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 


260 


Đại hội quyết định bổ sung Điều lệ Đảng, đặt chức 
danh Tổng Bí thư thay chức danh Bí thư thứ nhất Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung 
ương mới gồm 101 uỷ viên chính thức, Bộ Chính trị gồm 
14 uỷ viên chính thức, Ban Bí thư gồm 9 đồng chí, Lê 
Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư. 

Đại hội lần thứ tư của Đảng là đại hội toàn thắng của 
sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, khẳng 
định và xác định đường lối đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, con đường lịch sử mà Hồ Chí Minh đã chọn. Tuy 
nhiên, Đại hội lần thứ tư chưa tổng kết được kinh nghiệm 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; chưa nhấn mạnh 
việc bức thiết phải làm sau chiến tranh là khắc phục hậu 
quả chiến tranh; đặc biệt là chưa xác định được chặng 
đường đầu tiên tiến lên chủ nghĩa xã hội, nóng vội "tả 
khuynh" trong việc cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
một nước vốn là nông nghiệp lạc hậu lại trải qua mấy chục 
năm chiến tranh, đất nước bị tàn phá nặng nề. 


b. Thực hiện kế hoạch nhà nước năm năm uà bảo uệ Tổ 
quốc (1976 - 1980) 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ TV của Đảng, 
từ 1976 trở đi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã 
vượt qua mọi khó khăn gian khổ, thực hiện cải tạo và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh 
quốc gia. 

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại 
hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã căn cứ vào sự 
phát triển của tình hình, từng bước bổ sung và cụ thể hóa 
đường lối, chủ trương, vạch ra những nhiệm vụ cụ thể về 


261 


kế hoạch kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng 
qua các kỳ hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung tương. 

Cuối tháng 6 đầu tháng 7-1977, Hội nghị lần thứ hai 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp bàn về phát 
triển nông nghiệp. Hội nghị nhấn mạnh có tình trạng yếu 
kém trong phát triển nông nghiệp là chưa nhận thức đúng 
vị trí hàng đầu của nông nghiệp. Hội nghị quyết định tập 
trung cao độ lực lượng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ phát triển nông nghiệp với ba mục tiêu chính là bảo 
đảm lương thực, thực phẩm cho toàn xã hội và có lương 
thực dự trữ; cung ứng nguyên liệu nông gắn, lâm sản, hải 
sản cho công nghiệp; tăng nhanh nguồn hàng xuất khẩu. 

Trong những năm trước mắt, trên mặt trận kinh tế, 
phải nắm vững nhiệm vụ hàng đầu là phát triển vượt bậc 
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp... Tuy vậy, 
do thiếu tính toán khoa học, không đầu tư vốn thích đáng 
cho nông nghiệp mà chủ yếu tập trung cho công nghiệp 
nặng nên đề ra nhiều chỉ tiêu quá cao mà sau này không 
thực hiện được. Chủ trương tổ chức lại nền nông nghiệp 
trong cả nước và trên địa bàn huyện, tiến hành hợp tác 
hoá nông nghiệp và đẩy mạnh xây dựng nông trường, lâm 
trường quốc doanh ở miền Nam không phù hợp nên nông 
nghiệp cũng không phát triển được. 

Những năm tiếp theo, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng đã liên tiếp họp nhiều Hội nghị quan trọng: Hội nghị 
tần thứ ba tháng 1-1978, Hội nghị lần thứ tư tháng 7-1978, 
Hội nghị lần thứ năm tháng 12-1978, nhằm vạch Ta 
phương hướng, nhiệm vụ và chủ trương, biện pháp thực 
hiện kế hoạch Nhà nước hằng năm. Ban Chấp hành Trung 


262 


ương Đảng đã phân tích, đánh giá tình bình thực hiện kế 
hoạch hàng năm của Nhà nước, biểu đương những cố gắng 
và thành tích đã đạt được về kinh tế, chính trị, văn hóa, 
giáo dục...; chỉ ra những nhân tố mới đang hình thành và 
phát triển trong phong trào cách mạng của quần chúng; 
đồng thời Ban Chấp hành Trung ương cũng đã phê phán 
những thiếu sót, khuyết điểm trong chỉ đạo, tổ chức quản 
lý kinh tế và xã hội, phân tích những nguyên nhân khách 
quan, nhất là nguyên nhân chủ quan đã làm cho kinh tế - 
xã hội nước ta gặp nhiều khó khăn, trì trệ. 

Trước tình hình nền kinh tế vốn đã thấp kém, thiên tai 
dồn dập, dự trữ nguyên vật liệu đang bị cạn kiệt, viện trợ 
của các nước xã hội chủ nghĩa giảm sút, chiến tranh hai 
đầu biên giới xảy ra, đế quốc Mỹ và các thế lực chống đối 
Việt Nam bao vây, cấm vận kinh tế, đã làm cho cuộc 
khủng hoảng kinh tế - xã hội bắt đầu xuất hiện. Trong bối 
cảnh đó, tháng 8-1979, Hội nghị lần thứ sáu của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng đã được triệu tập. Hội nghị 
đã đánh giá về thực trạng đất nước, tập trung bàn về 
phương hướng phát triển hàng tiêu dùng và công nghiệp 
địa phương nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm 
nghiêm trọng các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Hội nghị 
này khởi đầu chuyển biến về nhận thức đường lối kinh tế 
của Đảng, tháo gỡ những ràng buộc của cơ chế quản lý kế 
hoạch hoá tập trung, tạo điều kiện cho lực lượng sản xuất 
“bung ra". 

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết số 20-NQ/TW Về 
tình hình uà nhiệm uụ cấp bách nêu ba nhiệm vụ phải 
thực hiện từ năm 1979 đến năm 1981 là đẩy mạnh sản 


263 


xuất, ổn định và bảo đảm đời sống của nhân dân, tăng 
cường quốc phòng và an ninh, sẵn sàng chiến đấu chống 
xâm lược, bảo vệ Tổ quốc; kiên trì đấu tranh khắc phục 
những mặt tiêu cực trong hoạt động kính tế - xã hội, nhất 
là các tệ nạn ăn cắp, hối lộ và ức hiếp quần chúng; nhiệm 
vụ quan trọng nhất là động viên cao độ và tổ chức toàn 
dân, toàn quân đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, 
hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Cần thiết phải ban 
hành ngay các chính sách khuyến khích sản xuất nông 
nghiệp như ổn định nghĩa vụ lương thực trong năm năm; 
bán cho Nhà nước theo giá thoả thuận và được lưu thông 
tự do, khuyến khích xuất khẩu nông sản, sửa đổi cách 
phân phối ăn chia trong hợp tác xã. Ở miền Nam, cải tạo 
nông nghiệp phải bảo đảm đúng các nguyên tắc tự nguyện, 
cùng có lợi, chống chủ quan, cưỡng ép; thừa nhận các thành 
phần kinh tế quốc doanh, tập thể, công tư hợp doanh, cá 
thể kể cả tư sản được kinh doanh hợp pháp. Tiến tới cải 
tiến một bước cơ bản các chính sách lưu thông phân phối 
nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển theo hướng kết hợp lợi 
ích tập thể, cá nhân và lợi ích Nhà nước. 

Hội nghị còn thông qua Nghị quyết 21-NQ/TW Về phương 
hướng, nhiệm uụ phút triển hàng công nghiệp tiêu dùng uò 
công nghiệp địa phương nêu Tố: Phải dựa trên cơ sở sản 
xuất trong nước, chống tư tưởng ý lại vào viện trợ; phấn 
đấu ăn no, mặc ấm, để cao tỉnh thần cần kiệm, giản dị, 
khuyến khích dùng hàng sản xuất trong nước, dành hàng 
tốt cho xuất khẩu. Bảo đảm quyền chủ động sản xuất kinh 
đoanh và quyền tự chủ về tài chính của cơ sở; thực hiện 
chế độ kế hoạch hoá ba cấp và kết hợp kế hoạch hoá với SỬ 
dụng quan hệ thị trường, nhằm tạo điều kiện phát huy hết, 


5684 


năng lực sản xuất chủ động trong sản xuất và kinh doanh; 
phát huy tác dụng của năm thành phần kinh tế. Khuyến 
khích chính sách xuất khẩu trực tiếp với thị trường thế 
giới. Cho phép cải tiến chế độ lợi nhuận xí nghiệp, cải tiến 
chế độ lưu thông vật tư hàng hóa gắn với thị trường. 

Cốt lõi của hai nghị quyết trên là nhằm tháo gõ từng 
bước những ràng buộc của cơ chế tập trung quan liêu bao 
cấp, mở hướng cho sản xuất "bung ra”, kích thích lực 
lượng sản xuất phát triển, đáp ứng yêu cầu bức xúc của 
đời sống. 

Thực hiện tĩnh thần làm cho sản xuất "bung ra" của 
Đảng, Chính phủ đã lần lượt công bố một loạt những quyết 
định mới về kinh tế như: Quyết định ngày 16-8-1979 Về 
uiệc bãi bỏ các trạm. kiểm soát có tính chất ngăn sông cấm 
chợ, ngăn củn uiệc lưu thông hàng hóa. Quyết định ngày 
10-9-1979 Về uiệc khuyến khích tận dụng ruộng đất trong 
nông nghiệp uào sản xuất cho phép những loại ruộng đất, 
do tập thể sản xuất làm không kịp thời nên tạm giao cho 
đội sản xuất, các nhóm lao động, gia đình xã viên, cơ quan 
đơn vị mượn và không tính vào cân đối lương thực và 
phương án ăn chia của hợp tác xã. Người có công khai 
hoang vỡ hoá được sử dụng từ 3 đến 5 năm mới phải giao 
lại ruộng, trong thời gian đó được miễn thuế và các lệ phí 
khác. Quyết định ngày 3-10-1979 Về chính sách khuyến 
khích phát triển chăn nuôi trâu bò không hạn chế về số 
lượng, sản phẩm chăn nuôi được tự do sử dụng, trao đổi 
mua bán, xóa bỏ mọi hình thức cấm vận trâu bò. Quyết 
định ngày 13-10-1979 Về uiệc mở rộng kinh doanh theo 
nguyên tắc hợp đồng kinh tế hai chiêu giữa Nhà nước và cơ 


265 


sở sản xuất. Ngoài sản phẩm nộp nghĩa vụ và hợp đồng, 
khuyến khích trao đổi theo giá thoả thuận. Quyết định 
ngày B-11-1979 Về chính sách phân phối thu nhập trong 
hợp tác xã uùò tập đoàn sản xuất nông nghiệp, thừa nhận 
phân phối bằng tiền và hiện vật, bảo đảm nguyên tắc 
phân phối theo lao động nhằm kích thích sản xuất nông 
nghiệp phát triển. 

Quốc hội khoá VI đã họp kỳ họp thứ sáu (tháng 12-1979) 
đã đánh giá thành tựu to lớn mà nhân dân ta đã đạt được 
trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của đất nước, đặc biệt là 
bảo vệ và giữ vững chủ quyền độc lập tự do của Tổ quốc và 
chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm. Một số chủ trương và 
kế hoạch chưa phù hợp với hiện thực, chưa có các giải 
pháp đồng bộ; bố trí kế hoạch còn phân tán, dàn đều, 
thiếu tập trung dứt điểm; không cân đối đồng bộ, chưa 
phát huy mạnh mẽ khả năng hợp tác quốc tế, lưu thông 
phân phối bất hợp lý, chế độ phân phối bình quân chưa có 
tác dụng khuyến khích thúc đẩy sản xuất. Cơ chế quản lý 
theo lối hành chính bao cấp gây nên tình trạng sức ỳ lớn, 
thiếu trách nhiệm trong quản lý sản xuất và tài sản Nhà 
nước, v.v.. 

Để giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt trong 
sản xuất và đời sống, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 23- 
NG/TW (tháng 1-1980) Về những công tác lớn trong năm 
1980 tập trung sức chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện kế 
hoạch năm 1980, thực hiện ba nhiệm vụ cấp bách đã nêu 
trong Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương. 

Tuy nhiên, việc thực hiện còn nhiều khuyết điểm và 
yếu kém. Nền kinh tế nước ta vẫn nằm trong tình trạng 


266 


khủng hoảng. Việc thực hiện kế hoạch kinh tế năm năm 1976 
- 1980 chưa thu hẹp được những mất cân đối nghiêm trọng 
trong nền kinh tế quốc dân. Sản xuất phát triển chậm 
trong khi dân số tăng nhanh, thu nhập chưa bảo đảm tiêu 
dùng xã hội; nền kinh tế chưa có tích luỹ từ bên trong. 
Lương thực, vải mặc và các hàng tiêu dùng thiết yếu đều 
thiếu. Cung ứng vật tư và giao thông - vận tải rất căng 
thẳng; chênh lệch thu chỉ, hàng và tiền, xuất khẩu và 
nhập khẩu còn lớn. Thị trưởng vật giá không ổn định. Đời 
sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. 

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(12-1980) bàn Về phương hướng, nhiệm 0ụ kinh tế - xã hội 
năm 1981. Hội nghị nhận định, các nghị quyết của Đảng 
bước đầu đã tạo ra những biến chuyển mới trong nền kinh 
tế quốc dân. Công tác khoán được xem là một nét mới và 
là biện pháp then chốt để đưa nông nghiệp phát triển. Vì 
vậy, ngày 13-1-1981, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 100-CT/TW 
Về cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến 
nhóm lao động uà người lao động trong hợp tác xã nông 
nghiệp. 

Nội dung cơ bản của Chỉ thị 100 là cải tiến mạnh mẽ 
các hình thức khoán của đội sản xuất đối với xã viên, mở 
rộng “khoán sản phẩm”. Chỉ thị 100 đi vào cuộc sống đã 
tạo đà đi lên, ngăn chặn sự sa sút của nền nông nghiệp 
nước ta. Năng suất, sản lượng cây, con và diện tích cây 
công nghiệp tăng nhiều so với trước. Bình quân lương thực 
đầu người năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, ở Chỉ 
thị 100 cơ chế quản lý tập trung quan liêu của Nhà nước 
chưa được tháo gỡ, cơ chế quản lý hợp tác xã còn nhiều 


267 


mặt bất hợp lý, mức khoán không ổn định, bộ máy quản lý 
gián tiếp của hợp tác xã công kểnh, kém hiệu quả; tổng 
mức huy động của Nhà nước tăng, phần dành phân phối 
cho người lao động không đáng kể. 

Để "làm cho sản xuất bung ra" trong các xí nghiệp quốc 
doanh, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết định 25- 
CP (ngày 21-1-1981) Về một số chủ trương uà biện pháp 
nhằm phát huy quyên chủ động sản xuất kinh doanh uà 
quyên tự chủ uê tài chính của các xí nghiệp quốc doanh. 
Quyết. định chỉ rõ, ngoài những xí nghiệp có vị trí kinh tế 
quan trọng được Nhà nước bảo đảm những phương tiện 
vật chất để hoạt động ổn định, những xí nghiệp không 
được cung ứng đủ các điều kiện phổi phát huy tính chủ 
động, sáng tạo, khắc phục bhó khăn, tìm uiệc làm uà bảo 
đảm đời sống cho công nhân, uiên chức bằng cách tìm vật 
tư thay thế, chuyển hướng sản xuất, nhận làm gia công 
cho các đơn vị kinh tế khác. 

Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định 26-CP (ngày 
21-1-1981) Về mở rộng hình thúc trẻ lương khoán, lương 
sản phẩm uà uận dụng hình thúc tiên thường trong các 
đơn u‡ sản xuốt kinh doanh của Nhà nước nhằm thúc đẩy 
người lao động hăng hái sản xuất, tăng năng suất lao 
động, tăng thu nhập. 

Các Quyết định số 25-CP và 26-CP đã giúp cho các cơ 
sở tháo gỡ được một phần khó khăn trong sản xuất, 
khuyến khích người lao động thi đua tăng năng suất, làm 
thêm giờ, tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, phát huy 
sáng kiến. Tình trạng trì trệ trong sẵn xuất công nghiệp 
giảm dần. : 


268 


Chỉ thị số 100-CT/TW của Ban Bí thư về cải tiến công 
tác khoán, các Quyết định 25-CP và 26-CP của Chính phủ 
đã tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp có chuyển 
biến mới. 

Trong khi đó, trên mặt trận lưu thông, phân phối có 
nhiều rối ren. Năm 1980, giá bán lẻ hàng hóa thị trường 
xã hội đã tăng 189,5% so với năm 1976, năm 1981 tăng 
313,7%. Trước tình hình đó, ngày 23-6-1980, Bộ Chính trị 
ra Nghị quyết 26-NQ/TW Về cải tiến công tác phân phốt, 
lưu thông. Nghị quyết nhấn mạnh nguyên tắc: giá cả phù 
hợp với chi phí sản xuất và lưu thông; tạo những tiền đề 
cần thiết. để tiến tới xóa bỏ từng bước chế độ cung cấp theo 
tem phiếu. 

Khoa học - kỹ thuật có vai trò quan trọng trong sản 
xuất, đời sống, an ninh, quốc phòng. Vì vậy, song song 
với việc để ra nên chủ trương, chính sách về phát triển 
kinh tế, ngày 20-11-1981, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 
37-NQ/TW Về chính sách khoa học uà kỹ thuật. Nghị 
quyết nhấn mạnh cần hướng mọi hoạt động vào nhiệm vụ 
thiết thực là phục vụ phát triển sản xuất, ổn định và từng 
bước nâng cao đời sống của nhân đân, củng cố và tăng 
cường sức mạnh quốc phòng của đất nước. Cải tiến công 
tác đào tạo, bổi dưỡng và sử dụng cán bộ khoa học và kỹ 
thuật, dầu tư thích đáng cho các hoạt động khoa học - kỹ 
thuật. Coi hợp tác quốc tế là một bộ phận hợp thành rất 
quan trọng trong chính sách khoa học và kỹ thuật. Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định đưa 
hoạt động khoa học và kỹ thuật đến thắng lợi. 

Sự nghiệp xây dựng đất nước của chúng ta trước mắt 


269 


gặp nhiều khó khăn. Cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội đã 
xuất hiện. Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhất là 
hệ thống xã hội chủ nghĩa đang lâm vào khủng hoảng 
nặng nề. Các thế lực phản động thù địch đang ra sức phá 
hoại, chống lại sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Tình 
hình đó đã tác động mạnh đến tư tưởng của cán bộ, đảng 
viên và quần chúng. Vì thế yêu cầu nâng cao trình độ 
chính trị và tư tưởng, tăng cường đoàn kết nhất trí trong 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nâng cao sức chiến 
đấu của Đảng, thúc đẩy phong trào cách mạng của quần 
chúng là một nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Ngày 24-2-1981, 
Ban Bí thư ra Nghị quyết số 36-NQ/TW Về những nhiệm 
uụ trước mắt của công tác tư tưởng. 

Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ công tác tư tưởng lúc bấy 
giờ nhằm làm cho toàn Đẳng, toàn quân, toàn đân nhận 
thức thật đúng về tình hình; nhận rõ đúng sai, tìm nguyên 
nhân, xác định phương hướng; giữ vững cái đúng, khắc 
phục sai lầm; nắm vững đường lối của Đảng; chống 
khuynh hướng "hữu" hoặc "tả" trong thực hiện đường lối, 
chủ trương về kinh tế của Đảng; kiên quyết chống lại âm 
mưu của chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch; tăng 
cường hợp tác quốc tế với Liên Xô, Lào, Campuchia và các 
nước xã hội chủ nghĩa, v.v.. Cùng với nhiệm vụ công tác tư 
tưởng, nhiệm vụ xây dựng Đẳng về mặt tổ chức cũng được 
thực hiện. Bộ máy các cấp của Đảng được kiện toàn; số cấp 
uỷ viên được đào tạo ngày một tăng. Số đồng chí có trình 
độ đại học, trung học tăng từ 1% đến 5%. Trong hai năm 
1877 - 1978 có 42.741 người được kết nạp vào Đảng, trong 
đó có 85,2% tuổi đời dưới 30. Việc đưa những đảng viên 
không đủ tư cách ra khỏi Đẳng được tiến hành thường xuyên. 


270 


Các hoạt động về đối ngoại của Đảng và Nhà nước được 
triển khai mạnh mẽ. Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, các đông chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã ởi 
thăm và cảm ơn cắc nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa 
và bầu bạn đã tận tình ủng hộ cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. 

Ngày 20-9-1977, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc và 
thành viên của hơn 20 tổ chức quốc tế khác. Đến cuối năm 
1980 đã có 106 nước lập quan hệ ngoại giao với nước ta. 
Tháng 11-1978, Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - 
Liên Xô được ký kết. 

Thắng lợi giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành độc 
lập và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam đã 
làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc và 
các thế lực thù địch. Vì vậy chúng cấu kết với nhau tìm 
mọi cách chống phá quyết liệt công cuộc xây dựng đất 
nước của nhân dân ta. 

Tập đoàn Pôn Pết đã thi hành chính sách cực kỳ phần 
động và diệt chủng ở Campuchia, tăng cường thù địch 
chống Việt Nam. Ngày 3-5-197ð, chúng đã cho quân đổ bộ 
lên đảo Phú Quốc và sau đó chiếm đảo Thổ Chu của Việt 
Nam. Từ tháng 4-1977, họ tiến hành hàng ngàn vụ tấn 
công vũ trang trên biên giới Việt Nam. Chúng tuyên 
truyền coi Việt Nam là kẻ thù số 1, kế thù truyền kiếp, cắt 
đứt quan hệ ngoại giao, tăng cường lấn chiếm đất đai, giết 
bại nhân dân ta bằng những hình thức vô cùng dã man. 

Đảng và Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần đề nghị hai 
bên cùng đàm phán để giải quyết bằng con đường thương 


271 


lượng, nhưng họ đều từ chối. Cuối tháng 12 chính quyền 
Đôn Pốt huy động 19 sư đoàn trong tổng số 23 sư đoàn mở 
cuộc tiến công xâm lược quy mô lớn vào vùng biên giới Tây 
Nam Việt Nam. Ngày 23-12-1978, họ đã đưa 3 sư đoàn tấn 
công vào vùng Bến Sỏi, Bến Cầu với mục tiêu nhanh 
chóng chiếm tỉnh Tây Ninh, tiến sâu vào nội địa nước ta. 

Trước hành động thù địch của tập đoàn Pôn Pốt ở 
Campuchia, sự kiên nhẫn của quân và đân ta là có giới 
hạn. Quân và dân ta đã lập tức đánh trả mạnh mẽ, nhanh 
chóng chuyển sang tiến công, mở các chiến dịch đánh đuổi 
bọn xâm lược Pôn Pốt ra khỏi bờ cõi nước ta, lập lại cuộc 
sống yên lành cho nhân dân. Ngày 26-12-1978, Bộ Chỉ 
huy quân đội cách mạng, Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu 
nước Campuchia quyết định phát động phong trào nổi dậy 
của quần chúng toàn quốc và kêu gọi quân tình nguyện 
Việt Nam giúp đỡ tiêu diệt bè lũ điệt chủng. Đáp lời kêu 
gọi đó, quân tình nguyện Việt Nam cùng quân dân 
Campuchia đã phối hợp chặt chẽ tiến công quân diệt 
chủng Pôn Pốt. Ngày 7-1-1979, thủ đô Phnôm Pênh được 
giải phóng, chế độ diệt chủng được xóa bỏ. 

Ngày 18-2-1979, Việt Nam và Campuchia ký Hiệp ước 
hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Theo nội dung của Hiệp 
ước, quân đội Việt Nam tiếp tục có mặt ở Campuchia để 
cùng phía bạn bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thổ của cả hai nước. 

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giểng có 
quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong sự nghiệp 
đấu tranh cách mạng, hai đẳng và nhân dân hai nước đã 
đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau. Trong cuộc kháng 


tyrrc> 


chiến chống thực dân Pháp xâm lược và cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, Trung Quốc cùng các nước xã hội chủ 
nghĩa khác đã đành cho nhân dân ta sự ủng hộ và giúp đỡ 
toàn điện và quý báu. 

Nhưng từ năm 1978, quan hệ của Trung Quốc với Việt 
Nam xấu đi rõ rệt. Trên tuyến biên giới Trung - Việt liên 
tiếp diễn ra các vụ xung đột. Nghiêm trọng hơn, sáng 
17-2-1979, Trung Quốc đã đưa hàng chục vạn quân mở 
cuộc tấn công dọc biên giới phía Bắc Việt Nam từ Phong 
Thổ (Lai Châu) đến Móng Cái (Quảng Ninh) dài hơn nghìn 
cây số, có nơi đã tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam tới 
50 km. 

Để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, quân dân Việt 
Nam, trực tiếp là quân và dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc đã 
đứng lên chiến đấu rất ngoan cường vì độc lập, tự do. 
Nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới đã 
phản đối mạnh mẽ cuộc tiến công quân sự của quân Trung 
Quốc, ủng hộ cuộc chiến đấu chính nghĩa của Việt Nam.. 
Ngày 5-3-1979 đã phải rút quân và đến 18-3-1979 đã rút 
hết quân về nước. Ngày 18-4-1979, Việt Nam và Trung Quốc 
bất đầu đàm phán để khôi phục hòa bình, an ninh, giải 
quyết vấn đề về chủ quyền lãnh thổ biên giới. 

Những năm lịch sử 1975 - 1981 là những năm sôi động 
và vô cùng phức tạp trên con đường tiến lên của cách 
mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta 
đã giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo 
vệ Tổ quốc và đạt được những thành tựu bước đầu trong 
công cuộc xây dựng lại đất nước theo Di chúc thiêng hêng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Song, bên cạnh những 


273 


thành tựu, đất nước ta đã gặp nhiều khó khăn chồng chất 
và gay gắt về kinh tế và đời sống. Cuộc khủng hoảng kinh 
tế - xã hội đã xuất hiện. Những khó khăn chồng chất và 
gay gắt, sự khủng hoảng về kinh tế - xã hội, trước hết là 
do những nguyên nhân khách quan tạo ra. Song xét về 
mặt lãnh đạo "trên những mặt nhất định, khuyết điểm, 
sai lầm về lãnh đạo và quản lý là nguyên nhân chủ yếu 
gây ra hoặc làm trầm trọng thêm tình hình khó khăn về 


kinh tế và xã hội"! trong những năm đó. 


9. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng 
(tháng 3-1982), thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 
(1981 - 1985) 

ơ. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng đã họp 
từ ngày 15 đến ngày 31-3-1982 tại Thủ đô Hà Nội (trong 
đó Đại hội nội bộ đã diễn ra từ ngày 15 đến ngày 24-3-1982). 
Tham dự Đại hội có 1.033 đại biểu thay mặt cho hơn 1,7 
triệu đẳng viên hoạt động trong 35.146 đảng bộ cơ sở 
trong cả nước và 47 đoàn đại biểu của các đẳng và tổ chức 
quốc tế. 

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, 
Báo cáo uê phương hướng nhiệm 0uụ uà những mục tiêu 
chủ yếu" về kinh tế - xã hội trong năm năm 1981-1985, Báo 
cáo uêxây dựng Đảng. 


Đại hội đã kiểm điểm một cách toàn điện sự lãnh đạo 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ V, Nxb- Sự thật, Hà Nội, 1982, t.I, tr. 36. 


274 


của Đảng từ Đại hội lần thứ IV; đánh giá những thành 
tựu và khuyết điểm sai lầm, phân tích nguyên nhân của 
những thắng lợi và khó khăn của đất nước; những biến 
động của tình hình thế giới. Trên cơ sở đó, Đại hội đã nêu 
rõ trong giai đoạn mới của cách mạng, Đảng phải lãnh đạo 
nhân dân ta tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ: 

Một là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội; 

Hai là sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Hai nhiệm vụ đó có quan hệ mật thiết với nhau. 

Về xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đại hội đã vạch ra chiến 
lược kinh tế - xã hội, những kế hoạch phát triển, những 
chủ trương, chính sách và biện pháp thực thi trong từng 
chặng đường. 


- Chặng đường trước mắt bao gồm những năm 80. 
Những mục tiêu kinh tế và xã hội tổng quát cho những 
năm đó là: 

+ Ổn định dần dần, tiến lên cải thiện một bước đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân đân. 

+ Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, chủ yếu nhằm thúc đẩy sản xuất nông 
nghiệp, hàng tiêu dùng và xuất khẩu. 

+ Hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở các 
tỉnh miền Nam, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc, củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa trong cả nước. 

+ Đáp ứng nhu cầu của công cuộc phòng thủ đất nước, 
củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự. 


275 


Đại hội đã thông qua những nhiệm vụ kinh tế, văn hóa 
và xã hội, tăng cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa, chính 
sách đối ngoại, nhiệm vụ nâng cao sức chiến đấu của 
Đảng... 

Nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đáng lúc 
này là: Tiếp tục nâng cao tính giai cấp công nhân, tính 
tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính 
trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho Đảng luôn luôn giữ vững 
bản chất cách mạng và khoa học, một đẳng thực sự trong 
sạch, có sức chiến đấu cao, gắn bó chặt chẽ với quần 
chúng. 

Đại hội đã thông qua Điều lệ (sửa đổi) của Đảng và bầu 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 116 uỷ viên chính 
thức và 36 uỷ viên dự khuyết. Bộ Chính trị gồm có 13 uỷ 
viên chính thức và 2 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Lê Duẩn 
được bầu lại giữ chức Tổng Bí thư. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm đã có những 
tìm tòi bước đi trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
trước hết là về mặt kinh tế. Song, Đại bội chưa thấy được 
sự cần thiết phải duy trì nền kinh tế nhiều thành phần 
trong suốt thời kỳ quá độ, chưa xác định được những quan 
điểm cụ thể về kết hợp kế hoạch với thị trường, công tác 
quản lý lưu thông, phân phối vẫn một chiều do kế hoạch 
nhà nước quyết định, chưa có những chính sách, giải pháp 
cụ thể và đồng bộ để giải phóng các lực lượng sản xuất 
trong nông nghiệp. 

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ 
Chính trị đã mở nhiều hội nghị để tiếp tục đi sâu đánh giá 


276 


tình hình, đề ra các chủ trương, biện pháp để chỉ đạo mọi 
hoạt động của Đảng và Nhà nước. Hội nghị lần thứ hai của 
Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chương trình 
công tác toàn khoá và quy chế làm việc của Trung ương để 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. 

b. Thực hiện kế hoạch nhà nước ð năm 1981 - 1985 

Nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam 
được Đại hội lần thứ V của Đảng xác định là phải phấn 
đấu để ổn định tình hình, tiến lên cải thiện một bước về 
đời sống của nhân dân. Từ sau Đại hội tình hình khủng 
hoảng kinh tế - xã hội vẫn tiếp tục diễn ra theo chiều 
hướng ngày càng nghiêm trọng và có mặt rất gay gắt. Hội 
nghị lân thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (19-1989) 
đã xác định phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội và 
đặt mức phấn đấu cụ thể từ năm 1983 đến năm 1985: Tập 
trung giải quyết nhu cầu ăn và mặc; hoàn thành xây dựng 
và đưa vào sử dụng một số công trình quan trọng; kiện 
toàn và nâng cao chất. lượng của kinh tế quốc doanh; củng 
cố hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nông nghiệp và thủ 
công nghiệp; giải quyết tốt mối quan hệ giữa kinh tế và 
quốc phòng; phải thiết lập cho được trật tự trong lĩnh vực 
lưu thông phân phối, nhanh chóng ổn định và từng bước 
cải thiện đời sống nhân đân, trước hết là đời sống của công 
nhân, cán bộ, các lực lượng vũ trang. Trước mắt cần nắm 
và tập trung nguồn hàng, quản lý chặt chế tài chính, tiền 
tệ và giá cả; mở rộng mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa, tăng cường quản lý thị trường... Hội nghị này đã 


277 


thể hiện một bước tiến mới trong nhận thức về lãnh đạo, 
quản lý kinh tế của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

Những yếu kém và khuyết điểm về tư tưởng và tổ chức 
là một trổ ngại trên con đường thực hiện đường lối chính 
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, tháng 
6-1983, Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung 
ương đã đề ra những nhiệm vụ công tác tư tưởng và tổ 
chức cấp bách cần tập trung giải quyết. 

Vào cuối tháng 12-1983, Hội nghị lân thứ năm Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng đã họp bàn về phương 
hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1984 và mức phấn 
đấu năm 198ã. 

Hội nghị tiếp tục khẳng định nông nghiệp là mặt trận 
hàng đầu, chỉ ra những hạn chế trên nhiều lĩnh vực. Tuy 
vậy, vẫn chưa nắm chắc thực trạng tình hình kinh tế - xã 
hội, đề ra chỉ tiêu sản xuất được 18 triệu tấn lương thực là 
quá cao. 

Tiếp đến tháng 12-1984, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đã họp bàn về phương hướng 
kinh tế - xã hội năm 198ỗ và phương hướng xây dựng 
huyện và tăng cường cấp huyện. Hội nghị đề ra nhiệm vụ 
chủ yếu là tập trung cố gắng cho mặt trận nông nghiệp là 
mặt trận hàng đầu, trọng tâm là sản xuất lương thực, 
thực phẩm, đẩy mạnh hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, 
ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân; 

Về cấp huyện, Hội nghị đề ra nhiệm vụ phải xây dựng 
cho được cơ cấu kinh tế nông - công nghiệp hoặc nông - 


278 


lâm nghiệp, nông ngư - công nghiệp... trên địa bàn huyện 
với nội dung phù hợp với điểu kiện của từng vùng. Phấn 
đấu đến năm 1990 xây dựng 400 huyện phát triển toàn 
điện. Tăng cường xây dựng pháo đài quân sự, an ninh, xây 
dựng đảng bộ huyện vững mạnh, kiện toàn bộ máy, tăng 
cường cán bộ huyện. 

Tuy nhiên, trong khi nhấn mạnh đến chủ trương coi 
nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, Hội nghị chưa chỉ rõ 
những chính sách thiết thực để tập trung cho nông nghiệp. 
Đường lối xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện có 
những điểm chưa phù hợp với thực tế, và chủ quan. 

Các chính sách, biện pháp của Đảng về phân phối lưu 
thông vẫn chưa được giải quyết về cơ bản, vẫn tiếp tục duy 
trì các chính sách giá - lương - tiền trên cơ sở cơ chế tập 
trung quan liêu, bao cấp. Vì vậy, tháng 6-1985, Hội nghị 
lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp bàn 
uê giá - lương - tiên. Hội nghị chủ trương dứt khoát xóa bỏ 
cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, thực hiện đúng chế độ 
tập trung dân chủ, hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. 

Tiến hành cuộc điều chỉnh lớn và toàn diện về giá - 
lương - tiển lần thứ hai. Phương châm điều chỉnh lần này 
là khẩn trương, kiên quyết, nhưng phải tính toán thận 
trọng các phương án vững chắc. Đây là một bước đổi mới 
tư đuy trên lĩnh vực lưu thông phân phối với nét nổi bật 
của nó là thừa nhận sản xuất hàng hóa và những quy luật 
của sản xuất hàng hóa. 


Ngày 14-9-1985, cuộc tổng điều chỉnh giá, lương, tiển 


279 


lần thứ hai bắt đầu cùng với việc ban hành một số giá mới 
và tiền lương mới, xóa bỏ hoàn toàn giá cung cấp và chế độ 
tem phiếu, chỉ giữ lại sổ gạo cho những người ăn lương. 
Chủ trương đổi tiền nhằm tăng khả năng chỉ trả của ngân 
hàng, bảo đảm yêu cầu đủ tiền cho tăng lương, tăng giá. 
Cuộc cải cách giá, lương, tiền lần thứ hai, thực hiện chính 
sách bán lẻ theo một giá là cần thiết, phù hợp với quy luật 
của nền sản xuất hàng hóa. Tuy vậy, vội vàng đổi tiền và 
tổng điểu chỉnh giá, lương trong khi chưa chuẩn bị sẵn 
sàng về mọi mặt là một sai lầm. Hậu quả lớn nhất của 
cuộc cải cách giá, lương, tiển lần này đã dẫn đến tình 
trạng lạm phát "phi mã" trong 3 năm 1986 - 1988. Chính 
vì vậy, Nhà nước đã phải lùi lại một bước, thực hiện chính 
sách hai giá năm 1985. 

Sau thời gian thực hiện các nghị quyết 6, 7, 8 của 
Trung ương, nền kinh tế nước ta đã đạt được một số tiến 
bộ. Sản lượng lương thực năm 198 tăng 400.000 tấn, tốc 
độ sản xuất nông nghiệp tăng 7,4%. Quan hệ sản xuất mới 
ở nông thôn được củng cố và tăng cường một bước, công tác 
cải tạo ở các tỉnh Nam Bộ tiến triển thuận lợi, sản xuất 
nông nghiệp phát triển, đời sống nông dân ổn định và có 
mặt được cải thiện; lương thực cung cấp cho Nhà nước và 
nông sắn xuất khẩu ngày càng tăng, việc kết hợp kinh tế 
với quốc phòng có bước tiến khá. Tuy vậy, nền kinh tế 
nước ta vẫn đứng trước những khó khăn gay gắt. Lương 
thực, năng lượng, ngoại tệ, vật tư, tài chính vẫn rất căng 
thẳng, cơ chế quản lý mới chưa hình thành. Kỷ luật của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước lỏng lẻo. 


280 


Tiếp tục thực hiện đổi mới về quản lý kinh tế, tài chính, 
ngày 22-6-1985, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị 
Về uiệc cải tiến quản lý kinh tế, hoàn thiện cơ chế khoán 
sản phẩm cuối cùng đến nhóm uò người lao động trong các 
hợp tác xã uà tập đoàn sản xuất nông nghiệp. Chỉ thị 
quyết định chuyển hẳn công tác quản lý hợp tác xã sang 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, hoàn 
thiện cơ chế khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và 
người lao động đi đôi với việc xây dựng huyện, tăng cường 
cấp huyện. 

Chỉ thị của Ban Bí thư đã tạo điều kiện để củng cố các 
hợp tấc xã nông nghiệp, hoàn thiện cơ chế khoán sản 
phẩm, làm cho người nông dân phấn khởi, không ngừng 
đầu tư cho sản xuất. 

Ngày 10-8-1985 Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 28-NQ/TW 
VỀ uiệc phê chuẩn các phương án giá - lương - tiên. Tháng 
9-1985, Hội đồng Nhà nước ban hành lệnh phát hành tiền 
ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ nhằm bảo đảm 
quỹ tiền tệ phục vụ sản xuất, lưu thông đời sống, tổng 
kiểm kê tiền mặt của toàn xã hội. Tuy nhiên, việc thu 
đổi tiền đã mắc phải nhiều khuyết điểm: kế hoạch bị lộ 
sớm, nhiều nơi lộ cả thời gian và mức đổi. Sau đổi tiền, giá 
cả tăng lên 10 lần. Hệ thống giá mua của Nhà nước mới 
bắt đầu thực hiện nhưng đã diễn ra nhiều mặt phức tạp. 
Giá nhiều loại hàng thiết yếu, nhất là giá cước vận tải, 
cước bưu điện, giá một số thuốc chữa bệnh, giá muối, giấy 
tăng vọt. 

Năm 1985, tuy nhiều lần bị thiên tai, nhưng sản lượng 
lương thực vẫn tăng hơn năm 1984, chăn nuôi, trồng cây 


281 


công nghiệp, nghề rừng, nuôi trông và khai thác thuỷ sản 
đều phát triển; giá trị sản lượng công nghiệp tăng 7,4%, 
phong trào hợp tác xã nông nghiệp ở miền Nam hoàn 
thành về cơ bản. Trong cả nước có nhiều xí nghiệp tạo ra 
thế làm ăn mới, có hiệu quả cao hơn; công tác giáo dục, y 
tế, xã hội có nhiều cố gắng và tiến bộ. Tuy vậy, sản xuất 
công nghiệp, nông nghiệp chưa ổn định; năng suất, chất 
lượng, hiệu quả thấp, kim ngạch xuất khẩu tăng chậm; do 
mắc nhiều khuyết điểm quan trọng về giá - lương - tiền, 
nên tình hình có nhiều phức tạp, ảnh hưởng xấu đến kinh 
tế - xã hội. 

Trước tình hình trên, từ tháng 12-1985 đến tháng L2- 
1986 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị 
đã triển khai nhiều hội nghị để tìm cách tháo gỡ khó 
khăn, ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội và 
chuẩn bị triệu tập Đại hội lần thứ VI của Đảng. Hội nghị 
lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 
19-1985 bàn về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
năm 1986. Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung 
ương Đẳng tháng 6-1986 đánh giá tình hình kinh tế - xã 
hội của đất nước. Ngày 10-7-1986 Tổng Bí thư Lê Duẩn 
qua đời. Ngày 14-7-1986, Ban Chấp hành Trung ương họp 
Hội nghị bất thường bầu đồng chí Trường Chinh, Uỷ viên 
Bộ Chính trị giữ chức Tổng Bí thư của Đảng. Tháng 11-1986, 
Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã 
thảo luận các văn kiện dự thảo trình Đại hội đại biểu lần 
thứ sáu của Đảng và Hội nghị lần thứ mười hai, hợp vào 
đầu tháng 12-1986 đã hoàn tất công việc chuẩn bị cho 
Đại hội. 


282 


Từ năm 1982 đến năm 1986, quán triệt Nghị quyết Đại 
hội lần thứ V và các nghị quyết sau đó của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, toàn Đảng, toàn dân ta đã phấn 
đấu gian khổ, vượt qua nhiều thử thách trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Những 
thành tựu đạt được trong năm năm đó đã tạo cho sự 
nghiệp cách mạng của nước ta những điều kiện mới để 
tiếp tục tiến lên. Đó là: 

- Về binh tế, đã chặn được đà giảm sút những năm 
trước, trong năm năm 1981-1986, bình quân hàng năm 
sản xuất nông nghiệp tăng 4,9%, lương thực mười bảy triệu 
tấn/năm, công nghiệp tăng 9,5%, điện tăng thêm 456.000 kW, 
than 2,5 triệu tấn, hoàn thành xây dựng mấy trăm công 
trình lồn... Thu nhập quốc dân bình quân hàng năm tăng 
6,4%. Công trình thuỷ điện Hòa bình, Trị An đang được 
xây dựng, dầu mỏ bắt đầu được khai thác. Cải tạo xã hội 
chủ nghĩa tiến thêm một bước, đặc biệt chủ trương khoán 
sản phẩm theo Chỉ thị 100 đã mở lối ra cho quan hệ sản 
xuất ở nông thôn cũng như chủ trương nhiều nguồn cân 
đối và 3 phần kế hoạch trong Quyết định số 25-CP đang mở 
đường cho sản xuất công nghiệp. 

- Về uăn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao... đã có 
những tiến bộ góp phần xây dựng nền văn hóa mới, con 
người mới. 

- Cuộc chiến đấu bảo uệ Tổ quốc đã giành được những 
thắng lợi to lớn. Nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân Lào và 
Campuchia được thực hiện tốt, góp phần tăng cường quan 


283 


hệ giữa ba nước Đông Dương. Quan hệ với Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa thêm chặt chẽ. 

Nhưng đất nước thời kỳ này đang phải đối mặt với cuộc 
khủng hoảng kinh tế - xã hội: sản xuất tăng chậm, nhiều 
chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch 5 năm không đạt được; 
tài nguyên bị lãng phí; phân phối lưu thông rối ren, nhiều 
người lao động chưa có việc làm, hàng tiêu dùng không đủ, 
nhà ở và điều kiện vệ sinh thiếu thốn. Nhìn tổng quát, 
chúng ta chưa thực hiện được mục tiêu ổn định tình hình 
kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. 

Nguyên nhân chủ quan của tình hình trên là những 
sai lâm nghiêm trọng về chủ trương, chính sách lớn; về 
chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện của Đảng và của 
Nhà nước. Xác định mục tiêu và bước đi không sát thực 
tế nước ta, không coi trọng khôi phục kinh tế là nhiệm 
vụ cấp bách; nông nghiệp vẫn chưa thực sự là mặt trận 
hàng đầu; muốn xóa bỏ ngay các thành phần kinh tế phi 
xã hội chủ nghĩa trong vòng năm năm; chưa biết kết. hợp 
kế hoạch hóa với quan hệ hàng hóa - tiền tệ; mắc sai lầm 
rất nghiêm trọng trong lĩnh vực phân phối, lưu thông. 
Những sai lâm nói trên là sai lầm nghiêm trọng về chủ 
trương, chính sách lớn về chỉ đạo chiến lược và tổ chức 
thực hiện. 

Thực trạng của đất nước lúc bấy giờ đặt ra một yêu cầu 
khách quan và bức thiết là phải đổi mới sự lãnh đạo của 
Đẳng, phải có những quyết sách khoa học để ổn định tình 
hình kinh tế - xã hội của đất nước, vượt ra khỏi khủng 
hoảng để tiến lên. 


284 


II- THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI, 
TIẾN HÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 
ĐẤT NƯỚC (1986 - 2002) 


1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 
(tháng 12-1986) và thực hiện kế hoạch nhà nước 
năm năm (1986-1990) 

a. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 

Đại hội họp từ ngày 05 đến ngày 18-12-1986 tại Hà Nội 
(Đại hội nội bộ từ ngày 05 đến ngày 14-12-1986). Dự Đại 
hội có 1.129 đại biểu thay mặt cho 2.027.638 đẳng viên cả 
nước và 3ð đoàn đại biểu của các đẳng và tổ chức quốc tế. 

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về các 
văn kiện như Báo cáo chính trị; Phương hướng, mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1986-1990; Báo cáo uê bổ 
sung Điêu lệ Đảng. 

Đại hội khẳng định quyết tâm đối mới công tác lãnh 
đạo của Đảng theo tỉnh thần cách mạng và khoa học và 
đánh giá cao quá trình dân chủ hóa sinh hoạt chính trị 
của Đảng và nhân dân ta trong thời gian chuẩn bị và tiến 
hành Đại hội. 

Đại hội đã đánh giá những thành tựu, những khó khăn 
của đất nước do cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội tạo ra, 
những sai lầm kéo dài của Đẳng về chủ trương, chính sách 
lớn, về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện khuynh 
hướng tư tưởng chủ yếu của những sai lầm đó, đặc biệt là 
sai lầm về kinh tế là bệnh chủ quan duy ý chí, lối suy nghĩ 
về hành động đơn giản, nóng vội chạy theo nguyện vọng 


285 


chủ quan, là khuynh hướng buông 10n8 tEOHB§ quen 
tế, xã hội, không chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và 
nguyên tắc của Đảng đó là tư tưởng vừa tả khuynh vừa 
hữu khuynh. Báo cáo chính trị tổng kết thành bốn bài học 
kinh nghiệm lớn: 

Một là, trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải 
quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”. 

Hai là, Đẳng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn 
trọng và hành động theo quy luật khách quan. 

Ba là, phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại trong điều kiện mới. 

Bốn là, chăm lo xây dựng Đảng ngang tầm với một 
đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 

Báo cáo xác định nhiệm uụ bao trùm, mục tiêu tổng quát 
trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là ổn 
định mọi mặt tình hình binh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng 
những tiền đề cần thiết cho uiệc đẩy mạnh công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa trong chăng đường tiếp theo. 

Mục tiêu cụ thể uê kinh tế - xã hội cho những năm còn 
lại của chặng đường đầu tiên là: 

- Sản xuất đủ tiêu dùng và có tích luỹ. 

- Bước đầu tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý, trong đó 
đặc biệt chú trọng ba chương trình kinh tế lớn là lương 
thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, coi 
đó là sự cụ thể hóa nội dung công nghiệp hoá trong chặng 
đường đầu của thời kỳ quá độ. Làm cho thành phần kinh 


286 


tế - xã hội chủ nghĩa giữ vai trò chi phối, sử dụng mọi khả 
năng của các thành phần kính tế khác trong sự liên kết 
chặt chẽ, đưới sự chỉ đạo của thành phần kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa theo 
nguyên tắc phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế 
và tăng thu nhập cho người lao động. 

- Tạo ra chuyển biến về mặt xã hội, việc làm, công bằng 
xã hội, chống tiêu cực, mở rộng dân chủ, giữ kỷ cương 
phép nước. 

- Bảo đảm nhu cầu củng cố quốc phòng và an ninh. 

Đại hội đã nêu ra năm phương hướng cơ bản của chính 
sách kinh tế - xã hội là: 

- Bố trí lại cơ cấu sản xuất, điều chỉnh cơ cấu đầu tư. 
Trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên, trước 
mắt trong kế hoạch năm năm 1986-1990, phải thực hiện 
cho được ba chương trình mục tiêu về lương thực - thực 
phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu; 

- Xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, sử dụng và cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tế; 

- Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế; 

- Phát huy mạnh mẽ động lực khoa học - kỹ thuật; 

- Mỏ rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. 

Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại nhằm góp phần giữ 
vững hòa bình ở Đông Dương, Đông Nam Á và thế giới, 
góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa 
bình, độc lập đân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, tăng 
cường tình hữu nghị và hợp tác toàn điện với Liên Xô và 


287 


các nước xã hội chủ nghĩa; bình thường hoá quan hệ với 
Trung Quốc vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ở 
Đông Nam Á và trên thế giới. 

Về huy động sức mạnh của quần chúng, Đại hội xác 
định phải phát huy quyển làm chủ tập thể của nhân dân 
lao động, thực hiện khẩu hiệu "dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra", tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà 
nước là điều kiện tất yếu bảo đảm huy động lực lượng to 
lớn của quần chúng. 

Để tăng cường sức chiến đấu và năng lực tổ chức thực 
hiện của Đảng, Đại hội nêu rõ Đảng phải đổi mới về nhiều 
mặt: đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; đổi mới tổ 
chức; đổi mới đội ngũ cán bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo 
và công tác. 

Đại hội đã thông qua bản Điều lệ Đảng (sửa đổi) và bầu 
Ban Chấp hành Trung ương khoá VI gồm 124 uỷ viên 
chính thức và 49 uỷ viên dự khuyết. Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng bầu Bộ Chính trị gồm 13 uỷ viên chính 
thức, 01 uỷ viên dự khuyết. Nguyễn Văn Linh được bầu 
làm Tổng Bí thư của Đảng. Đại hội VI của Đảng là Đại hội 
kế thừa và quyết tâm đổi mới, đoàn kết để tiến lên. 

Đường lối đổi mới toàn điện của Đại hội lần thứ VI của 
Đảng mở đường cho đất nước thoát ra khỏi cuộc khủng 
hoảng kinh tế- xã hội, tiếp tục đi lên chủ nghĩa xã hội. 

b. Thực hiện kế hoạch nhà nước năm năm (1986-1990) 

Trên cơ sở đường lối đổi mới của Đại hội VI, căn cứ vào 
hoàn cảnh quốc tế và tình hình cụ thể của đất nước, Bộ 


288 


Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đẳng tiếp tục để ra 
những chủ trương và biện pháp để thực hiện nhiệm vụ ổn 
định mọi mặt tình hình kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng 
những tiền để cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp 
hoá xã hội chủ nghĩa trong chặng đường tiếp theo. 

Những biến động phức tạp diễn ra tại Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu gây ra nhiều bất lợi cho 
cách mạng Việt Nam. Công cuộc cải tổ ở Liên xô không 
sửa chữa được những sai lầm trong quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trước đây, trái lại, đất nước càng lún sâu 
vào khủng hoảng kinh tế, chính trị. 

Khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu 
bắt đầu trầm trọng. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội của nước ta vẫn diễn 
ra nghiêm trọng. Các năm 1987 - 1988, lương thực thiếu, 
nạn đói xảy ra ở nhiều tỉnh, lạm phát cao, đời sống nhân 
dân rất khó khăn. Các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã 
hội tăng. Trên lĩnh vực tư tưởng chính trị đã xuất hiện sự 
dao động về con đường xã hội chủ nghĩa. Về mặt an ninh, 
quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ trên tuyến biên giới 
phía Bắc và quần đảo Trường Sa của nước ta luôn luôn bị 
xâm phạm. 

Các thế lực thù địch lấy cớ quân tình nguyện Việt Na 
chưa rút hết khỏi Campuchia để tiếp tục cô lập Việt Nam. 
Mỹ vẫn cấm vận về kinh tế đối với nước ta. Quan hệ kinh 
tế giữa Liên Xô và các nước Đông Âu với nước ta bị thu hẹp. 

Để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, đưa đất nước 
ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, điều kiện tiên 


49 - LSĐCSVN 289 


quyết là giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã 
hội, tạo môi trường quốc tế thuận lợi, phá thế bị bao vây, 
cấm vận, xây dựng Đảng ngang tầm yêu cầu và nhiệm vụ 
của công cuộc đổi mới. 

Ngày 7-2-1987, Bộ Chính trị họp thảo luận về những 
biện pháp cấp bách nhằm giải quyết vấn đề giá - lương - 
tiền. Phân tích kỹ các nguyên nhân và bài học rút ra từ 
hai lần tổng điều chỉnh năm 1981. 

Ngày 1-3-1987, Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định 
giải thể các trạm kiểm soát hàng hóa trên các đường giao 
thông nhằm thúc đẩy lưu thông phân phối phát triển. 

Vấn để nóng bỏng và cấp bách là lưu thông và phân 
phối. Vì vậy, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng họp tháng 4-1987 đã quyết định phương hướng 
giải quyết vấn đề là phải thực hiện mục tiêu bốn giảm: 
giảm tỷ lệ bội chi ngân sách; giảm nhịp độ tăng giá; giảm 
tốc độ lạm phát; giảm khó khăn về đời sống của nhân dân 
lao động. 


Đây là lần đầu tiên Đảng ta ra một nghị quyết riêng về 
vấn đề phân phối lưu thông, nêu rõ từ quan điểm, chủ 
trương tới các biện pháp cụ thể nhằm xóa bỏ cơ chế tập 
trung quan liêu, bao cấp. Đó là sự chuyển hướng quan 
trọng trong nhận thức về tư duy kinh tế. 

Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế là một bộ phận quan 
trọng trên lĩnh vực chỉ đạo kinh tế của Đảng. Hội nghị lần 
thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 8-1987 
đã quyết định về: "chuyển hoạt động của các đơn uị hình tế 


290 


cơ sở quốc doanh sang hạch toán kinh doanh xẽ hội chủ 
nghĩa, đổi mới quản lý nhà nước uê kinh tê". Mục đích của 
đổi mới cơ chế quản lý kinh tế là phải tạo ra động lực 
mạnh mẽ để giải phóng mọi năng lực sản xuất, thúc đẩy 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật, phát triển kinh tế hàng hóa 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa với năng suất, chất 
lượng, hiệu quả ngày càng nâng cao, trước mắt phục 
vụ ba chương trình kinh tế lớn, từng bước thực hiện 
"bốn giảm", thiết lập trật tự kỷ cương trong mọi hoạt động 
kinh tế - xã hội. 

Tiếp đến tháng 12-1987, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đã quyết định về phương hướng, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong ba năm này là 
phấn đấu việc ổn định một bước quan trọng tình hình 
kinh tế - xã hội. Điều quyết định là phát triển mạnh mẽ 
sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả, trước hết là tập trung thực hiện ba chương trình 
kinh tế lớn, đặc biệt là chương trình lương thực, thực phẩm. 

Ngày 5-4-1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 10/NQ Về 
đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp. Nghị quyết đề ra cơ 
chế khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm hộ và hộ xã viên. 
Bảo đảm cho các hộ xã viên thu nhập từ 40% sản lượng 
khoán trở lên. Đảm bảo cho người nhận khoán được canh 
tác trên diện tích theo quy mô thích hợp và ổn định trong 
lỗ năm. Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài của các 
thành phần kinh tế cá thể, bình đẳng về quyền lợi, nghĩa 
vụ trước pháp luật. 

Nghị quyết 10 của Bộ Chính £z¡ Về đổi mới quản lý kính 


291 


tế nông nghiệp đánh dấu sự phát triển của Đẳng trong 
quá trình tìm tòi phương thức quản lý mới nền nông 
nghiệp nước ta. 

Ngày 12-9-1987, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết Về cuộc 
uận động làm trong sạch uà nông cao sức chiến đấu của tở 
chức Đảng ouà bộ máy nhà nước, làm lành mạnh các quan 
hệ xã hội. 

Tháng 6-1988, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng ra Nghị quyết Về một số uấn đê cấp bách 
uê xây dựng Đảng. Công tác xây dựng Đang theo phương 
hướng đo Đại hội VI nêu ra là phải đổi mới tư duy, đổi mới 
tổ chức, đổi mới đội ngũ cán bộ, đổi mới phong cách lãnh 
đạo, nâng cao giác ngộ, bồi dưỡng lý tưởng, kiến thức và 
năng lực lãnh đạo, mở rộng dân chủ, đi đôi với tăng cường 
kỷ luật trong Đảng. 

Đến đầu năm 1989, qua hai năm thực hiện công cuộc 
đổi mới đã đem lại những kết quả bước đầu, song chưa 
đồng bộ và cơ bản. Đất nước vẫn nằm trong tình trạng 
khủng hoảng kinh tế - xã hội. Hội nghị lân thứ sáu Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập để đánh giá 
tình hình và đề ra những chủ trương cụ thể để chỉ đạo 
công cuộc đổi mới vào chiều sâu và nêu ra các nguyên tắc 
cơ bản phải được toàn Đẳng, toàn dân trong quá trình tiếp 
tục công cuộc đổi mới. 

Công cuộc đổi mới ở nước ta tuy đạt được những kết quả 
bước đầu, song đất nước vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng 
kinh tế - xã hội. Trên thế giới đang có những diễn biến 
phức tạp. Năm 1989, tại nhiều nước xã hội chủ nghĩa đã 


292 


diễn ra những biến động chính trị lớn và khủng hoảng 
nghiêm trọng. Ở nhiều nước, Đảng Cộng sản mất quyền 
lãnh đạo. Tháng 4-1989, tại Trung Quốc diễn ra sự kiện 
Thiên An Môn. Những biến động chính trị trên đã tác 
động trực tiếp đến tư tưởng của đẳng viên và quần chúng 
nhân dân, ảnh hưởng xấu tới công cuộc đổi mới của Đảng 
ta. Để giữ vững ổn định chính trị, tháng 8-1989 Hội nghị 
lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương ra Nghị quyết về 
Một số uấn đề cấp bách uê công tác tư tưởng trước tình 
hình trong nước uà quốc tế hiện nay. 

Nghị quyết Hội nghị nêu rõ: Công tác tư tưởng phải 
được tiến hành toàn diện, tập trung vào các nhiệm vụ và 
nội dung quan trọng : 

Một là, khẳng định tính tất yếu lịch sử của chủ nghĩa 
xã hội và những thành tựu vĩ đại của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới. 

Hai là, khẳng định tính khách quan và phương hướng 
xã hội chủ nghĩa của quá trình cải tổ, cải cách, đổi mới. 

Ba là, nhận rõ bản chất và con đường diệt vong tất yếu 
của chủ nghĩa tư bản, nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu 
tranh chống chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phân động 
quốc tế. 

Bốn là, giáo dục trong Đẳng và trong nhân dân kiên trì 
mục tiêu, lý tưởng xã hội chú nghĩa, trên cơ sở quán triệt 
năm nguyên tắc và những chính sách đổi mới của Đảng. 

Năm là, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đẳng, 


293 


sự thống nhất ý chí và hành động trong xã hội, đấu tranh 
chống những biểu hiện tiêu cực. 

Trên cơ sở bám sát tình hình quốc tế và trong nước, Hội 
nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đăng 
(tháng 3-1990) thông qua Nghị quyết về tình hình các 
nước xã hội chủ nghĩa, sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc 
và nhiệm vụ cấp bách của Đảng ta (Wgh‡ quyết 8A). 

Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Về 
tăng cường môi quan hệ giữa Đảng uà dân, phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới 
(Nghị quyết 8B) khẳng định: Tăng cường mối quan hệ giữa 
Đảng và nhân dân là nhân tố bảo đảm cho sự nghiệp đổi 
mới phát triển và ngăn chặn kẻ thù phá hoại sự nghiệp 
cách mạng. Để thực hiện được mục tiêu này, hai vấn đề cơ 
bản là phải đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước và đổi mới công tác quần chúng 
của Đẳng. 

Tại Hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tự phê bình 
về trách nhiệm của tập thể và cá nhân từ Đại hội VI và đã 
quyết định cách chức một uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 
đảng, Trần Xuân Bách vì đã vi phạm nguyên tắc tổ chức 
về kỷ luật của Đảng. | 

Đến năm 1990, tình hình kinh tế - xã hội của ta đã có 
một số chuyển biến tốt nhưng vẫn còn yếu kém. Bối cảnh 
quốc tế đang diễn biến phức tạp. Hội nghị lần thứ chín 
(tháng 8-1991) của Ban Chấp hành Trung ương đã bàn 
một số vấn để kinh tế - xã hội cấp bách, với tư tưởng chỉ - 


294 


đạo là kiên quyết thực biện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, 
nêu eao tỉnh thần độc lập tự chủ, tự cường đi đôi mở rộng 
quan hệ quốc tế, xây dựng ý chí làm cho dân giàu, nước 
mạnh, chủ động có những phương án khác nhau để thích 
ứng với tình hình mới, nêu cao ý thức tiết kiệm xây dựng 
đất nước và ý thức tổ chức kỷ luật, giữ vững kỹ cương, tôn 
trọng luật pháp trong hoạt động kinh tế - xã hội. Tháng 
11-1990, Hội nghị lần thứ mười họp thông qua Nghị quyết 
Về phương hướng chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 1991. Mục tiêu của kế hoạch năm 1991 nhằm 
phấn đấu vượt qua những khó khăn mới về kinh tế - xã 
hội, giữ vững và ổn định về chính trị, tạo thế đi lên cho 
những năm sau, phải tập trung thực hiện ba chương trình 
kinh tế lớn. 

Thực hiện quyết định của Đại hội lần thứ VI, Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đã dự thảo Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến 
lược ổn định uà phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 
và các văn kiện khác để trình Đại hội lần thứ VII của 
Đảng. Dự thảo Cương lĩnh và các văn kiện đó đã được các 
cấp bộ Đảng và nhân dân sôi nổi thảo luận và đồng góp 
nhiều ý kiến để Ban Chấp hành Trung ương Đảng hoàn 
chỉnh trước khi trình trước Đại hội VII của Đảng sẽ họp 
vào năm 1991. 

Từ tháng 12-1986 đến tháng 6-1991, sau hơn bốn năm 
thực hiện đường lối đối mới của Đảng trên tất cả các lĩnh 
vực của đời sống xã hội, chúng ta đã đạt được những 
thành tựu bước đầu rất quan trọng. Đó là: 

- Tình hình chính trị của đất nước ổn định. Nền kinh tế 


295 


có những chuyển biến tích cực: đã đạt được những tiến bộ 
rõ rệt trong việc thực hiện các mục tiêu của ba chương 
trình kinh tế, bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự 
quản lý của Nhà nước, nguồn lực sản xuất của xã hội được 
huy động tốt hơn, tốc độ lạm phát được kìm chế bớt, đời 
sống vật chất và tính thần của một bộ phận nhân dân có 
phần được cải thiện. 

- Sinh hoạt dân chủ trong xã hội ngày càng được 
phát huy. 

- Quốc phòng được giữ vững, an ninh quốc gia được bảo 
đảm. Từng bước phá thế bị bao vây về kinh tế và chính trị, 
mở rộng quan hệ quốc tế, tạo ra môi trường thuận lợi hơn 
cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Những điểm nêu trên chứng tổ đường lối đổi mới của 
Đại hội VI đề ra là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới về 
cơ bản là phù hợp. Đó là cơ sở quan trọng để chúng ta tiếp 
tục tiến lên trong những năm tiếp theo. 


Bên cạnh thành tựu bước đầu đã đạt được, đất nước còn 
nhiều yếu kém và khó khăn chưa vượt ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội, nhiều vấn đề kinh tế - xã hội nóng 
bỏng vẫn chưa được giải quyết, công cuộc đổi mới còn 
nhiều hạn chế. 

Từ thực tiễn hơn bốn năm thực hiện đường lối đổi mới 
cho phép ta bước đầu rút ra những bài học sau: 

Một là, phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong 
quá trình đổi mới. 

Hai là, đổi mới toàn diện và triệt để, nhưng phải có 
bước đi, hình thức và cách làm phù hợp. 


296 


Ba ià, phật triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần đi 
đôi với tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước. 

Bốn là, tiếp tục phát huy ngày càng sâu rộng nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa có sự lãnh đạo tốt, có bước đi vững 
chắc phù hợp với tình hình chính trị, xã hội. 

Năm lò, phải quan tâm dự báo tình hình, kết hợp giải 
quyết đúng những vấn để mới nảy sinh trên tỉnh thân 
kiên định đường lối đổi mới, tăng cường tổng kết thực tiễn 
và không ngừng hoàn chỉnh lý luận về con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


9. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của 
Đảng (tháng 6-1991) và thực hiện kế hoạch nhà 
nước 5 năm (1991-1996) 

ø. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng 

Đại hội nội bộ họp từ ngày 17 đến ngày 22-6-1991. Đại 
hội họp công khai từ ngày %4 đến ngày 27-6-1991 tại Hà 
Nội. Dự Đại hội có 1.176 đại biểu thay mặt cho trên hai. 
triệu đảng viên cả nước. Các đoàn đại biểu Đảng Cộng sản 
Liên Xô, Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đảng Nhân dân 
cách mạng Campuchia, Đẳng Cộng sản Cu Ba và nhiều 
khách quốc tế đã đến tham dự. 


Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Nguyễn Văn Lãnh đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp 
hành Trung ương và các văn kiện Đại hội VI. Đại hội đã 
thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ qua 
độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược ổn định uà phát triển 
binh tế - xã hội đến năm 2000, Báo cáo chính trị, Báo cáo 


297 


xây dựng Đảng uò sửa đổi Điều lệ Đảng, kiểm điểm sự 
lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá VÌ. 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội được Đại hội thông qua đã trình bày: 
Đánh giá tổng quát quá trình cách mạng Việt Nam và nêu 
lên năm bài học kinh nghiệm lớn; quá độ đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta; những định hướng lón về chính sách kinh 
tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; hệ thống chính 
trị và vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Cương lĩnh đã trình bày quan niệm của Đảng Cộng sản 
Việt Nam về chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta sẽ xây dựng 
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ; 
những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa mà 
nhân đân ta xây dựng là một xã hội: 

- Do nhân đân lao động làm chủ. 

- Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng 
sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản 
xuất chủ yếu. 

- Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

- Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất 
công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống 
ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện 
cá nhân. 

- Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đố 
lẫn nhau cùng tiến bộ. 

- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả 
các nước trên thế giới. 


298 


Cương lĩnh đã xác định những phương hướng cơ bản 
cần nắm vững trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc nhằm thực hiện: mục tiêu tổng quất 
phải đạt tới khi kết thúc thời kỳ quá độ là xây dựng xong 
về cơ bản những cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội, với 
kiến trúc thượng tầng về chính trị và tư tưởng, văn hóa 
phù hợp, làm cho nước ta trở thành một nước xã hội chủ 
nghĩa phần vinh. 

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một quá trình 
lâu đài, trải qua nhiều chặng đường. Mục tiêu của chặng 
đường đầu là: thông qua đổi mới toàn diện, xã hội đạt tới 
trạng thái ổn định vững chắc, tạo thế phát triển nhanh ở 
chặng sau. 

Cương lĩnh đã nêu những định hướng lớn về chính sách 
kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. 

Về hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng, 
Cương lĩnh nêu rõ: 

- Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị 
nước Việt Nam trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và 
từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm quyền lực thuộc về nhân dân. Dân chủ gắn liền với 
công bằng xã hội phải được thực hiện trong thực tế cuộc 
sống trên tất cả các lĩnh vực thông qua hoạt động của Nhà 
nước do nhân dân cử ra và bằng các hình thức dân chủ 
trực tiếp. Dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, phải được 
thể chế hóa bằng pháp luật và được pháp luật bảo đảm. 
Nhà nước định ra các đạo luật nhằm xác định các quyền 
công đân và quyền con người, quyền đi đôi với nghĩa vụ và 
trách nhiệm. 


299 


- Trong hệ thống chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam là 
một bộ phận và là tổ chức lãnh đạo hệ thống đó. Đẳng 
Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công 
nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy 
chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hề Chí Minh làm nền 
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung 
dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Đảng lãnh đạo xã 
hội bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính 
sách và chủ trương công tác; bằng công tác tuyên truyền, 
thuyết phục, vận động, tổ chức kiểm tra và bằng hành 
động gương mẫu của đảng viên, v.v.. Đảng liên hệ mật 
thiết với nhân đân, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt 
động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. 

Chiến lược ổn định uà phát triển kinh tế - xã hội đến 
năm 2000 ghì rõ mục tiêu phát triển là phát triển kinh 
tế - xã hội theo con đường củng cố độc lập dân tộc và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá trình thực hiện 
đân giàu, nước mạnh, tiến lên hiện đại trong một xã hội 
nhân dân làm chủ, nhân ái, có văn hóa, có kỹ cương, xóa 
bỏ áp bức, bất công, tạo điều kiện cho mọi người có cuộc 
sống ấm no, tự do, hạnh phúc. 

Mục tiêu tổng quát của chiến lược đến năm 2000 là ra 
khỏi khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, 
phấn đấu vượt qua tình trạng nghèo và kém phát triển, 
cải thiện đời sống của nhân dân, củng cố quốc phòng và an 
ninh, tạo điều kiện cho đất nước phát triển nhanh hơn vào 
đầu thế kỷ XXI. 


Về cơ cấu kinh tế, cơ chế quản lý và các chính sách lớn 


300 


của Đảng cũng đã được ghi rõ £rong Chiến lược ổn định uà 
phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương trình 
Đại hội đã khẳng định công cuộc đổi mới đã đạt được 
những thành tựu bước đầu quan trọng, song còn nhiều 
khó khăn, yếu kém, đất nước vẫn chưa ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội, nhiều vấn để kinh tế - xã hội nóng 
bỏng chưa được giải quyết và nêu ra năm bài học bước đầu 
về đổi mới. 

Báo cáo chính trị nêu những phương hướng, nhiệm vụ 
chủ yếu của năm năm 1991-1995 với mục tiêu tổng quát là 
vượt khó khăn, thử thách, ổn định và phát triển kinh 
tế - xã hội, tăng cường ổn định chính trị, đẩy lài tiêu cực và 
bất công xã hội, đưa nước ta cơ bản ra khỏi tình trạng 
khủng hoảng hiện nay. Những mục tiêu cụ thể cần đạt 
được trong những năm 1991 - 1995 là tiếp tục kiểm chế và 
đẩy lùi lạm phát, giữ vững và phát triển sẵn xuất, bắt đầu 
có tích luỹ từ nền kinh tế quốc dân; tạo thêm nhiều việc 
làm cho người lao động, giảm mạnh nhịp độ tăng dân số, 
ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân; tiếp 
tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đổi mới hoạt động 
của Nhà nước; bảo đảm quốc phồng, an nỉnh và trật tự an 
toàn xã hội, bảo vệ thành quả cách mạng. 

Báo cáo uê xây dựng Đảng xác định nhiệm vụ đổi mới 
và chỉnh đốn Đảng là: Phát huy truyền thống cách mạng, 
tăng cường bản chất gia1 cấp công nhân và tính tiên phong 
của Đảng; xây dựng Đảng thật sự vững mạnh về chính trị, 
tư tưởng và tổ chức, gắn liền với đổi mới cơ chế quản lý 
kinh tế - xã hội, cải cách bộ máy nhà nước, đổi mới công 


301 


tác quần chúng, bảo đảm cho Đảng làm tròn nhiệm vụ 
lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội thông qua Điều lệ Đẳng (sửa đổi), trong đó: 
khẳng định cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh là nền tẳng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành 
động của Đảng. 

Đại hội đã bầu 146 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung 
ương khoá VII, Bộ Chính trị gồm 13 đồng chí, Ban Bí thư 
gồm 9 đồng chí. Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư. 
Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công được 
giao trọng trách là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương. 

Đại hội VII của Đảng là "Đại hội của trí tuệ - đổi mới, 
dân chủ - kỷ cương - đoàn kết". Đại hội đã hoạch định con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm 
của Việt Nam và những giải pháp đưa đất nước ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội. Đại hội đã củng cố thêm 
niềm tìn tưởng của nhân dân đối với công cuộc đổi mới. 

b. Thực hiện kế hoạch nhà nước năm năm (1991-1996) 

Từ sau Đại hội VII, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến 
nhanh chóng và phức tạp. Đẳng Cộng sản Liên Xô bị giải 
tán (ngày 25-8-1991), chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô 
sụp đổ (tháng 8-1991). Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực 
thù địch âm mưu xóa bổ các nước xã hội chủ nghĩa còn 
lại. Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đứng trước thử 
thách hết sức nghiêm trọng. Song, Đảng ta và nhân dân ta 
vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên trì xây dựng đất nước 
theo đường lối đổi mới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
đã cụ thể hóa và phát triển đường lối của Đại hội VII, giải 
quyết một loạt vấn để quan trọng về đối nội và đối ngoại 


302 


trước những diễn biến mới của tình hình thế giới và trong 
nước. 

Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng họp từ ngày 25-11 đến ngày 4-12-1991 đã bàn về 
vấn đề ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, xác định 
quan điểm, chủ trương thực hiện Nghị quyết Đại hội VI 
và việc sửa đổi Hiến pháp. 

Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng họp từ ngày 18 đến ngày 99-6-1999 đã nghiên cứu 
và quyết định ba vấn để quan trọng về: tình hình thế giới 
và chính sách đối ngoại; củng cố quốc phòng, giữ vững an 
ninh quốc gia; đổi mới và chỉnh đốn Đăng. 

Công tác đối ngoại gìữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đăng chủ 
trương "mở rộng, đa dạng hoá và đa phương hoá quan hệ 
đối ngoại cả về chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học - kỹ 
thuật, cả về Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân, 
các tổ chức phi chính phủ, trên nguyên tắc tôn trọng độc 
lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào 
công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, bảo vệ và 
phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy những truyền 
thống và bản sắc tốt đẹp của nền văn hóa dân tộc”, 

Củng cố quốc phòng và giữ vững an ninh quốc gia là 
nhiệm vụ chưng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, 


1, Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khoá VID, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1992, tr. 6. 


308 


trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực 
lượng nòng cốt. 

Đổi mới và chỉnh đốn Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt 
quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn 
bộ sự nghiệp xây đựng và bảo vệ đất nước, đối với vận 
mệnh của chế độ và của Đảng. 

Mục tiêu đổi mới và chỉnh đốn Đẳng là nhằm nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phù hợp với 
yêu cầu của cách mạng nước ta trong tình hình mới. 

Nguyên tắc tiến hành đổi mới và chỉnh đốn Đảng là 
phải quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì đường lối đổi mới 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện đúng nguyên 
tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, củng cố mối liên hệ mật 
thiết giữa Đảng với nhân dân. Hội nghị cũng đã xác định 
các yêu cầu và phương châm đổi mới và chỉnh đốn Đảng 
và các nội dung lớn xây dựng Đảng về chính trị và tư 
tưởng, chỉnh đến Đảng về tổ chức, tạo bước chuyển quan 
trọng về công tác cán bộ, đổi mới và tăng cường công tác 
vận động quần chúng, củng cố mối quan hệ giữa Đảng và 
dân, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. 

Để giải quyết một số vấn đề liên quan trực tiếp đến đời 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chuẩn bị hành 
trang cho nhân dân ta, đặc biệt cho thế hệ trẻ tiến vào thế 
kỷ XXI, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng đã bọp từ ngày 4 đến ngày 14-1-1993 đã ra Nghị 
quyết: 

- Về một số nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ những năm 
trước mắt. 


304 


- Về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

- Về những vấn đề cấp bách của sự nghiệp chăm sóc và 
bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

- Về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. 

- Về công tác thanh niên trong thời kỳ mới. 

Qua các nghị quyết trên thể hiện quan điểm cách mạng 
và nhân văn của Đảng Cộng sản Việt Nam là "tất cả là do 
con người, tất cả vì hạnh phúc con người”, con người là 
nhân tố quyết định, là động lực to lớn nhất, là chủ thể 
sáng tạo mọi nguồn của cải vật chất và tình thần của xã 
hội; đồng thời, vì hạnh phúc của con người là mục tiêu 
phấn đấu cao nhất của chúng ta. 

Trong công cuộc đổi mới, về mặt kinh tế, nông nghiệp là 
khâu đột phá hàng đầu. Để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới về 
nông nghiệp và nông thôn, Hội nghị lần thứ năm của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng họp từ ngày 3 đến ngày 10- 
6-1993 nghiên cứu sâu hơn về thực trạng nông nghiệp và 
nông thôn, đã quyết định những chủ trương để đưa nông 
nghiệp và nông thôn tiến nhanh và vững chắc hơn. Nghị 
quyết Về tiếp tục đổi mới uà phát triển kinh tế - xã hội 
nông thôn của Hội nghị đã xác định ba mục tiêu, bốn quan 
điểm cùng các phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm 
tạo ra bước chuyển biến mới trong sự nghiệp phát triển 
nông nghiệp và kinh tế - xã hội nông thôn. l 

Từ sau Đại hội VII, mặc dù tình hình thế giới, đặc biệt 
là hệ thống xã hội chủ nghĩa đã có những diễn biến phức 
tạp, song Đảng và nhân đân Việt Nam vẫn kiên trì con 
đường đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ 
vững ổn định chính trị, củng cố an ninh quốc phòng, đa 


20 - LSĐCSVN 305 


dạng quan hệ đối ngoại, từng bước phá thế bao vây, cấm 
vận. Song, chúng ta còn nhiều mặt yếu kém và nhiều vấn 
đề mới nảy sinh. Thực hiện Điều lệ mới của Đảng, Ban 
Chấp hành Trung ương đã chuẩn bị triệu tập Hội nghị đại 
biểu giữa nhiệm kỳ của Đảng. 

Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng họp từ ngày 24-11 đến ngày 1-2- 1993 đã thảo luận 
các văn kiện để trình Hội nghị, bầu bổ sung bốn uy viên 
Trung ương Đảng vào Bộ Chính trị và cách chức một Uỷ 
viên Trung ương và chuẩn bị nhân sự để Hội nghị bầu bổ 
sung Ban Chấp hành Trung ương Đẳng. 


Từ ngày 20 đến ngày 25-1-1994 tại Hà Nội, 647 đại 
biểu đã dự Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
của Đảng. Hội nghị khẳng định: Đổi mới là sự nghiệp khó 
khăn, song chúng ta đã mạnh dạn tìm tôi, dũng cảm tiến 
hành và giành thắng lợi quan trọng. Trước mắt, nhân 
dân ta đang đứng trước những thách thức lớn và những 
cơ hội lớn. 

Những thách thức đó là: nguy cơ tụt hậu xa hơn về 
kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới; 
nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nguy cơ về nạn 
tham nhũng và tệ quan liêu; nguy cơ "diễn biến hòa bình” 
của các thế lực thù địch. 


Những thuận lợi cơ bản, thời cơ lớn là: Đẳng có đường 
lối đúng đắn; nhân dân ta cần cù, thông minh, yêu nước, 
có bản lĩnh và ý chí kiên cường, tin tưởng sự lãnh đạo của 
Đảng; các lực lượng vũ trang trung thành với sự nghiệp 
cách mạng của Đảng và nhân dân ta; những thành tựu đổi 
mới đang tạo ra thế và lực mới của cách mạng khoa học kỹ 


306 


thuật và xu thế mở rộng quan hệ hợp tác trên thế giới và 
khu vực đem lại cho chúng ta khả năng thêm nguồn lực 
quan trọng. 

Hội nghị nêu rõ trong những năm còn lại của nhiệm kỳ 
Đại hội VII phải thúc đẩy nhanh hơn nhịp độ thực hiện 
những mục tiêu của chiến lược ổn định và phát triển kinh 
tế - xã hội đến năm 2000, phấn đấu vì đân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh và đề ra những nhiệm 
vụ chủ yếu để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược đó. 


Về nhân sự, Hội nghị đã bầu bổ sung vào Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 20 uỷ viên mới để thay thế cho các 
uy viên vì lý do sức khoẻ đã rút lui và hoặc bị ký luật. 


Sau Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ, các 
đảng bộ tỉnh, thành, các khối cơ quan trung ương đều tiến 
hành Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ, vạch chương trình 
kế hoạch hai năm và bầu bổ sung cấp uỷ. 


Để triển khai Nghị quyết Hội nghị đại biểu giữa nhiệm 
kỳ, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương 
Đăng đã họp từ ngày 25 đến ngày 30-7-1994 bàn định về 
chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp, công nghệ 
và xây dựng giai cấp công nhân, nhằm đẩy tới một bước 
công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. 

Yêu cầu của đất nước trong thời kỳ phát triển mới đòi 
hỏi phải ra sức xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà nước vững 
mạnh, trong sạch, có hiệu lực và có hiệu quả. Hội nghị lần 
thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp từ ngày 16 
đến ngày 23-1-1995 đã bàn thảo và ra nghị quyết về việc 
tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, cải cách một bước nền hành chính 


đ07 


nhà nước. Kiện toàn Nhà nước là một quá trình tương đối 
lâu đài phải được tiến hành với những bước đi tích cực, 
vững chắc, đặt trong tổng thể đổi mới hệ thống chính trị, 
gắn chặt với đổi mới và chỉnh đốn Đảng, trước mắt thực 
hiện một số chủ trương, nhiệm vụ quan trọng, đó là: tiếp 
tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội; cải cách 
một bước nền hành chính nhà nước; đổi mới tổ chức và 
hoạt động của các cơ quan tư pháp; tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với Nhà nước. Trong các nhiệm vụ đó 
phải đặt trọng tâm là cải cách nền hành chính nhà nước. 

Kể từ tháng 6-1991 đến nửa năm đầu năm 1995, toàn 
Đảng, toàn dân ta dưới sự lãnh đạo và tổ chức của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, chúng ta đã vượt qua 
những khó khăn, thách thức vô cùng gay gắt, giành được 
nhiều thắng lợi mới to lớn. Đó là: 

- Đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, hoàn thành 
vượt mức nhiều mục tiêu chủ yếu của kế hoạch năm năm. 

- Tạo được một số chuyển biến tích cực về mặt xã hội. 
Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh. 
Thực hiện có kết quả một số đổi mới quan trọng về hệ 
thống chính trị. 

- Phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại, phá thế bị bao 
vây cấm vận, tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng 
quốc tế. 

Bên cạnh đó chúng ta còn những khuyết điểm và yếu 
kém. Tuy vậy, về cơ bản nhiệm vụ do Đại hội VII để ra cho 
năm năm 1991-1995 đã được hoàn thành. Nước ta đã ra 
khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một. số mặt còn 
chưa vững chắc. 


308 


Từ thực tiễn của sự nghiệp đổi mới 10 năm đã qua cho 
thấy con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày 
càng được xác định rõ hơn. 

8. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VHI của Đảng 
và thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1996-2000) 

a. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 

Đại hội lần thứ VHI của Đảng đã họp từ ngày 22-6 đến 
ngày 1-7-1996 tại Hà Nội (trong đó từ ngày 22-6 đến ngày 
26-6 Đại hội nội bộ). Dự Đại hội có 1.198 đại biểu thay mặt 
cho 2.130.000 đẳng viên trong cả nước và còn có 41 đoàn 
đại biểu quốc tế. 

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Bứo 
cáo chính trị; Phương hướng nhiệm uụ bế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm năm (1996-2000); Điều lệ Đảng (bổ 
sung, sửa đổi. Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả 
năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và tổng kết 10 
năm đổi mới. Qua chặng đường 10 năm đổi mới, Đại hội 
rút ra sáu bài học chủ yếu sau: 

- Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh. 

- Kết hợp chặt chế ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi 
mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời 
từng bước đổi mới chính trị. 

- Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
vận hành theo cơ chế thị trường, đi đôi với tăng cường vai 
trò quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 


309 


nghĩa. Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công 
bằng xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, 
bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, 
phát huy sức mạnh của cả dân tộc. 

- Mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự đồng tình, ủng 
hộ và giúp đỡ của nhân dân thế giới, kết hợp sức mạnh 
của dân tộc với sức mạnh của thời đại. 

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đăng, coi xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ then chốt. 

Xuất phát từ đặc điểm tình hình thế giới và trong nước, 
căn cứ vào cương lĩnh của Đảng, Đại hội quyết định cần 
tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa 
nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. 

Từ mục tiêu chung, Đạt hội thông qua định hướng phát 
triển các lĩnh vực chủ yếu, phương hướng, nhiệm vụ, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 1996 - 2000 với 
11 chương trình và lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội lớn, 
với chỉ tiêu đến năm 2000 tăng gấp đôi tổng sản phẩm 
trong bình quân đầu người so với năm 1990. 

Để bảo đảm thực hiện mục tiêu, Đại hội VINH để ra những 
định hướng phát triển các lĩnh vực chủ yếu: 

- Tiếp tục phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Nắm vững chính sách đối với các thành phần kinh tế. 


- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. 


310 


- Phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo. 

- Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc. 

- Giải quyết một số vấn đề xã hội. 

- Thực hiện đại đoàn kết dân tộc, nâng cao vai trò làm 
chủ của nhân dân, xây dựng cơ chế cụ thể, thực hiện “dân 
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". 

- Tăng cường quốc phòng và an ninh. Thực hiện đường 
lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hoá, đa 
dạng hoá quan hệ đối ngoại. 

- Tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đẩy 
mạnh đấu tranh chống tham nhũng. 

Đại hội thông qua Điều lệ Đẳng Cộng sản Việt Nam đã 
được bổ sung, sửa đổi. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá VIIT 
gồm 170 uỷ viên, Bộ Chính trị gồm 19 uy viên, Đỗ Mười 
được bầu lại là Tổng Bí thư Đảng. Ban Chấp hành Trung 
ương tôn vinh Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí 
Công tiếp tục làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương 
Đẳng. 

Đại hội VHI đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta 
sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, xây dựng nước Việt nam độc lập, dân chủ, 
giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân đân ta, vì tình 
hữu nghị và sự hợp tác với nhân dân các nước trên thế 


đ11 


giới. Đại hội có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân 
tộc và tương lai của đất nước vào lúc chúng ta sắp bước 
._ vào thế kỷ XXI. 


b. Thực hiện kế hoạch nhà nước năm năm (1996 - 2000) 
Sau Đại hội VIH là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước để phấn đấu đến năm 2020 nước ta 
cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Để thực hiện 
nhiệm vụ hàng đầu đó, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp 


hành Trung ương Đảng (hóa VID (tháng 12-1996) đã 
thông qua hai Nghị quyết quan trọng. 


Một là, Nghị quyết Về định hướng chiến lược phát triển 
giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa uà nhiệm 0uụ đến năm 2000. Hội nghị nêu rõ thực 
trạng giáo dục - đào tạo ở nước ta trong thời gian qua và 
kết luận: Sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa phải được phát triển theo những 
tư tưởng chỉ đạo là: Thực sự coi giáo dục - đào tạo là quốc 
sách hàng đầu. Giáo dục - đào tạo là sự nghiệp của toàn 
Đẳng, của Nhà nước và của toàn dân. Phát triển giáo dục - 
đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, những 
tiến bộ khoa học - công nghệ. Thực niện công bằng xã hội 
trong giáo dục - đào tạo. Giữ vai trò nòng cốt của các 
trường công lập đi đôi với đa dạng hoá các loại hình giáo 
dục - đào tạo, trên cơ sở Nhà nước thống nhất quản lý. 

Hai là, Nghị quyết Về định hướng chiến lược phát triển 
khoa học uà công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa 0à nhiệm uụ đến năm 2000, nêu ra định hướng 
chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa; mục tiêu, nhiệm vụ phát 


312 


triển khoa học và công nghệ đến năm 2000; những giải 
pháp chủ yếu và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
khơa học và công nghệ. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung 
ương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bảo đảm cho các lĩnh 
vực giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ nước ta thật 
sự là "quốc sách hàng đầu”, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát 
triển mạnh mẽ, vững chắc theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Chăm lo phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và 
công nghệ chính là nhằm giữ gìn và phát huy truyền 
thống Nhân, Trí, Dũng, nhân lên gấp bội sức mạnh của cả 
dân tộc trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, xóa bỏ lạc hậu, nghèo nàn, thực hiện đân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, biến lý tưởng 
mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội thành hiện thực. 

Tiếp đến tháng 6-1997, Hội nghị lần thứ ba của Ban 
Chấp hành Trung ương Đẳng đã thông qua hai Nghị quyết 
quan trọng. Nghị quyết về Phát huy quyên làm chủ của 
nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hoà xã hột 
chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, uững mạnh nhấn mạnh 
một số chủ trương nhiệm vụ phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân. Nghị quyết đã vạch ra chủ trương mở rộng dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân 
đân trong xây đựng và quản lý nhà nước; nâng cao chất 
lượng hoạt động và kiện toàn tổ chức Quốc hội; tiếp tục cải 
cách nền hành chính nhà nước; cải cách tư pháp; tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và các biện 
pháp tổ chức thực hiện. 

Nghị quyết Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công 


313 


nghiệp hóa, hiện đạt hóa đổi mới đã khẳng định cán bộ là 
nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền 
với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu 
then chốt trong công tác xây dựng đảng. Có chiến lược cán 
bộ đúng đắn, xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ đức, tài 
là điều kiện quyết định để chuẩn bị cho Đảng và dân tộc 
ta đi vào thế kỷ XXI, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, giành những thắng lợi to lớn hơn trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. 

Từ tháng 7-1997 cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ 
xảy ra ở các nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Á và 
có tác động xấu đến nền kinh tế nước ta. Đảng và Nhà 
nước ta đã đề ra những chủ trương, chính sách cụ thể để 
khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng trong 
khu vực, ngăn chặn sự suy giảm của nền kinh tế. 

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đẳng 
(tháng 12-1997) đã tập trung trí tuệ bàn về các nhiệm vụ 
kinh tế và một số vấn đề xã hội liên quan, để tiếp tục cụ 
thể hóa đường lối chủ trương của Đại hội VII, về đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
đồng thời xem xét và quyết định về vấn để nhân sự cấp 
cao của Đảng. 

Hội nghị đã xác định những chủ trương giải pháp lớn: 
Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ế và điều chỉnh cơ 
cấu đầu tư. Phát triển nông nghiệp và nông thôn theo 
HƯỚNG còng nghiệp hồn, hiện ki lợp và nón) tác, KhN: chủ 


các loại bình doanh nuftiểU) Tiếp tục đổi mới và lành mạnh 


314 


hoá hệ thống tài chính - tiền tệ; thực hành triệt để tiết 
kiệm. Tích cực giải quyết việc làm và xoá đói giảm nghèo. 
Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng, quản lý nhà 
nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân về kinh 
tế - xã hội. 

Hội nghị bầu Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư của Đảng, 
Thường vụ Bộ Chính trị gồm ð uỷ viên. Đỗ Mười, Lê Đức 
Anh, Võ Văn Kiệt được tôn vinh làm Cố vấn Ban chấp 
hành Trung ương Đẳng. 

Về xây dựng uù phát triển nên uăn hóa Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Hội nghị lần thứ 
năm Ban Chấp hành Trung ương Đẳng khoá VIH (tháng 
7-1998) bàn thảo. Hội nghị đã vạch ra những quan điểm 
chỉ đạo xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc là: Văn hóa là nền tảng tỉnh thần của xã hội, vừa 
là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh 
tế - xã hội. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn 
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nền văn hóa Việt 
Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng 
đồng và sắc thái của 54 thành phần dân tộc Việt Nam. 
Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn đân 
do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò 
quan trọng. Văn hóa là một mặt trận; xây dựng và phát 
triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài đòi hỏi 
_ phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng. 

Suốt bảy thập kỷ qua, phát huy truyền thống tốt đẹp 
của đân tộc, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua bao 
gian nan thử thách, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng 
lợi này đến thắng lợi khác, viết tiếp những trang sử vẻ 


31ã 


vang của dân tộc. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt. của 
Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam. 

Thực hiện nhiệm vụ cải cách nhà nước Hội nghị lần thứ 
bảy Ban Chấp hành Trung Môn Đảng khoá VIH (tháng 
8-1999) ra Nghị quyết Äột số uấn để uể tổ chức, bộ máy 

của hệ thống chính trị uê tiên lương trợ cấp xã hột thuộc 
ngân sách Nhà rước. 

Nghị quyết chỉ rõ việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ 
thống chính trị lần này là một nội dụng quan trọng của 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đến Đảng. Mục tiêu nhằm 
giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, bản 
chất cách mạng của Nhà nước ta, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, mở 
rộng và phát huy quyển làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh 
sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
tăng cường tiểm lực quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, 
xã hội, củng cố mốt quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhà 
nước với nhân dân. 

Bộ máy của Đảng phải phù hợp với điều kiện một đẳng 
câm quyền. Đảng cần có tổ chức tham mưu chuyên trách 
có chất lượng cao và tinh gọn, đồng thời Đảng phát huy 
vai trò của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, các cấp 
uỷ viên và cán bộ chủ chốt hoạt động trong các cơ quan 
nhà nước và các đoàn thể. Tổ chức đảng và đảng viên 
trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể vừa là hạt 
nhân lãnh đạo chính trị các tổ chức đó, vừa làm tham mưu 
cho Đẳng về chủ trương, chính sách đối với những lnh vực 
có hên quan. 


316 


Nhiệm vụ phải làm là tập trung củng cố, chỉnh đốn nội 
bộ từng tổ chức và các mối quan hệ trong toàn bộ hệ thống 
chính trị. Bảo đảm bộ máy của hệ thống chính trị vận 
hành thông suốt và năng động; khắc phục tình trạng trì 
trệ, gây phiền hà, tiêu cực, yếu kém trong tổ chức thực 
hiện nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc quy định những biện 
pháp nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Ban cần sự đẳng 
Chính phủ tăng cường chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện cải 
cách nền hành chính nhà nước theo Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương tám khoá VII và Nghị quyết Trung ương ba 
khoá VIII. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các luật về tổ chức 
Chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương. Chỉ đạo 
việc sắp xếp hợp lý tổ chức của hai ngành kiểm sát và toà 
án. Đảng đoàn Mặt trận và các đảng đoàn các đoàn thể và 
các cấp uỷ địa phương chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức, bộ máy 
Mặt trận và các đoàn thể nhân dân phù hợp với chức 
năng, tôn chỉ, mục đích hoạt động. Tích cực chỉ đạo việc 
giảm biên chế hành chính các cơ quan đẳng, nhà nước, 
đoàn thể. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, từ năm 
1996 đến năm 2000 Đẳng, Nhà nước và nhân đân ta đã 
đạt được những thành tựu quan trọng: 

Kinh tế tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trong (GDP) 
tăng bình quân hằng năm 7%. Nông nghiệp phát triển 
liên tục, đặc biệt là sản xuất lương thực. Giá trị sản xuất 
công nghiệp bình quân hằng năm tăng 18,5%. Kết cấu hạ 
tầng được xây dựng mới và phát triển trên nhiều lĩnh vực. 


317 


Các dịch vụ, xuất khẩu và nhập khẩu đều phát triển. Năm 
2000 đã chặn được đà giảm sút tăng trưởng kinh tế, các 
chỉ tiêu chủ yếu đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Kết quả 
tổng sản phẩm trong năm 2000 tăng hơn gấp đôi so với 
năm 1990. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và năng lực 
sản xuất tăng nhiều. 

Văn hóa, xã hội có những tiến bộ; đời sống nhân dân 
tiếp tục được cải thiện. Giáo dục và đào tạo phát triển về 
quy mô và cơ sở vật chất. Trình độ dân trí và chất lượng 
nguồn nhân lực được nâng lên. Nước ta đã đạt chuẩn quốc 
gia về xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Khoa học 
xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ 
chuyển biến tích cực, gắn bó hơn với phát triển kinh tế - 
xã hội. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất 
bản góp phần tích cực động viên toàn dân tham gia xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao kiến thức và chất lượng 
cuộc sống. Mỗi năm giải quyết việc làm cho hơn 1 triệu lao 
động. Phong trào xoá đói, giảm nghèo có nhiều kết quả nổi 
bật, được dư luận thế giới đánh giá cao. Các chính sách xã 
hội khác được thực hiện tốt. Đời sống các tầng lớp nhân 
dân được cải thiện. 

Tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định; quốc phòng 
và an ninh được tăng cường. Các lực lượng vũ trang nhân 
dân làm tốt nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia. Sức mạnh tổng hợp 
của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, nhất 
là trên các địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo được 
phát huy. Tổ chức quân đội và công an nhân dân được 
điều chỉnh theo yêu cầu mới. Việc kết hợp quốc phòng và 


318 


an ninh với phát triển kinh tế và công tác đối ngoại có tiến 
bộ. Sức mạnh về mọi mặt của nước ta đã lớn hơn nhiều so 
với L5 năm trước. 

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng; 
hệ thống chính trị được củng cố. Nhiều nghị quyết Trung 
ương đã đề ra những chủ trương, giải pháp củng cố Đảng 
về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, tăng cường vai trò 
lãnh đạo của Đẳng; Nhà nước pháp quyền tiếp tục được 
xây dựng và hoàn thiện, nền hành chính được cải cách 
một bước. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân đân tiếp 
tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Quyền 
làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực được phát huy; 
một số chính sách và quy chế bảo đảm quyền làm chủ của 
nhân dân, trước hết ở cơ sở, bước đầu được thực hiện. 

Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng, hội 
nhập kinh tế quốc tế được tiến hành chủ động và đạt 
nhiều kết quả tốt. Việt Nam đã tăng cường quan hệ hữu 
nghị, hợp tác nhiều mặt với các nước xã hội chủ nghĩa, các 
nước láng giềng, bạn bè truyền thống và với nhiều nước 
khác, nhiều tổ chức khu vực và quốc tế. Đảng ta tiếp tục 
củng cố tình đoàn kết, hữu nghị với các đẳng cộng sản và 
công nhân, các phong trào độc lập đân tộc và tiến bộ trên 
thế giới. Ngoại giao nhân dân được đẩy mạnh cả về quy 
mô và địa bàn góp phần tích cực vào thắng lợi của Đảng 
và Nhà nước trên mặt trận đối ngoại. 

Những thành tựu của năm năm 1996 - 2000 đã tăng 
cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất 
nước và cuộc sống của nhân dân, củng cố vững chắc độc 
lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và 
uy tín của nước ta trên trường quốc tế. 


319 


Bên cạnh khẳng định những thành tựu đó, quá trình 
thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII cũng bộc lộ những yếu 
kém, khuyết điểm: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, 
hiệu quả và sức cạnh tranh thấp, chỉ tiêu tăng trưởng 
kinh tế bình quân trong năm năm (1996 - 2000) mà Đại 
hội VILT để ra là 9-10% đã không đạt. Một số vấn đề văn 
hóa - xã hội bức xức và gay gắt chậm được giải quyết. Cơ 
chế, chính sách không đông bộ và chưa tạo động lực mạnh 
để phát triển. Tình trạng tham những, suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng. 


4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
(tháng 4-2001). Thực hiện kế hoạch nhà nước ð năm 
(2001- 2006) 

a. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 

Bước vào thế kỷ XXI, cách mạng nước ta vừa đứng 
trước thời cơ vận hội lớn, vừa phải đối mặt với những nguy 
cơ và thách thức không thể xem thường. Với tĩnh thần tiến 
công cách mạng tiếp tục trên con đường đổi mới, Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã được triệu tập. 
Đại hội công khai họp từ ngày 19 đến ngày 22-4-2001 tại 
Hà Nội. Dự Đại hội có 1.168 đại biểu thay mặt cho 
2.479.717 đẳng viên trong cả nước và 35 đoàn đại biểu của 
các đảng và tổ chức quốc tế. 

Chủ đề của Đại hội là: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, 
tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
xây dựng uà bảo uệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội IX đã thông qua Bứo cáo chính trị; Chiến lược 


320 


phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010; Phương hướng, 
nhiệm uụ bế hoạch phát triển kính tế- xã hội 2001 - 2005, 
Báo cáo uê bổ sung, sửa đổi Điêu lệ Đảng; Báo cáo kiểm 
điểm của Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII; Báo cáo 
tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). 

Đại hội đã đánh giá: 

Thế kỷ XX ghi đậm trong lịch sử loài người những dấu 
ấn cực kỳ sâu sắc. Đó là thế kỷ khoa học và công nghệ tiến 
nhanh chưa từng thấy; kinh tế phát triển mạnh mẽ xen 
lẫn những cuộc khủng hoảng lớn của chủ nghĩa tư bản thế 
giới và sự phân hoá gay gắt về giàu nghèo giữa các nước. 
Đó là thế kỷ diễn ra hai cuộc chiến tranh thế giới đẫu: 
mầu cùng hàng trăm cuộc xung đột vũ trang. Đó cũng là 
thế kỷ chứng kiến một phong trào cách mạng sâu rộng 
trên phạm vì toàn thế giới, mặc dù vào thập :iên cuối, chủ 
nghĩa xã hội hiện thực tạm thời lâm vào thoái trào. 

Đối với nước ta, thế kỷ XX là thế kỷ của những biến đổi 
to lớn, thế kỷ đấu tranh oanh liệt giành lại độc lập, tự do, 
thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thế kỷ 
của những chiến công và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và 
thời đại. Với những thắng lợi giành được trong thế kỷ XX 
nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở 
thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con 
đường xã hội chủ nghĩa, ›ó quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị 
thế ngày càng quan trọ¡:g trong khu vực và trên thế giới. 
Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm 
chủ đất. nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kính 
tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


21-LSĐÐCSVN 321 


Qua 1ð năm đổi mới đã đạt được những thành tựu quan 
trọng làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của 
nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã 
hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên 
trường quốc tế. Đạt được những thành tựu trên là do Đẳng 
ta có bản lĩnh chính trị vững vàng và đường lối lãnh đạo 
đúng đắn; Nhà nước có cố gắng lớn trong việc điều hành, 
quản lý, toàn dân và toàn quân phát huy lòng yêu nước và 
tỉnh thần dũng cảm, đoàn kết nhất trí, cần cù, năng động, 
sáng tạo. 

Đại hội khẳng định những bài học do các Đại hội VI, 
VII, VIII của Đảng nêu lên đến nay vẫn còn có giá trị, 
nhất là những bài học chủ yếu sau đây: 

Một là, trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Hai là, đổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của 
nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo. 

. Ba lè, đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại. 

Bốn là, đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết 
định thành công của sự nghiệp đổi mới. 

Đảng uà nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt 
Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nên tảng chủ 
nghĩa Mác - Lênin 0à tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ 
Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn điện uà sâu sắc 
uê những uấn đê cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết 
quả sự uận dụng uà phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lênin uào điều biện cụ thể của nước ta, kế thừa oà phát 


322 


triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu 
tỉnh hoa uăn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng uê giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; uề độc 
lập dân tộc gắn liền uới chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức 
mạnh dân tộc uới sức mạnh thời đại: uễ sức mạnh của 
nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; uề quyền làm 
chủ của nhân dân, xây dựng Nhò nước thật sự của dân, do 
đân, 0ì dân; uê quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng 
uủ trang nhân dân; uê phát triển kinh tế uà uăn hóa, 
không ngừng nâng cao đời sống uột chất oà tính thân của 
nhân dân; uề đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, 
chí công, uô tư; uê chăm lo bôi dưỡng thế hệ cách mạng cho 
đời sau; 0ê xây dựng Đảng trong sạch, uững mạnh, cán bộ, 
đẳng uiên uừa là người lãnh đạo, uừa là người đầy tớ thật 
trung thành của nhân dân. . 

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh 
của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tỉnh thần to 
lớn của Đảng và đân tộc ta. 

Con đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ 
lên chủ nghĩa xã bội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tức 
là bổ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất 
và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp 
thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được 
dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học - công 
nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng _ 
nền kinh tế hiện đại. 

Trong thời kỳ quá độ, có nhiều hình thức sở hữu về tư 
liệu sản xuất, nhiều thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội 
khác nhau. Mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp xã 


FaTssei 


hội là quan hệ hợp tác và đấu tranh trong nội bộ nhân 
dân, đoàn kết và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lợi ích giai 
cấp công nhân thống nhất với lợi ích của toàn dân tộc 
trong mục tiêu chung là độc lập đân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. 

Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong giai 
đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, khắc phục tình trạng nghèo, kém phát triển; thực 
hiện công bằng xã hội, chống áp bức, bất công; đấu tranh 
ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và hành động 
tiêu cực, sai trái; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và 
hành động chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết 
toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân 
và trí thức. do Đăng lãnh đạo, kết hợp hài hoà các lợi ích 
cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiểm năng và 
nguồn lực của các thành phần kinh tế của toàn xã hội. 

Đẳng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán 
và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Về đường lối kinh tế uè chiến lược phúi triển kinh tế - xã 
hội, Đại hội nêu rõ: 

Về dường lối kinh tế của Đảng là đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự 


chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên 
phát triển lực lượng sản xuất đồng thời xây dựng quan hệ 
sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát 
huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên 
ngoài và chủ động hội nhập quốc tế để phát triển nhanh, 
có hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi liền với 
phát triển văn hóa, từng bước cải thiện đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng 
xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường, kết hợp phát triển 
kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 
nhằm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng 
cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân 
dân. Tạo nền tảng để đến năm 2090 nước ta cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nguồn 
lực con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ 
tầng, tiểm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được tăng 
cường; thể chế kinh tế thị trường định hướng xả hội chủ 
nghĩa được hình thành về cơ bản. Vị thế của nước ta trên 
trường quốc tế tế được nâng cao. Đến năm 2010, tổng sản 
phẩm trong nước (GDP) tăng ít nhất gấp đôi so với năm 
2000; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, 
giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống còn 50%. 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ð năm 2001 - 2005 
là bước rất quan trọng trong việc thực hiện chiến lược 10 
năm 2001 - 2010 nhằm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền 
vững, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Chuyển 
dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh tranh 


325 


của nền kinh tế. Mở rộng kinh tế đối ngoại. Tạo chuyển 
biến mạnh về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, 
phát huy nhân tố con người. Tạo nhiều việc làm; cơ bản 
xoá đói, giảm số hộ nghèo; đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tiếp 
tục tăng cường kết cấu hạ tâng kinh tế - xã hội; hình 
thành một bước quan trọng thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự 
an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thể và an ninh quốc gia. Tốc độ tăng trưởng GDP bình 
quân hàng năm 5 năm 2001 - 2005 là 7,53/năm. 

Để thực hiện đường lối mục tiêu chiến lược nêu trên, 
Đảng chủ trương: 

- Phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là 
nhiệm vụ trung tâm; 

- Phát triển kinh tế nhiều thành phần gồm kinh tế nhà 
nước; kinh tế tập thể; kinh tế cá thể; tiểu chủ; kinh tế tư 
bản tư nhân; kinh tế tư bản nhà nước; kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài. 

- Tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường, đổi mới 
và nâng cao hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước. 

- Giải quyết tốt các vấn đề xã hội. 

Đại hội tiếp tục thực hiện chủ trương phát triển giáo 
dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn 
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc 
phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân; đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của 
Nhà nước, phát huy đân chủ, tăng cường pháp chế; xây 
dựng, chỉnh đến Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng. : 


396 


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đăng (khoá 
IX) gầm 150 uỷ viên. Bộ Chính trị gồm 15 uỷ viên. Nông 
Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. 

Đại hội lần thứ IX của Đảng là đại hội của trí tuệ, dân 
chủ, đoàn kết, đổi mới, thể hiện ý chí kiên cường và niềm 
hy vọng lớn lao của cả dân tộc trong thời điểm lịch sử 
trọng đại bước vào thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới. 

b. Thực hiện bế hoạch nhà nước 5 năm (2001-2005) 

Từ sau Đại hội IX, toàn Đảng, toàn dân đã phát huy trí 
tuệ và năng lực thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng đã thực hiện chương trình 
triển khai các hội nghị định kỳ để bàn luận và ra các nghị 
quyết để cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội, từng bước đổi 
mới nội dung và phương thức lãnh đạo. 

Về nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước đã được 
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đẳng 
(9-2001) bàn thảo. Hội nghị khẳng định kinh tế nhà nước 
phải giữ vai trò chủ đạo. Doanh nghiệp nhà nước phải đổi 
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả và giữ vị trí then 
chốt. trong nền kinh tế của Nhà nước. 

Về phương hướng chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số điểm 
của Hiến pháp 1992 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm năm (2001-2008) đã được bàn định tại Hội nghị 
lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 
11-2001). Hội nghị cũng đã thông qua kết luận về nhiệm 
vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 
khoá VHI nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng. 


327 


Tháng 2-2009, Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết Về đẩy nhanh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời 
kỳ 2001 - 2010. Nhằm phát huy năng lực của các thành 
phần kinh tế, Hội nghị cũng đã ra Nghị quyết về đổi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị 
quyết tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và 
tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. 

Vấn đề tiếp tục thực hiện phát triển giáo dục và đào 
tạo, khoa học và công nghệ đến năm 2005 và đến 2010, 
Ban Chấp hành Trung ương bàn thảo tại Hội nghị lần thứ 
sáu (7-2002). Hội nghị cũng đã bàn thảo và kết luận về 
việc tiếp tục thực hiện công tác tổ chức và cán bộ. 

Đến tháng 3-2003, Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đã họp bàn, thông qua Nghị quyết 
về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 
Nghị quyết về công tác đân tộc và Nghị quyết về công tác 
tôn giáo. Hội nghị lần thứ bấy Ban Chấp hành Trung 
ương đã bàn và thông qua Nghị quyết về tiếp tục đổi mới 
chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tăng cường quốc 
phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là 
nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên của Đảng, Nhà nước 
và của toàn đân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an 
nhân dân là lực lượng nòng cốt. Hội nghị lần thứ tám 
(tháng 7-2003) của Ban Chấp hành Trung ương đã họp, 
nghiên cứu cục diện thế giới và tình hình trong nước, ra 
Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 


328 


mới. Mục tiêu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong giai 
đoạn này là: bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống 
nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân 
và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, 
dân tộc; bảo vệ an nỉnh chính trị, trật tự an toàn xã hội và 
nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa 
bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Để thực hiện mục tiêu đó, Nghị quyết đã vạch ra 
các phương châm chỉ đạo và các nhiệm vụ cơ bản để toàn 
Đảng, toàn đân, toàn quân phải nỗ lực thực hiện. 

Đến tháng 1-2004, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đã họp để kiểm điểm việc thực 
hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đồng thời nêu lên 
những nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết của Đại hội trong những năm tiếp theo. 

Qua nửa nhiệm kỳ triển khai và tổ chức thực hiện Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng cho thấy, việc cụ thể 
hóa và thể chế hóa Nghị quyết Đại hội được thực hiện sớm 
và nhanh; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của 
nhiều cấp uỷ được chú ý cải tiến; các tổ chức Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận và đoàn thể nhân dân đã thể hiện quyết 
tâm, chủ động và năng động trong việc tổ chức chỉ đạo 
thực hiện nghị quyết của Đảng. Vì thế qua gần ba năm, 
Đảng và Nhà nước đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ trung 
tâm là phát triển kinh tế, đã giành được những kết quả 
quan trọng. 

Nền kinh tế của đất nước đã vượt qua được giai đoạn 
suy giảm tốc độ tăng trưởng, đạt mức tăng trưởng khá cao; 
chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh của một số lĩnh vực 


329 


và sản phẩm có chuyển biến. Bình quân tốc độ tăng 
trưởng trong ba năm liền là 7,1%. 

Cơ cấu của nền kinh tế tiếp tục có bước chuyển dịch 
theo hướng công nghiệp hoá và từng bước hiện đại hoá. 
Chủ trương giữ vững độc lập, tự chủ về kinh tế được thực 
hiện có kết quả. Thể chế kinh tế tiếp tục được đổi mới, 
đang tiếp tục hình thành và phát triển các loại thị trường. 

Các lĩnh vực xã hội như giải quyết việc làm, nâng cao 
thu nhập và đời sống của đông đảo nhân dân, xoá đói giảm 
nghèo, phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục đã được quan 
tâm phát hiện từng bước đồng bộ với phát triển kinh tế. 

Việc xây dựng pháp luật và Nhà nước phấp quyền xã 
hội chủ nghĩa tiếp tục được chăm lo, dân chủ trong xã hội 
được mở rộng. 

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm lành 
mạnh hệ thống chính trị tiếp tục được coi trọng. 

Quốc phòng an nĩnh, ổn định chính trị - xã hội được giữ 
vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng, uy tín và vị thế của 
nước ta được tiếp tục nâng cao trên trường quốc tế, 

Đầu năm 2005, Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành 
Trung ương (khóa IX) họp tại Hà Nội (từ 17 — 25-1-2005) 
nhằm chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội X của Đẳng. Hội 
nghị đã nghe và thảo luận về nội dung Báo cáo tổng kết 
một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới và 
các để cương chi tiết Báo cáo chính trị, Báo cáo bổ sung 
một số nội dung trong Cương lĩnh chính trị năm 1991, Báo 
cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2006 - 2010, Báo cáo xây dựng Đảng và Báo cáo bổ 
sung, sửa đổi điều lệ Đảng... 


330 


Hội nghị đã đánh giá những thành tựu to lớn qua 4 
năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX và dự báo về 
khả năng thực hiện nhiệm vụ năm 2005. 

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí rằng, thành tựu 
đạt được của 20 năm đổi mới là to lớn, toàn diện và có ý 
nghĩa lịch sử trên cả hai mặt thực tiễn và lý luận. Šo với 
trước kia đất nước ta đã và đang có sự thay đổi cơ bản và 
toản điện. Điều quan trọng là, sau 20 năm đổi mới, Đẳng 
và Nhà nước ta ngày càng tích lũy thêm nhiều kinh 
nghiệm; nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta càng sáng tổ hơn. Đó là cơ 
sở để Đảng hoạch định chiến lược phất triển, trước mắt là 
định hướng phát triển cho 5 năm 2006 - 2010 và chỉ đạo 
xây dựng các văn kiện sẽ trình Đại hội X. 

Quyết tâm to lớn của Đẳng, Nhà nước và nhân dân Việt 
Nam trong 5 năm sắp tới là: "Ra sức nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc, đẩy mạnh đổi mới toàn điện và đồng bộ, 
phấn đấu đạt bằng được mục tiêu đến năm 2010 sớm đưa 
nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt 
đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân, tạo nền tảng 
để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại"". 


1. Nông Đức Mạnh: Bước khởi đầu quan trọng trong Uiệc chuẩn bị nột 
dung tiến tới Đại hội lần thứ X của Đảng. Báo Nhân dân số 18075, 
ngày 26-1-2005. 


331 


CHƯƠNG VI 


NHỮNG THẮNG LỢI LỊCH SỬ VÀ 
BÀI HỌC KINH NGHIỆM LÃNH ĐẠO 
CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG 


Đảng Cộng sân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sáng lập và rèn luyện là đội tiên phong có tổ chức và là 
tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân và của dân tộc 
Việt Nam. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam 
hành động. Đẳng ra đời và là người duy nhất lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam từ năm 1930, là sự chuẩn bị tất 
yếu đầu tiên cho những thắng lợi vĩ đại, những bước 
nhảy vọt mới trong lịch sử tiến hoá của dân tộc Việt 
Nam. Đó là: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 
1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà; thắng lợi của cuộc kháng chiến oanh liệt để 
giải phóng đân tộc và bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của sự 
nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với dân 
tộc và thời đại đó đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm 
lãnh đạo cách mạng của Đảng có giá trị lý luận và thực 
tiễn vô cùng quý báu. 


332 


+ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA NHỮNG THẮNG LỢI 
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM 


1. Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng 
lợi lập nên Nhà nước Việt Nam Đân chủ Cộng hoà 

Thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 
1945 và sự thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng 
của dân tộc Việt Nam do Đảng tổ chức và lãnh đạo diễn 
ra trong 1õ năm từ sau khi Đăng ra đời. 

Vừa mới ra đời, Đẳng đã phát động một phong trào 
dân tộc dân chủ rộng lớn mà đỉnh cao là Xôviết Nghệ 
Tình. 

Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xôviết 
Nghệ Tĩnh đã khẳng định trong thực tiễn vai trò lãnh đạo 
cách mạng của Đảng và sức mạnh của khối liên minh công 
nông. Phong trào đó đã khẳng định đường lối chiến lược đề 
ra trong Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng do 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh soạn thảo, được Hội nghị 
thành lập Đẳng nhất trí thông qua là đúng đắn, được 
quần chúng nhân dân đón nhận. Quốc tế Cộng sản đánh 
giá cao đóng góp của phong trào cách mạng Việt Nam đối 
với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, công nhận 
Đẳng là một phân bộ của Quốc tế Cộng sản. 

Sau phong trào đấu tranh quyết liệt chống đế quốc 
Pháp và tay sai những năm 1930-1931 và của cuộc đấu 
tranh đầy gian khổ và tốn thất để bảo vệ Đẳng, duy trì 
tổ chức quần chúng cách mạng những năm 1932-1933, 
Đảng đã biết chuyển ngay sang đấu tranh đòi đân sinh 


333 


dân chủ thời kỳ 1936-1939 khi tình hình trong nước và 
thế giới có sự biến chuyển mới. Trước nguy cơ chủ nghĩa 
phátxít và chiến tranh thế giới đang đe dọa toàn nhân 
loại, Đảng đã biết tập trung mũi nhọn cách mạng vào 
đấu tranh chống phản động thuộc địa, đồi các quyền tự 
do dân chủ, cơm áo và hòa bình với các hình thức đấu 
tranh và tổ chức thích hợp, chuẩn bị lực lượng cho cuộc 
đấu tranh giành chính quyền. Phong trào đấu tranh 
những năm 1936-1939 đã làm cho ảnh hưởng của Đảng 
ăn sâu, lan rộng trong quảng đại quần chúng. Đảng đã 
biết kết hợp các hình thức đấu tranh công khai hợp 
pháp với các hình thức bán hợp pháp, bí mật trong cuộc 
đấu tranh ở một nước thuộc địa. Qua phong trào, sự giác 
ngộ chính trị của quần chúng được nâng cao. Đây là 
bước chuẩn bị cho Đảng và nhân dân ta bước vào cuộc 
đấu tranh quyết liệt trong những năm 1939-1945. 

Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đảng ta đã 
chuyển hướng chiến lược cách mạng, xác định cách mạng 
Việt Nam lúc này là cách mạng giải phóng dân tộc, đánh 
đuổi phátxít Pháp, Nhật, giành độc lập, tự do, là yêu cầu 
sống còn của dân tộc Việt Nam, chuẩn bị khởi nghĩa vũ 
trang là nhiệm vụ trung tâm của Đảng và nhân dân ta. 
Chính từ sự chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ trong cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc những năm 1939-1945 và nắm bắt thời 
cơ lịch sử một cách chuẩn xác và kịp thời khi Nhật đã đầu 
hàng quân Đồng minh, Đẳng đã phát động cuộc tổng khởi 
nghĩa Tháng Tám năm 1945. 

Bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhân 
dân Việt Nam đã đập tan xiểng xích nô lệ của thực dân 


334 


gần 90 năm và chế độ quân chủ chuyên chế để lập nên 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ 
nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Đây là lần đầu 
tiên trong lịch sử cách mạng giải phóng dân tộc ở một 
nước thuộc địa do Đảng Cộng sản lãnh đạo giành được 
thắng lợi và nắm chính quyền trong cả nước. 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã mở ra một 
kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc 
lập tự do. 

Cách mạng Tháng Tám năm 194ð và sự thành lập Nhà 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã khẳng định trong 
thực tiễn tư tưởng cách mạng dân tộc và khởi nghĩa dân 
tộc của Hồ Chí Minh nêu ra trong những năm 20 của thế 
kỷ XX và đường lối cứu nước giải phóng dân tộc của Đẳng 
vạch ra là đúng đắn. 

2. Thắng lợi của các cuộc chiến tranh giải phóng 
dân tộc và bảo vệ Tổ quốc 

Vừa giành được chính quyền về tay nhân dân chưa đầy 
một tháng, ngày toàn thể đân tộc Việt Nam phải bắt đầu 
một cuộc chiến đấu mới chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ 
và các thế lực thù địch trong hơn 30 năm để giải phóng 
dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 

Với ý chí "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", 
Đảng đã phát động toàn dân tiến hành cuộc chiến tranh 
giải phóng chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ 1945-1954 
mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử ở Điện Biên Phủ 
đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của thực dân Pháp, 
giải phóng một nửa đất nước, buộc thực dân Pháp phải 


335 


chấm đứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương 
trên cơ sở tôn trọng quyền dân tộc cơ bản của nhân dân 
Việt Nam, Lào và Campuchia. Với chiến thắng Điện 
Biên Phủ nhân dân ta là người đi tiên phong trong việc 
làm tan rã chủ nghĩa thực dân cũ, tạo ra bước nhảy vọt 
trong cuộc đấu tranh của nhân dân các dân tộc bị áp bức 
chống chủ nghĩa thực dân giành độc lập dân tộc. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
1954-1975 đã chứng tổ sức mạnh của khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc chiến đấu dưới ánh sáng của tư tưởng cách 
mạng của Hồ Chí Minh: "Không có gì quý hơn độc lập, tự 
do!". Thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 
đã đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ 
đối với đất nước ta, buộc Mỹ phải rút quân, thừa nhận 
quyển độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân 
dân Việt Nam, tiến lên đánh đổ chính quyển Sài Gòn, giải 
phóng hoàn toàn miển Nam, non sông thu về một mối, mở 
ra thời kỳ lịch sử mới - cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
của Việt Nam đã góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh 
của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập đân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ 
trong hơn 30 năm chiến tranh đã khẳng định một chân 
lý lịch sử là một đân tộc đất không rộng lắm, người 
không đông nết:i có Đảng Cộng sản chân chính lãnh đạo 
biết để ra đường, lối đúng, phát huy sức mạnh của khối 
đại đoàn kết dân tộc, có phương thức tiến hành chiến 


336 


tranh sáng tạo, được sự ủng hộ của nhân dân thế giới, 
hoàn toàn có thể chiến thắng bất cứ kẻ thù xâm lược 
nào cho dù chúng có nhiều phương tiện chiến tranh. 


3. Thắng lợi bước đầu trong sự nghiệp đổi mới vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh 

Thắng lợi của nhân dân ta sau hơn 30 năm chiến tranh 
đánh bại các thế lực xâm lược hùng mạnh nhất đã đưa 
nhân dân ta vào một thời kỳ mới - cả nước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội xuất phát từ một nước 
nông nghiệp lạc hậu, kinh tế chậm phát triển, cơ sở vật 
chất - kỹ thuật nhỏ lẻ, manh mún đòi hỏi phải phát huy 
nội lực qua nhiều bước đi cụ thể nhằm chuyển biến về 
chất cho sự ra đời một hình thái kinh tế xã hội mới. 
Trong bối cảnh phải khắc phục rất nhiều khó khăn do 
hậu quả nhiều mặt của chiến tranh để lại, Đảng và 
nhân dân ta lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh ở 
hai đầu biên giới phía Nam, phía Bắc làm cho tình hình 
kinh tế - xã hội đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Cơ 
chế tập trung quan liêu bao cấp trở thành một lực cẩn 
lớn trên con đường tiến lên của cách mạng Việt Nam. 
Nguy cơ tụt hậu về kinh tế ngày càng xa so với các nước 
đang phát triển đang là một thách thức lớn với dân tộc 
ta trên con đường phát triển. 

Trong khi đó, các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và 
Liên Xô ngày càng khủng hoảng trầm trọng dẫn đến sụp 
đổ đã tác động rất lớn đến Việt Nam. 

Với bản lĩnh chính trị vững vàng được tôi luyện qua : 


22 -LSĐCSVN ` 337 


thử thách chiến đấu vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội, 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên trì tìm tòi đề ra đường 
lối đổi mới. 

Đường lối đổi mới của Đảng đề ra ở Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ sáu bao gồm đổi mới tư duy lý luận, đổi 
mới tư duy kinh tế và đổi mới tổ chức cán bộ, trong đó lấy 
đổi mới tư duy kinh tế làm trọng tâm. 

Đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh đã đáp ứng yêu cầu của 
quần chúng nhân dân, được nhân dân đón nhận và thực 
hiện thành công. Con đường di lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam ngày càng được nhận rõ uà khẳng định tính đúng 
đến của con đường mà Đảng ta uà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã lựa chọn. 

Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đẳng ta khởi xướng 
ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu bước đầu hết sức 
cơ bản, hết sức quan trọng. 

Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt 
Nam khởi xướng và lãnh đạo đã giành được thắng lợi quan 
trọng tạo tiền đề vững chắc đưa dân tộc ta vững bước vào 
thế kỷ XXI. 

Với những thắng lợi đã giành được trong thế kỷ XX 
đã đưa đất nước ta từ một nước thuộc địa đã thành một 
“quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội 
chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày 
càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới Nhân 
dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ 
đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh 


338 


tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa"! 


II- NHỮNG BÀI HỌC LỊCH SỬ 


1. Nắm vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội 

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là bài 
học lớn, xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam. Đây 
là đường lối được Đẳng ta đề ra ngay từ Cương lĩnh đầu 
tiên khi thành lập Đảng và cho đến nay trải qua các 
thời kỳ phát triển với nội dung hình thức, bước đi gắn 
Hển với đặc điểm mỗi giai đoạn, tạo nên sức mạnh to lớn 
đánh bại kẻ thù, giành độc lập, xây dựng và bảo vệ 
thắng lợi đất nước. Độc lập dân tộc gắn liển với chủ 
nghĩa xã hội là định hướng tiến lên phù hợp với mục 
tiêu, bước đi cụ thể thích hợp với điều kiện cụ thể của 
đất nước và thế giới. 

Đặt cách mạng giải phóng dân tộc vào quỹ đạo cách 
mạng vô sản là một sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Song, ở một nước vốn là 
thuộc địa, muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội, trước tiên 
phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, giành 
được độc lập dân tộc. 

Cách mạng giải phóng dân tộc là bước đi tất yếu để 
tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tuy là phương hướng tiến lên trong tương lai, 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quấc lần 
thứ HX. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 64. 


339 


nhưng lại có ảnh hưởng quyết định đến tính chất triệt 
để và sức mạnh của cách mạng giải phóng dân tộc. Cách 
mạng Tháng Tám 1945 là thắng lợi rực rỡ của tư tưởng 
cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng 
vô sản của Hồ Chí Minh. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, song 
do các thế lực đế quốc thực dân và tay sai câu kết với 
nhau, tấi xâm lược Việt Nam lần nữa. Nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc của Việt Nam chưa hoàn thành. Cách 
mạng nước ta vẫn là cách mạng giải phóng dân tộc. 
Kháng chiến là tiếp tục sự nghiệp giải phóng dân tộc 
bằng phương thức đấu tranh vũ trang. Kháng chiến 
muốn thắng lợi phải ra sức kiến quốc, xây dựng chế độ 
cộng hoà dân chủ. 


Chế độ mới đã tạo ra một lực lượng tình thần, vật chất 
to lớn, bảo đảm kháng chiến, đánh bại thực dân Pháp và 
chuẩn bị tiền đề để quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Từ năm 1954 đến năm 1975, độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội thể hiện ở đường lối tiến hành đồng 
thời hai chiến lược cách mạng. Đó là cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ ở 
miền Nam, nhằm thực hiện mục tiêu chung là hoàn 
thành cách mạng dân tộc dân chủ, giải phóng miền 
Nam, thống nhất Tổ quốc. Hai chiến lược này có mối 
quan hệ khăng khít, không thể tách rời. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
là kết quả của việc Đảng ta đã vận dụng quy luật độc 
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội một cách sáng tạo 
vào điều kiện cụ thể nước ta trong những năm 1954-1975. 


% A/Y 


Từ năm 1975 đến nay cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. 

Cũng cố nền độc lập dân tộc đã giành được là một yêu 
cầu khách quan của nhân dân ta. Dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta 
sau nhiều thập kỷ đấu tranh gian khổ đã giành được độc 
lập, thống nhất cho Tổ quốc. Độc lập dân tộc là điều kiện 
để tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Khi cả nước đã giành được độc lập, thống nhất, nhiệm 
vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội đã được đặt lên hàng đầu, vì 
một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. Đó là sức mạnh để củng cố và bảo vệ Tổ quốc 
bền vững. Xây đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa gắn liền với nhau, tư tưởng chiến lược đó xuyên 
suốt trong mọi hoạt động của Đảng trong cả thời kỳ quá độ 
xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chú nghĩa. 

Tổng kết từ thực tiễn cách mạng trong mấy thập kỷ 
qua, Đảng đã rút ra bài học kinh nghiệm lịch sử lớn hàng 
đầu là "Nấm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội... Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở đảm bảo 
vững chấc cho độc lập, dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
bảo vệ Tổ quốc vẫn là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ: 
hữu cơ với nhau. Toàn Đảng, toàn đân tiếp tục nắm vững 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ngọn cờ vinh 
quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ 
hôm nay và các thế hệ mai sau"!. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1991, tr. 4. 


341 


9%. Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân 


- Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, Đẳng, 
Nhà nước ta, đứng đâu là Chủ tịch Hỗ Chí Minh luôn 
khẳng định trong tư duy chính trị cách mạng là sự nghiệp 
của quần chúng. Cách mạng chỉ có thể giành được thắng 
lợi nếu được quần chúng nhân dân tham gia, cách mạng là 
ngày hội của quần chúng lao động. Cách mạng là công việc 
của dân chúng, chứ không phải của một hai người; làm 
cách mạng để giành quyền sống, quyền làm người, quyền 
mưu cầu hạnh phúc, tức là quyển làm chủ của nhân dân 
lao động. Khi "cách mạng đã thành công thì quyền thuộc 
về dân chúng số nhiều, thế thì dân chúng mới được hưởng 
hạnh phúc". Chỉ có cuộc cách mạng do Đẳng của giai cấp 
công nhân, của dân tộc lãnh đạo mới mang lại quyền làm 
chủ đất nước, làm chủ xã hội và cuộc sống cho toàn thể 
nhân dân. Khi đất nước độc lập và trở thành nước dân chủ 
thì lợi ích thuộc về nhân dân. Quyển hạn đều của dân... 
quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Chính quyền từ xã 
đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Không có nhân 
dân thì không đủ lực lượng, không có Chính phủ thì không 
ai dẫn đường, vì vậy Chính phủ và nhân dân phải kết 
thành một khối. Gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào 
sức mạnh của nhân dân, đó là một trong những nhân tố 
quyết định sự vững mạnh của chính quyền Nhà nước của 
Đảng cầm quyền. 

- Sức mạnh của chính quyển là sức mạnh của nhân 
dân. Khi nhân dân yêu mến chính quyền mình, hy sinh 
chiến đấu bảo vệ chính quyền thì chính quyền ấy mới 
mạnh. Chính quyển không chỉ dựa vào sức mạnh của 


342 


nhân dân, mà còn phải làm hết sức mình vì lợi ích và 
hạnh phúc của nhân dân. Việc gì có lợi cho dân ta phải hết 
sức làm. Việc gì éó hại cho dân, ta phải hết sức tránh. 

Nhận thức được vị trí, vai trò của sức mạnh quần 
chúng nhân đân, từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đất 
nước đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bảy của Đẳng (tháng 
6-1991) thông qua Cương lính xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Đảng đã xác định bài 
học: "Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân 
và vì nhân dân... Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất 
phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân. 
Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân 
dân. Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ đưa đến 
những tổn thất không lường được đối với vận mệnh của 
đất nước”. 


3. Không ngừng củng cố, tăng cường khối đại 
đoàn kết toàn dân 

Đại đoàn kết dân tộc là một truyền thống quý báu của 
dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó đã xuyên suốt trong -: 
lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Kế thừa và 
phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ngay từ khi 
mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giương cao ngọn cờ đại đoàn kết 
dân tộc. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, tr. 5. 


343 


Hơn bảy thập kỷ lãnh đạo cách mạng trong cách mạng - 
dân tộc dân chủ và trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nâng kinh nghiệm 
truyền thống đoàn kết của ông cha ta lên một đỉnh cao 
mới thành kinh nghiệm xây dựng khối đại đoàn kết toàn 
dân dựa trên nền tẳng liên minh công - nông - trí thức là 
một nhân tố thắng lợi cơ bản để giành chính quyền, kháng 
chiến và xây dựng chế độ mới. 

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám chính là 
kết quả của chiến lược toàn dân nổi dậy từ đưới lên trên 
trong cả nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp và kháng chiến chống đế quốc Mỹ là thành công 
của chiến lược tập hợp, động viên toàn dân đánh giặc. Và 
thắng lợi bước đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội 
cũng là kết quả to lớn của chiến lược toàn dân xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. 

Để thực hiện đại đoàn kết toàn dân, phải luôn đứng 
vững trên lập trường của gia1 cấp vô sản, giai cấp tiêu biểu 
cho lợi ích của những người lao động và lợi ích của toàn 
dân tộc, không bao giờ được tách rời lợi ích chung của dân 
tộc với lợi ích riêng của giai cấp mình. Lợi ích chung giống 
nhau của dân tộc Việt Nam ở mỗi một thời kỳ có sự khác 
nhau. Nhưng dù ở bất kỳ thời kỳ nào thì các giai cấp và 
các tầng lớp xã hội cũng có lợi ích riêng của giai cấp và 
tầng lớp mình. Khối đại đoàn kết dân tộc được hình thành 
trên cơ sở lợi ích chung toàn dân tộc phù hợp với lợi ích 
riêng của mỗi giai cấp và tầng lớp. Trên cơ sở chú ý lợi ích 
chung, đồng thời phải chú ý quyền lợi riêng của các tầng 
lớp xã hội trên chặng đường phát triển. 


344 


Điều mấu chốt là, để kết hợp hài hòa giữa lợi ích chung 
và lợi ích bộ phận của các giai cấp và tầng lớp xã hội, 
Đảng phải xác định đúng đắn mục tiêu chiến lược, mục 
tiêu trước mắt và chương trình hành động phù hợp với 
quan hệ giai cấp biến đổi ở mỗi thời kỳ. 

Mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam được Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta xác định từ đầu đến nay là 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, xây 
dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng 
một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, theo dõi, giải 
quyết đúng đắn mối quan hệ giữa củng cố khối liên minh 
công, nông, trí thức và liên minh với các giai cấp, tầng lớp 
nhân dân, các cá nhân yêu nước để không ngừng mở rộng 
Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. 

Thông qua việc giải quyết đúng mối quan hệ giữa 
nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến, giữa độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữa cá nhân và tập thể, giữa 
quốc gia và quốc tế... 

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, Đảng và Nhà nước 
ta đã ban hành nhiều chính sách như kinh tế hộ gia đình, 
giao quyền sử dụng đất lâu dài cho nông dân, chính sách 
khoa học và công nghệ, nhiều đạo luật quan trọng... 
Những chính sách đó đã đáp ứng được lợi ích của các giai 
cấp, các tầng lớp trong xã hội. 

Xây dựng khối đoàn kết thống nhất dân tộc còn thông 
qua tổ chức các đoàn thể chính trị - xã hội và Mặt trận 


345 


dân tộc thống nhất với hình thức và tên gợi thích hợp với 
mục tiêu đấu tranh từng thời kỳ cụ thể do Đảng lãnh đạo 
là vấn để có ý nghĩa chiến lược. Sự lãnh đạo của Đảng ta 
đối với các tổ chức chính trị - xã hội, các Mặt trận trong 
cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tạo ra một sức mạnh không gì có thể phá 
vỡ nổi. Với sự thành công này, Đảng ta đã thực hiện tốt lời 
dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
“Đoàn. kết, đoàn kết, đại đoàn kết, 
Thành công, thành công, đại thành công”. 


4. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế 

Một nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh của cách mạnE 
Việt Nam là đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh của 
dân tộc với sức mạnh của thời đại. 


^“ 


Cuộc đấu tranh của nhân dân ta vì độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội không tách rời cuộc đấu tranh chung 
của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. 

Trong lịch sử cứu nước và giữ nước, nhân dân ta phải 
đương đầu với những thế hực thù địch bên ngoài có sức 
mạnh lớn hơn gấp nhiều lần, phải đối phố với nhiều tình 
thế hiểm nghèo. Dựa vào sức mình là chính, đồng thời 
tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế, tạo điều kiện cho cách mạng 
nước ta, làm chuyển biến so sánh lực lượng, để chiến 
thắng kẻ thù. Đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự đồng tình, 
ủng hộ và giúp đở quốc tế, góp phần vào cuộc đấu tranh 
chung của các lực lượng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 


346 


và tiến bộ xã hội trên thế giới đã trở thành một nhân tố 
thắng lợi của sự nghiệp dựng nước và giữ nước trong thời 
đại mới. 

Cách mạng Tháng Tám thành công chứng tỏ sức mạnh 
vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định sự giúp 
đỡ to lớn của Quốc tế Cộng sản, các Đảng Cộng sản Liên 
Xô, Trung Quốc và sự ủng hộ của phong trào cộng sản, 
công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc. Hai 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ 
giành được thắng lợi là nhờ sự đồng tình và ủng hộ tích 
cực, hiệu quả, sự đóng góp to lớn của phong trào đấu tranh 
của nhân dân thế giới, phong trào phản chiến của nhân 
dân Pháp, Mỹ, sự ủng hộ của các lực lượng hòa bình, giải 
phóng dân tộc và dân chủ, sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung 
Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác, của khối liên 
minh chiến đấu của ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương. 
Ngày nay, nước ta có quan hệ quốc tế rộng rãi với hơn 170 
nước. Điều đó tạo ra những thuận lợi lớn cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội khắc phục những khó khăn để hội nhập 
kinh tế quốc tế 

Đoàn kết quốc tế còn có mục tiêu ủng hộ, đoàn kết các 
cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước, phù 
hợp với điều kiện, khả năng thực tế của đất nước ta. Mục 
tiêu của đoàn kết quốc tế đòi hỏi phải giải quyết đúng đắn 
mối quan hệ giữa quyền lợi dân tộc và nghĩa vụ quốc tế, 
kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với 
chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Sự thống nhất lợi ích chân 
chính của dân tộc ta với lợi ích chân chính của các dân 
tộc trên thế giới là cơ sở của Mặt trận đoàn kết quốc tế. 


347 


Trùng khi kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa 
quốc tế chân chính, Đảng ta kiên quyết đấu tranh chống 
mọi biểu hiện của chủ nghĩa sôvanh nước lớn, chủ nghĩa 
dân tộc hẹp hòi, vị kỷ, chống áp đặt và can thiệp vào 
công việc nội bộ của nước khác, đề cao nguyên tắc bình 
đẳng, cùng có lợi. 

Đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại là một bài học kinh nghiệm lịch sử lớn của 
cách mạng nước ta. Bài học kinh nghiệm đó vừa có ý nghĩa 
lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, nhất là trong 
thời điểm hiện nay. 


5. Sự lãnh đạo đúng đẳn của Đảng là nhân tố 
hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam 

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sáng lập, từ khi ra đời cho đến nay đã lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam vượt muôn vàn khó khăn, giành độc lập dân tộc, 
thống nhất đất nước và giành được nhiều thắng lợi trong 
công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi mới ra đời đã đảm 
nhận sứ mệnh là người lãnh đạo duy nhất cách mạng nước 
ta. Đẳng là người đại biểu trung thành cho lợi ích cao nhất 
của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân 
tộc. Đảng lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo xã hội trước hết 
bằng Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách 
và chủ trương công tác. Ngay khi mới ra đời, Đẳng ta có 
Cương lĩnh đúng đắn và sáng tạo. Cương lnh, chiến lược 
của Đảng được xây dựng dưới ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với hoàn 


348 


cảnh cụ thể của Việt Nam và quốc tế qua mỗi thời kỳ cách 
mạng. Quá trình xây dựng Cương lĩnh, chiến lược cách 
mạng là quá trình kết hợp nghiên cứu lý luận và tổng kết 
thực tiễn với một tỉnh thần khoa học và cách mạng, khắc 
phục những biểu hiện lệch lạc hữu khuynh và "tả" 
khuynh, chủ yếu là "tả" khuynh. Chính như vậy, nên 
Đăng đã không ngừng làm giàu trí tuệ, bản lĩnh chính trị 
và năng lực tổ chức của mình đủ sức giải quyết các vấn đề 
do thực tiễn cách mạng đặt ra trong cách mạng dân tộc, 
dân chủ cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Cương lĩnh, chiến lược, đường lối của Đảng phải xuất phát 
từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan mới đưa cách 
mạng đến thắng lợi. 

Sự lãnh đạo của Đảng được thực hiện thông qua năng 
lực tuyên truyền, thuyết phục, vận động và tổ chức quần 
chúng thực hiện Cương lĩnh, chiến lược, đường lối của 
Đảng, biến Cương lĩnh, chiến lược, đường lối thành biện 
thực cuộc sống của toàn Đảng, toàn dân. Vì vậy, Đảng 
luôn luôn chăm lo xây đựng Đảng về tư tưởng, chính trị và 
tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đẳng 
viên về cả tư tưởng, chính trị, đạo đức và năng lực tổ chức 
để Đảng thực sự là đội tiên phong có tổ chức và là tổ chức 
cao nhất của giai cấp công nhân, của dân tộc, hiện thân 
của trí tuệ, danh dự và lương tâm của cả dân tộc. 

Là người lãnh đạo và đầy tớ trung thành của nhân 
dân, Đẳng Cộng sản Việt Nam đang đẩy mạnh công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đẳng trong sạch, 
vững mạnh, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp trong tình hình 
mới. Những hiện tượng thoái hóa, tiêu cực, tham nhũng 


349 


bị lên án và kiên quyết xử lý. Toàn Đảng chú trọng xây 
dựng sự đoàn kết nhất trí, coi việc phát huy truyền 
thống đoàn kết trong Đảng là một nhiệm vụ cực kỳ quan 
trọng. Trong lịch sử Đẳng ta, lúc thuận lợi cũng như khi 
gặp khó khăn, Đảng đều chú trọng giữ gìn sự đoàn kết 
thống nhất; giáo dục sự đoàn kết trong mỗi cán bộ, đảng 
viên và kịp thời phát hiện, giải quyết tình trạng mất 
đoàn kết ở các ngành, các địa phương. Cán bộ, đảng viên 
phải biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau và phải 
có quan hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân. 

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu 
bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam được ghi rõ 
trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội của Đẳng Cộng sản Việt Nam. 

"Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự 
Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đẳng phải nắm vững, vận 
dụng sáng tạo và góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - 
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu 
trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức của mình 
để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng 
đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất 
phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải 
phòng và chống được những nguy cơ lớn: sai lầm về 
đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hoá, biến chất của 
cán bộ, đẳng viên"!. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđở, tr. ð - 6. 


350 


MỤC LỤC 


Chú dẫn của Nhà xuất bản 


Chương ï. 


Chương ITL. 


Chương II. 


Chương IV. 


Chương V. 


Chương VŨ. 


Trang 
5 
Bài mở đầu. Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam Vị 
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 
(1920 - 1930) 20 
Quá trình đấu tranh giành chính quyền 
(1950 - 1945) 61 
Đăng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 - 1954) 153 
Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) 198 
Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2002) 255 
Những thắng lợi lịch sử và bài học kinh 
nghiệm lãnh đạo cách mạng của Đăng 332 


351 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
TRỊNH THÚC HUỲNH 
Chịu trách nhiệm nội dung 
TS. LÊ MINH NGHĨA 


Biên tập nội dung: TS. TRỊNH ĐÌNH BẢY 
Biên tập kỹ, mỹ thuật, bìa: PHÙNG MINH TRANG 
Chế bản vi tính: BÙI THỊ TÁM 
Sửa bản ïn: HỒ BÍCH THỦY 

PHẠM MINH THÚY 
Đọc sách mẫu: TS. TRỊNH ĐÌNH BẢY 


In 10.000 cuốn khổ 14,ð x 20,5 em, tại Công ty in Nghệ An. 
Giấy phép xuất bản số: 178-37/CXB-QLXB cấp ngày 14-1-2005. . 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 2 năm 2005. 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
24 Quang Trung - Hà Nội 
ĐT: 9422008 FAX: 84-4-9421881 
E-mail: nxbctqg@ hn.vnn.vn 
Website: www.nxbctqg.org.vn 


TÌM ĐỌC 


Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình 
quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh 
- GIÁO TRÌNH LỊCH SỬĐẢNG CỘNG SẢN 
VIỆT NAM 


Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Viện Lịch sử Đảng 

- BIÊN NIÊN SỰKIỆN LỊCH SỬĐẢNG CỘNG SẢN 
(5.1975 - 12.1995). 


Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
Viện Lịch sử Đảng 
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc (Chủ biên 

- GÓP PHẦN TÌM HIỂU LỊCH SỬĐẢNC II 


VIỆT NAM - HỘI VÀ ĐÁP lll I Ï l l l lị 


À 
@› Giá: 18.000đ 


